DAI 


L.II iiU., 


NHỪNG CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG 
Ôccess. Š/0z%e 


ð£07C#, 


Ñobrt Ï. Ñiy0seki & Šlar0n L, Ledhler 


lĩ MHÀ XUẤT BẢN TRẺ 


Chia sẻ ebook : Chiasemoi.com 


Những Câu Chuyện Thành Công 


Series Dạy Con Làm Giàu —- Tập 6 


Robert T. Kiyosaki & Sharon L. Lechter 


'Table of Contents 


LỜI GIỚI THIỆU 

PHẦN] 

CHƯƠNG 1 

HÀNH ĐỘNG THỨ NHẤT 

HÀNH ĐỘNG THỨ HAI 

HÀNH ĐỘNG THỨ BA 

HÀNH ĐỘNG THỨ TƯ 

ĐÂY LÀ CÁCH CHÚNG TÔI ĐÃ THỰC HIỆN 
HÀNH ĐỘNG THỨ SÁU 

ĐÓ LÀ MỘT BÍ MẬT 

CHƯƠNG 2 

MỘT CÂU CHUYỆN QUEN THUỘC 
MỰC ĐỎ CHUYỂN THÀNH ĐEN 
ĐÂY LÀ CÁCH TÔI ĐÃ THỰC HIỆN 
MỘT VIỄN CẢNH KHÁC 

VÀ MỘT HIỆN TẠI AN TOÀN HƠN 
TƯƠNG LAI 

CHƯƠNG 3 

TÔI ĐẾN TỪ ĐẦU 

NHƯNG RỒI CHÚNG TÔI RUN SỢ 
PHẢN ỨNG CỦA CÁC CON 

PHÂN II 

CHƯƠNG 4 

KINH NGHIỆM KINH DOANH ĐẦU TIÊN CỦA TÔI 
ĐÂY LÀ CÁCH TÔI ĐÃ TIẾN HÀNH 
TÔI ĐI ĐẦU TỪ NƠI ĐÂY 


TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG 
CHƯƠNG 5 


MỘT NỀN HỌC VẤN TUYỆT VỜI KHÔNG ĐỦ ĐẢM BẢO THÀNH 
CÔNG 


NHU CÂU LÀM CHO SỰ PHÁT MINH TRỞ NÊN CẦN THIẾT 
SỰ NGU DỐT KHÔNG BAO GIỜ ĐEM LẠI HẠNH PHÚC 

SỰ ĐỘC LẬP VỀ TÀI CHÍNH 101 

ĐÂY LÀ CÁCH TÔI ĐÃ LÀM 

NÕ LỰC CỦA CẢ NHÓM 


CHÚNG TÔI DỰNG NÊN NHỮNG TRỞ NGAI, CHÚNG TÔI CÓ THỂ 
ĐẬP ĐỒ CHÚNG XUỐNG 


SỰ THAY ĐỔI KẾ HOẠCH VỀ PHONG CÁCH SỐNG 
CHƯƠNG 6 

LÝ TƯỞNG CÔNG ĐOÀN 

NHÀ KINH DOANH TRẺ TUỔI 

XÓA BỎ NỖI SỢ HÃI 

MỘT KHI BẠN ĐÃ BẮT ĐẦU THÌ KHÔNG THỂ NÀO DỪNG LẠI 
BƯỚC ĐẾN VỊ TRÍ PHÁT BÓNG 

CHƯƠNG 7 

SỰ TỰ CHỦ ĐEM ĐẾN PHẦN THƯỞNG 

THAY ĐỔI CÁCH NHÌN, CUỘC SỐNG SẼ THAY ĐỔI 
PHÂN III 

CHƯƠNG 8 

MỘT CÁCH NHÌN MỚI ĐỐI VỚI ĐỀ TÀI CŨ 

THẤY MỚI TIN 

KHÔNG CÒN BẾ TẮC NỮA 


LỜI GIỚI THIỆU 


Trong những quyển Dạy Con Làm Giàu trước, chúng tôi đã giới thiệu Kim 
tứ đồ miêu tả bốn loại người trong thế giới tài chính. 


Nhóm L và T ở cột bên trái của Kim tứ đồ tượng trưng cho nhóm người 
làm công lãnh lương và nhóm làm tư hay chủ kinh doanh nhỏ. Nhóm người 
làm công lãnh lương L tìm kiếm sự an toàn công việc và phúc lợi, trong khi 
nhóm T là một chuyên viên và “sở hữu” công việc của mình. Càng thành 
công, họ càng bận rộn hơn và càng gắn chặt với công việc hay dự án kinh 
doanh của mình. Bên trái là bên mà trường học truyền thống chuẩn bị cho 
chúng ta. Nó còn được nhắc tới như “vòng luấn quấn”. 


Nhóm C và Ð ở bên phải của Kim tứ đồ tượng trưng cho chủ doanh nghiệp 
hay công ty và nhà đầu tư. Chủ doanh nghiệp có những người khác làm việc 
cho mình và có các hệ thống xác định để doanh nghiệp hoạt động. Nó hoạt 
động một cách độc lập với người chủ. Còn nhà đầu tư có tiền mặt làm việc 
cho mình. Tóm lại, sự tự do tài chính được tìm thấy ở cột bên phải của Kim tứ 


đồ. Chúng ta xem nó là “vòng nhanh”. 


Những người chia sẻ các câu chuyện thành công của họ trong quyến sách 
này đều muốn giành được một mục tiêu tương tự như nhau: sự tự do tài 
chính. Tất cả họ đều phấn đấu để di chuyển sang cột bên phải của Kim tứ đồ. 
Những độc giả của chúng tôi cũng vậy, hầu như họ luôn nói về việc chuyển từ 
bên trái của Kim tứ đồ sang bên phải. Không di nói với chúng tôi rằng họ 


định đi theo hướng ngược lại. Đó là bởi vì họ đã nhận ra di chuyển từ bên 
trái của Kim tứ đồ sang bên phải là con đường dẫn đến sự độc lập về tài 
chính. 


Người bố giàu dạy rằng bên phải của Kim tứ đồ là nơi mà tiền bạc làm 
việc cho bạn. Nhiều lần người ta nói với chúng tôi rằng họ đang nối hai cột 
của Kim tứ đồ, với một chân trong nhóm L hay T trong khi sở hữu một doanh 
nghiệp hay đầu tư vào bất động sản ở phía bên phải. Mục tiêu của họ là tạo 
ra đủ vòng quay tiền mặt để có thể rời công việc hay cuộc sống của nhóm T 
và sống hoàn toàn dựa vào cột bên phải như một người chủ doanh nghiệp hay 
nhà đầu tư. 


Những câu chuyện của họ nói lên sự khác nhau giữa việc hoàn toàn phụ 
thuộc vào người khác để có thu nhập với việc kiểm soát cuộc sống tài chính 
của bản thân. Họ chia sẻ những vấn đề tài chính mà họ sợ phải đối mặt cũng 
như cách họ chỉnh phục nỗi sợ đó. Như Người bố giàu khuyên bảo, họ phát 
triển con đường riêng thích hợp cho mình. 


Họ có những bước đi đạt được sự an toàn về tài chính bằng cách mua 
những dự án kinh doanh hay đầu tư vào bất động sản hoặc cả hai. Những 
người đã sở hữu những dự án kinh doanh sử dụng các bài học của Người bố 
giàu để giúp họ điều hành doanh nghiệp tốt hơn và theo định hướng người 
chủ thân thiện hơn. 


Không ai trong số họ là những chuyên gia về tiền bạc trước khi họ bắt đầu 
sự giáo dục tài chính của mình. Một số có những bằng cấp cao từ các trường 
đại học danh tiếng, một số người khác chỉ tốt nghiệp trung học. Một vài 
người vẫn đang đi học. Tuy nhiên, bất kể nền tảng giáo dục của họ ra sao, giờ 
đây tất cả họ đều hiểu tâm quan trọng của việc nắm giữ các tài sản và hiểu 
biết sự khác nhau giữa nợ tốt và nợ xấu. Bất kể hoàn cảnh cá nhân của họ 
như thế nào, họ sống ở đâu, và họ bắt đầu về mặt tài chính ra sao, tất cả họ 
đều học được những khía cạnh quan trọng nhất của vòng quay tiền mặt, kiểm 
soát cuộc sống tài chính và vững vàng trên con đường ởi đến sự tự do tài 
chính. Nhiều người trong số họ đã rời khỏi vòng luấn quấn và đang sống 
hạnh phúc ở bên phải của Kim tứ đồ, vòng nhanh. 


BẠN CŨNG CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC 


Nếu bạn từng cảm thấy thất vọng vì việc làm công lãnh lương hay làm tư 
không cho bạn sự an toàn tài chính mà bạn khao khát, còn có cách thay thế. 
Nếu những đầu tư của bạn thất bại, bạn mệt mỏi vì những lời khuyên tài 
chính cũ xì, bạn lo lắng về việc nghỉ hưu, hay bạn chỉ muốn dành nhiều thời 
gian hơn cho gia đình, bạn có thể tìm thấy con đường đến sự tự do về tài 
chính trong quyển sách này. Quyển sách gồm các câu chuyện thành công của 
những người đã đón nhận lời khuyên của Người bố giàu và sau đó tìm thấy 
con đường đi đến sự thành công tài chính của riêng mình. 


Bạn có thể tạo ra câu chuyện thành công từ bộ sách Dạy Con Làm Giàu 
của riêng bạn. 


Xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất nếu bạn tìm được con đường thành 
công về tài chính của riêng mình. 


SHARON LECHTER 


PHẦN] 


CÁCH BẠN CHƠI TRÒ CHƠI MANG TÍNH QUYẾT ĐỊNH 


QUYẾT ĐỊNH Ở CÁCH BẠN CHƠI TRÒ CHƠI 


Nếu muốn đạt được sự an toàn về tài chính, bạn cần biết trò chơi tiền bạc. 
Tôi đã học được trò chơi tiền bạc từ Người bố giàu của mình và tôi tạo ra trò 
chơi CASHFLOW (vòng quay tiền mặt.) Trò chơi này dạy bạn những kỹ năng 
tài chính thông qua sự vui thích, bắt chước và hành động. Trò chơi hết sức 
đặc biệt và đã được cấp nhiều giấy chứng nhận. Nó sẽ thử thách, chỉ dạy và 
yêu cầu bạn suy nghĩ như những người giàu có. Trong phần này, những người 
kể chuyện sẽ mô tả thành công của họ về tài chính, mà họ cho là có được do 
chơi CASHFLOVW. 


Những người này khám phá ra rằng không giống như tất cả trò chơi ô 
khác, vốn chỉ có một con đường chiến thắng duy nhất và chiến thắng chỉ tồn 
tại trong lúc chơi, CASHFLOW cho ta những bài học còn mãi sau khi chơi. 
Mỗi khi tham gia trò chơi, họ không chỉ nâng cao các kỹ năng về tài chính mà 
còn xây dựng được lòng tự tin. Họ đã nói cho tôi biết rằng sử dụng các thẻ 
mua bán cho họ nhiều cách nghĩ mới mẻ về hướng đầu tư. Các thẻ mua bán 
mang đến nhiều lựa chọn khác nhau mỗi lần chơi và cung cấp thông tin giúp 
khởi đầu việc đầu tư sinh ra vòng quay tiền mặt. 


Đối với Ed và Terry Colman, sinh sông ở California, những thẻ mua bán 
tạo động lực cho họ chính là về bất động sản. Hành trình đến sự an toàn về 
tài chính của họ có thể là mong muốn của nhiều người. Nếu từng trải qua 
thập niên hippie như họ, những năm 1960, bạn cũng có thể đã bị ảnh hưởng 
bởi tư tưởng không xem thành công về tài chính là một mục tiêu. Thực tế, mục 
tiêu của họ hoàn toàn trái ngược: Sống tự do, không quan tâm đến tiền bạc, 
và làm những gì mình thích. Tập trung vào tương lai bị xem là lãng phí thời 
gian. 


Ed và Terry đã thành thật một cách thú vị khi nói về quan điểm tiền bạc 
của họ trước kia. Giống như nhiều người cùng thế hệ, họ đã hòa vào tâm 
trạng của thời đại và khinh khi những vấn đề tài chính. Kiếm được bao nhiêu, 
họ tiêu xài bấy nhiêu. Họ không cần suy nghĩ và cân nhắc cho tương lai (ít 
nhất cho đến khi con trai Jake của họ chào đời, người cũng được đề cập đến 
trong cuốn sách này). 


Khi nhận ra cần có một kế hoạch tài chính, họ bắt đầu tìm hiểu những lựa 
chọn khác. Một số lựa chọn mang lại kết quả, một số không. Nhưng họ không 


bỏ cuộc. Họ tiếp tục học hỏi bởi vì họ muốn tìm kiếm một phương cách để đạt 
đến sự tự do về tài chính. Sau cùng, họ nhận thấy đầu tư vào bất động sản 
cho họ những cơ hội tuyệt vời để đạt đến mục tiêu. Bạn sẽ thấy những gì họ 
đã làm, cách thức họ thực hiện và theo từng bước nhỏ mà họ đã đi để dẫn đến 
các bước lớn hơn. 


Nếu bạn là một người có đông con cái, đã trải qua những lo toan về tài 
chính và nghĩ rằng đã quá trễ để bước đi một con đuờng mới, hãy đọc câu 
chuyện của họ. Không bao giờ quá trễ để thay đổi tư tưởng của bạn về việc 
trở nên giàu có - nhất là khi bạn đã tìm thấy phương tiện để giúp bạn thực 
hiện điều này. 


Nhưng nếu ở độ tuổi ba mươi, phải đương đầu với các khoản nợ lớn, lo 
lắng về sự an toàn tài chính của mình, bạn hãy đọc câu chuyện của Tracey 
Rodriguez. Giống như nhiều người buộc phải tuyên bố phá sản, Tracey và 
chồng cô ở trong một tình thế vô cùng khó khăn. Là những người lao động 
chăm chỉ, nhưng họ lại lâm vào khủng hoảng tài chính. Đối với họ, sự an 
toàn về tài chính giờ đây bắt nguồn từ việc sở hữu các câng việc kinh doanh, 
ý tưởng này cũng được khơi nguồn từ những thẻ mua bán trong trò chơi 
CASHFLOV. 


Có lẽ bạn đang ở độ tuổi năm mươi và cho rằng việc đần tư để có Vòng 
quay tiền mặt không còn dành cho bạn nữa. Tôi đã nghe những người ở độ 
tuổi này nói những điền bi quan như “Việc này quá muộn với tôi rồi”, “Tôi 
quá mệt mỏi để làm việc này” và “Tôi đã quá già không thay đổi được nữa”. 
Nếu đó là những gì bạn nghĩ, hãy đọc quá trình thay đổi cách nhìn của 
Cecilia Morrison. Đối với Cecilia, và George, chồng cô, việc nghĩ hưu sẽ 
được bảo đảm bằng Vòng quay tiền mặt đều đặn nhờ vào một thẻ mua bán từ 
trò CASHFLOVW đã tạo động lực cho cô thực hiện các cuộc đầu tư mới. 


Cách thức Ed và Terry, Tracey và Cecilia kiểm soát đời sống tài chính của 
họ là những câu chuyện về sự thỏa hiệp với thực tế và đưa ra lựa chọn. 
Những quyết định mà họ đã thực hiện - và tiếp tục sẽ thực hiện - thật thú vị. 
Vì những con người này đạt được sự an toàn về tài chính, nên họ là những 
người chiến thắng khi họ chơi trò chơi cuộc đời. 


CHƯƠNG 1 


Tiền bạc có ý nghĩa quan trọng 


Ed và Terry Colman 


Venice, California 


Nếu xem một bộ phim về các nhà tưởng của thập niên 1960 chuyển thành 
những người cho thuê nhà ở thế kỷ 21, có lẽ chúng ta sẽ không tin lắm. Tuy 
nhiên, câu chuyện này có thật. Cách đây 3 năm, Terry và tôi bát đầu mua bất 
động sản. Hiện tại chúng tôi sở hữu 8 căn nhà rải rác trong 3 bang, trị giá hơn 
1 triệu đôla. 


Cách thức và lý do chúng tôi thay đổi ý kiến, chuyển từ thái độ ngắc ngoải 
về tài chính sang hành động tài chính là một câu chuyện có ý nghĩa cho thấy 
nhiều người cùng thế hệ chúng tôi cũng đã thay đổi. 


HÀNH ĐỘNG THỨ NHẤT 


Có lẽ hoàn cảnh của chúng tôi trước khi mua bán bất động sản cũng không 
øây quá nhiều ngạc nhiên. Trong nhà tôi, tiền bạc không là đề tài thảo luận, và 
chính vì vậy tôi không được tiếp nhận bất kỳ thông tin nào về vấn đề tiền bạc, 
nói đến đào tạo thì càng ít hơn rất nhiều. Cha mẹ tôi nghĩ rằng tôi vô trách 


nhiệm về chuyện tiền bạc vì ngay khi tôi có tiền, tôi sẽ tiêu xài hết. Ngược lại, 
em gái tôi lại được xem là một đứa “có trách nhiệm” vì nó luôn luôn để dành 
tiền. 


Học vấn được xem là một điều tốt, nhưng tôi chưa bao giờ được chỉ bảo 
rằng tôi cần có học vấn tốt để có thể có một việc làm vững chắc suốt cả đời. 
Em gái tôi tốt nghiệp đại học trong khi tôi bỏ học sau 3 năm học ở Đại học 
Antioch. 


Tôi lớn lên ở Los Angeles, còn Terry thì ở phía bên kia đất nước - bang 
New York. Terry cũng nghỉ học sau 2 năm đại học ở California. Chúng tôi 
øặp nhau năm 1987, và cả hai đều có tư tưởng lập dị (theo kiểu hyppie) của 
những năm 1960 và 1970. 


Chúng tôi bám theo quan niệm rằng tiền bạc là không quan trọng. Nhiều 
người trong thế hệ chúng tôi luôn tỏ ra phẫn nộ chính đáng khi nói những 
chuyện liên quan đến vấn đề tiền bạc. Sống dựa theo từng tấm ngân phiếu, 
ngày qua ngày, dường như là điều bình thường, tự nhiên, và chúng tôi không 
bao giờ có tham vọng tích lũy tiền bạc. “Tình yêu tự do” là loại tiền tệ của thế 
hệ chúng tôi. Chúng tôi không biết gì về tài chính và cũng từ chối tìm hiểu nó. 


Cách đây 15 năm, lúc còn ở độ tuổi 30, chúng tôi làm việc trong ngành sản 
xuất và kinh doanh phim. Tôi là một phụ tá quay phim. Việc hoạt động trong 
ngành kinh doanh này đến với tôi rất ngẫu nhiên. Cha tôi, một nhà quay phim 
tự do và là một đạo diễn, đã hỏi tôi có muốn thử công việc này không. Tôi đã 
học đổ họa và chụp ảnh. Vì lúc đó tôi không có việc gì làm nên trả lời là có. 
Tôi không xem việc này là một cơ hội tuyệt vời hay một bước trên con đường 
sự nghiệp mình mơ ước. Công việc chỉ có nghĩa tiền bạc. 


Một ngày nọ, Terry đến nơi tôi đang làm việc và trông thấy thao tác của 
các chuyên gia trang điểm. Kỹ năng của các chuyên gia đó thu hút cô, và cô 


^ _~*s 


trở thành một “nghệ sĩ” hóa trang, đồng thời là một người mẫu. 


Chúng tôi được thuê làm nhiều quảng cáo, công việc gắn chúng tôi với 
những chuyến du lịch, khách sạn và một cuộc sống sang trọng. Dĩ nhiên là 
chúng tôi làm hết việc này rồi mới sang việc kia. Chúng tôi làm việc 15 giờ 


một ngày suốt mười hay hai mươi ngày một tháng, rồi sau đó nghỉ mát ở bãi 
biển hay chơi quần vợt. Mục tiêu là tiêu xài tiền. Chúng tôi có khoảng thời 
gian tuyệt vời, sống cho hiện tại. 


Vẻ bề ngoài thì đây là một cách sống khá thoải mái và “tự do” nhưng thực 
tế đã thay đối khi con trai của chúng tôi, Jake, chào đời. Sự ra đời của nó cách 
đây gần 14 năm là một hồi chuông cảnh tỉnh lớn. Chúng tôi không có kế 
hoạch cho tương lai, không bạo giờ nghĩ đến việc gì sẽ xảy đến với mình - 
càng ít nghĩ đến chuyên tương lai cho con trai chúng tôi - trong mười hay hai 
mươi năm nữa. Chúng tôi nợ hơn 10.000 đôla trong thẻ tín dụng, và chỉ có 
gần 500 đôla trong tài khoản tiết kiệm. Không mục tiêu, không tài sản, không 
đầu tư, và chúng tôi chăng thể nào thoát ra khỏi hoàn cảnh khốn đốn này. 
Chúng tôi tự hỏi: “Chúng ta làm gì bây giờ?” 


Terry ở nhà chăm sóc Jake, còn tôi thì đi làm. Thời gian Biểu của tôi khá 
kinh khủng.Đôi khi tôi đi xa cả tuần lễ, khi Jake đã đủ lớn, biết nhận biết sự 
việc, thấy tôi vắng nhà thường xuyên, Jake hỏi: ” Bố đâu rùi! ”.Khi đó, chúng 
tôi thấy thật sự bế tắc. Tôi không thể rời bỏ ngành kinh doanh phim ảnh.Đó là 
công việc duy nhất tôi biết và tôi không thể tưởng tượng là mình có thể làm 
được việc gì trong lĩnh vực nào khác ngay cả khi có ai đó thuê tôi làm. Chúng 
tôi biết mình phải có những thay đổi, nhưng bắt đầu từ đâu? 


Đã đến lúc trưởng thành 


HÀNH ĐỘNG THỨ HAI 


Hãy để tôi kể lại hoàn cảnh lúc đó cho bạn biết. Năm 1992, Terry và tôi 
bắt tay vào việc lên kế hoạch tương lai cho vấn đề tài chính của mình và sẵn 
sàng thử một việc gì khác.Một buổi sáng nắng đẹp ở California, tôi đang đấy 
đu quay cho Jake trong công viên thì thấy một ông bố khác cũng đang làm 
như thế. Việc này có gì đó khác thường bởi vì cả hai ông bố đều đang chơi với 
con trong công viên vào một ngày trong tuần 


Chúng tôi bắt chuyện và người đàn ông nói cho tôi biết ông đang làm 


trong công ty Amway - tiếp thị về mạng. Câu chuyện hóa ra rằng ông ta có 
cơ sở ở Hawadii, một nơi mà cả Terry và tôi đều yêu thích. Khi Terry gặp ông 
ta và nghe về Hawdii, mọi câu trả lời của cô ấy hoàn toàn theo cảm tính.Đây 
là cách để chúng tôi quay trở về Hawaii. Chúng tôi đã làm nhiều hơn điều đó 


Chúng tôi bắt đầu xây dựng công ty riêng và khi chúng tôi sẵn sàng, chúng 
tôi bắt đầu học cách kinh doanh. Tham gia các hội thảo, các khóa đào tạo và 
đọc sách về kinh doanh đã cho chúng tôi những trải nghiệm tuyệt vời và khích 
lệ sự phát triển bản thân một cách mạnh mẽ.Chúng tôi bắt đầu kết giao với 
những người thành công mà qua đó mình có thể học hỏi. Những nhà triêu phú 
mà chúng tôi kết giao đã chia sẻ sự thông thái của họ, giúp chúng tôi mở 
mang trí óc và loại bỏ những quan điểm thiển cận về tài chính. Cách thức sử 
dụng tiền bạc — bên cạnh việc vận hành của thế giới tiền bạc — là một trải 
nghiệm mở rộng tư tưởng, trí óc 


Những cuốn sách mà chúng tôi được giới thiệu đặc biệt có giá trị. Cuốn 
sách Người đàn ông giàu có nhất ở Babylon đã thật sự giúp chúng tôi mở mắt 
về cách tiêu xài tiền bạc của mình. Hai năm squ khi đọc cuốn sách đó, số nợ 
trong thẻ tín dụng của chúng tôi đã không còn và tiền tiết kiệm thì tang lên 
hàng ngàn đô la. Làm sao để có được nhiều bạn bè và gây ảnh hưởng người 
khác là một cuốn sách vô cùng quan trọng khác đối với chúng tôi. Đọc cuốn 
sách này, chúng tôi có được những công cụ để giao tiếp với người khác một 
cách hiệu quả 


Bây giờ, chúng tôi đã tốt nghiệp gia đoạn đầu tiên của việc học về tài 
chính. Và chúng tôi tự hỏi mình sẽ làm gì tiếp theo? 


HÀNH ĐỘNG THỨ BA 


Cách đây sáu năm, tôi ra làm tư, thiết lập cơ sở kinh doanh ngành dịch vụ. 
Không có tiền vốn để đầu tư nên trong 4 năm đầu tiên chúng tôi làm việc 
trong một phòng ngủ nhỏ xíu phía sau nhà. Một máy tính, máy fax, điện thoại 
di động, và máy nhắn tin là tất cả những gì chúng tôi cần để khởi đầu. Duy trì 
chi phí thấp là một quyết định rõ ràng. Chúng tôi hài lòng với văn phòng ảo 
của mình, ở bên ngoài đã có dịch vụ 24 giờ xử lý các cuộc gọi của chúng tồi. 
Một người thật sự trả lời điện thoại với tên của công ty, nhận thông tin, và 
nhắn tin cho tôi. Tôi sẽ gọi lại ngay lập tức. 


Tôi quản lý tất cả mọi việc từ mua bán và tính hóa đơn đến lên lịch công 
việc, từ đào tạo đến gửi những thiệp chúc mừng vào các ngày lễ. Quản lý toàn 
bộ ca làm việc cũng là trách nhiệm của tôi. Hoàn toàn kiệt sức. 


Cách đầy một hai năm, chúng tôi thuê một nhân viên văn phòng làm bán 
thời gian, đảm nhiệm những công việc hằng ngày như nhập dữ liệu và tính 
hóa đơn. Dù có cả một bảng phần công các người phụ tá quản lý ca làm việc, 
nhưng tôi nhận ra rằng mình vẫn cần phải quyết định nhiều việc mỗi ngày, 
liên quan đến lịch công tác, nhân sự, và tài chính. Câu hỏi mà tôi thường nghe 
thấy nhiều nhất là: “Ông muốn tôi làm gì về việc. ..?” 


Dạo một vòng trên mạng, chúng tôi lợi dụng những số tiền quảng cáo có 
sẵn. Chúng tôi làm tốt và nhận ra là mình cần lợi dụng sự bùng nổ đang diễn 
ra trong thị trường chứng khoán. 


HÀNH ĐỘNG THỨ TƯ 


Ông bà của tôi mất, để lại cho tôi vài ngàn đôla, chúng tôi đầu tư số tiền 
vào quỹ hỗ tương. Cách đây năm năm, do nghĩ rằng cuối cùng chúng tôi đã 
khống chế được số phận tài chính của mình, chúng tôi chuyển đối quỹ hỗ 
tương thành những đầu tư chứng khoán cá nhân. 


Trong suốt hai năm đầu tiên, danh mục vốn đầu tư của chúng tôi phát triển 
khá nhiều. Có lúc danh mục vốn này tăng tổng cộng 30%. Sau thời gian ba 
năm, việc đầu tư của chúng tôi, đạt tổng giá trị là 80.000 đôla. Sau một vài 
nghiên cứu sơ bộ, chúng tôi cho rằng mình đã chọn được các công ty đáng tin 
cậy và bền vững. Chúng tôi mua cổ phiếu của các công ty như AT&T, Dell, 
General Electric, Dupont, Kodak, GM, Berkshire Hathaway, Microsoft, 
Lucent, WorldCom, và một số ít chứng khoán có tính mạo hiểm hơn. 


Cảm thấy hài lòng rồi, tôi không còn giám sát danh sách vốn đầu tư của 
mình đầy đủ và thường xuyên nữa. Tôi cũng không theo dõi sát sao những 
thông tin tài chính mà các công ty đó gửi cho mình. Tôi không có được học 


về chứng khoán để có thể đầu tư một cách an toàn - ví dụ không có dấu vết 
dừng lại, nghĩa là, không cài đặt một hiệu lệnh tự động bán một chứng khoán 
nếu nó xuống thấp hơn một mức giá nào đó. Không có người tư vấn cung cấp 
những thông tin chính xác và kiến thức, chứng tôi đặt tiền bạc và chính bản 
thân mình vào một tình thế bấp bênh. 


Thị trường bắt đầu suy yếu vào năm 2000 nhưng tôi cũng chăng hề để ý. 
Một vài tháng qua đi và khi tôi nhìn lại danh mục đầu tư của mình, nó đã tụt 
xuống khoảng 30% - 40%. Tuy nhiên, tôi chăng có hành động nào cả bởi vì 
tôi trông chờ thị trường khôi phục lại. Tôi đã không làm bài tập ở nhà, và vẫn 
theo lối nghĩ mua-và-giữ lâu dài. Đó là một sai lầm lớn. 


Bây giờ tổng giá trị chứng khoán của chúng tôi còn khoảng 46.000 đôla, 
như vậy chúng tôi đã mất đi gần 50%. Việc này dạy cho chúng tôi một bài 
học nhớ đời. Để thành công trong bất cứ chiến lược đầu tư nào, ta cần tìm 
hiểu thông tin mới và chính xác, và liên tục giám sát tình hình. Việc thuê một 
nhà tư vấn mà bạn tin tưởng cũng quan trọng. 


Một câu nói xưa có thể áp dụng ở đây: “Khi sinh viên sẵn sàng, thây giáo 
xuất hiện.” 


Cách đây bốn năm, chúng tôi đến thăm nhà một người bạn, và để ý thấy 
cuốn sách Dạy Con Làm Giàu ở trên bàn trong nhà bếp. Tôi thú nhận là mình, 
chăng có phản ứng øì cả khi nhìn thấy cuốn sách, nhưng Terry thì cầm nó lên 
ngay. Cô ấy đã mua một cuốnvà chúng tôi bắt đầu đọc. 


Cách đây ba năm, sau khi bắt đầu chơi CASHFLOW 101, chúng tôi tham 
dự một hội thảo về tài sản bị tịch thu để thế nợ của Ban Cựu chiến binh. Buổi 
hội thảo cung cấp một mạng lưới những nhà môi giới và đại lý để giúp đỡ 
sinh viên mua những ngôi nhà này. Tất cả đều là những dạng mua bán nhà 
nhỏ. Khi nhìn thấy những bảng liệt kê tài chính chỉ tiết, chúng tôi thấy nó 
giống hệt như một trong những thẻ mua bán nhỏ của trò chơi. Chúng tôi nói: 
“A, đây là thẻ mua bán nhỏ. Chúng ta đã sử dụng thẻ này hàng tháng trong 
bếp, tại sao không sử dụng nó trong thực tế?” 


ĐÂY LÀ CÁCH CHÚNG TÔI ĐÃ THỰC HIỆN 


Dựa vào những thông tin mà chúng tôi tiếp nhận tại buổi hội thảo, chúng 
tôi lên mạng bắt đầu tìm kiếm tài sản. Những ngôi nhà bị tịch thu để thế nợ 
cần phải đấu giá, và người đặt giá cao nhất là người chiến thắng. Chúng cũng 
đi kèm với lãi suất cầm cố dã định trước. Bạn rất dễ dàng đáp ứng đủ điều 
kiện cho những khoản tiền vay mượn này, và mức lãi suất thường là cố định 
trong thời gian 30 năm. Khi chúng tôi bắt đầu mua bất động sản thật sự, tỷ lệ 
là 8%, và sau một khoảng thời gian lãi suất giảm xuống còn 6%. 


Lúc đầu, chúng tôi tập trung tìm kiếm ở phía nam Florida và khu vực 
Phoenix, vì thế chúng tôi liên lạc với các đại lý ở Port St.Lucie, một cộng 
đồng dân cư ở bãi biển Palm, cũng như ở Phoenix. Lý lẽ của chúng tôi là: 
Chúng tôi quan tâm đến những đầu tư cần ít tiền mặt nhất, và hai bang đó đáp 
ứng được yêu cầu này. (Mỗi bang trong chương trình này có những thang bậc 
giá khác nhau đôi chút, Ví dụ, bang Florida chỉ cần 1.000 đôla trở xuống là có 
thể mua được tài sản. Ở Arizona số tiền đầu tư là 5% của giá đấu thầu.) 


Đại lý bất động sản ở Phoenix gửi cho chúng tôi những thông tin về tài sản 
hiện có, bao gồm hình ảnh, và cả chỉ tiết về giá mua, giá đề nghị, phí quản lý, 
chi phí, thuế, bảo hiểm, chi phí sửa chữa ước tính, và thực giá tiền mặt. 


Đại lý ở Florida cũng đưa những thông tin như thế lên trang web. 


Chúng tôi tìm hiểu một số căn nhà và phân tích những số liệu được cung 
cấp. Rồi chúng tôi chơi với các con số cùng sự hỗ trợ của máy tính tài chính 
(chúng tôi mua ở Staples với giá khoảng 50 đôla). Mục đích là để xác định 
giá trị tối đa mà chúng tôi bằng lòng đưa ra và vẫn nhận được vòng quay tiền 
mặt dương. Khi tìm thấy tài sản nào mà mình thích, chúng tôi sẽ đặt giá theo 
những tính toán của mình. Nếu giá của chúng tôi được chấp nhận thì sẽ vui 
mừng, nếu thua, thì chúng tôi cũng không quan tâm đến nữa vì chúng tôi 
không bằng lòng chi trả nhiều hơn cho tài sản đó. 


Sau một vài lần thất bại trong cuộc đấu giá, chúng tôi dã giành được chiến 
thắng. Ngôi nhà dành cho gia đình đơn, 2 phòng tắm, 3 phòng ngủ ở Port 
St.Lucie được định giá 98.000 đôla. Vì tài khoản của chúng tôi khá tốt nên 
chúng tôi biết mình sẽ đủ điều kiện để vay tiền, không gặp khó khăn gì. 


Chúng tôi có thể sử dụng tiền từ tài khoản tiết kiệm và bán chứng khoán để 
sửa chữa ngôi nhà, trả tiền mặt trước, và chí phí kết thúc. Việc sửa chữa mất 
vài tuần và đại lý của chúng tôi đã có một người chờ thuê, chuyển vào ở trong 
vòng 30 ngày. 


Đây là bảng kê chỉ tiết: 


Tiền mặt đầu tư vào tài sản 


Thanh toán tiền mặt: $1.0G0O 
Chỉ phí kềt thúc do chúng tôi chỉ trả: $3.DGO 
Chỉ phi sửa chữa/nâng câp do chúng tôi chỉ rả: $3.9DO 

$7.89DO 


Phân tích vòng quay tiền mặt hàng tháng 


Thu nhập từ việc cho thuê: 81.040 

- Hao phí chổ trồng (căn nhà chưa bao giờ trồng) ®$O 

Tổng thu nhập: $1.D4O 
Chỉ phí hàng tháng 

~ Thuê (nhà) và bảo hiểm: $287 

~ Chi phí sửa chữa/bảo quản: $a5 

- Dự trữ: 825 

~ Chi phí quản lý: $45 

~ Tiển vay phải trả (3O năm với lãi suât 8%) _$711 

$1.073 

Vòng quay tiền mặt hàng tháng (833) 


Vâng, nợ 33 đôla nghe có vẻ như chúng tôi đang đi lệch hướng, bởi vì 
chúng tôi không có vòng quay tiền mặt sau hao tổn lớn về thời gian và năng 
lượng như thế. Nhưng đối với chúng tôi, nó thể hiện một tiềm năng độc lập về 
tài chính. Một sự thật không thể tranh cãi được là chúng tôi sở hữu tài sản 
đem lại thu nhập, mà người thuê nhà sẽ trả tiền cho tài sản đó. Gần đây 
chúng tôi được giảm lãi suất vay tiền xuống còn 6,125%, và số tiền vay phải 
trả hàng tháng giảm xuống còn 579 đôla. Đây là những số liệu về vòng quay 
tiền mặt hàng tháng của chúng tôi đã được thay đổi: 


Tiền cho thuê hảng tháng: $1.040 


~ Chỉ phí hàng tháng _941 

Vòng quay tiền mặt hàng tháng: s89 

Lãi ròng tiến mặt 

Vòng quay tiền mặt hàng năm (889 x 18) $1.188 
Sô tiền mặt đầu tư vào tài sản $7.89DD 
Tỉ lệ lãi ròng tiền mặt 15% 


(Cồ gắng thu được từ một ngân hàng!) 


Chúng tôi kết thúc thủ tục mua căn nhà này vào tháng 10 năm 2000. 'Trong 
thời gian đó giá nhà ở Port St.Lucie đã tăng ngùn ngụt. Gần đây, căn nhà đã 
tăng lên 126.000 đôla, tăng 23% giá trị. Việc đầu tư ban đầu, 7.900 đôla của 
chúng tôi để mua tài sản mà bây giờ chúng tôi có giá trị tài sản là 26.000 đôla 
(giá trị tăng lên trừ cho những gì phải trả cho khoản tiền vay mượn). Nếu 
chúng tôi bán căn nhà đó hôm nay với giá 126.000 đôla thì lãi ròng lên đến 
329%, chưa kể vòng quay tiền mặt hằng năm. 


“Tuyệt”, chúng tôi nói với nhau, “Chúng mình có thể làm giống như thế 
này nữa.” Và chúng tôi đã lặp lại tiến trình đó. Một điều kỳ diệu đã xảy ra. 
Bằng cách chuyển đổi tiền kiếm được và “tài sản” trên giấy tờ thành tài sản 
thật sự sản sinh ra vòng quay tiền mặt và vốn riêng, chúng tôi đang sống theo 
một cách hoàn toàn mới mẻ. Có hứng thú và dược thúc đẩy hai năm kế tiếp 
vừa qua, chúng tôi chiến thắng trong các cuộc đấu giá 3 căn nhà nữa, một căn 
nhà ở Clarksville, bang 'Tennessee, và 2 căn ở Port St.Lucie. 


Một trong những căn nhà ở Port St.Lucie không được tổ chức trước kia hỗ 
trợ tài chính nên chúng tôi phải tự tìm nguồn tài chính. Thông qua đại lý ở 
Florida, chúng tôi liên lạc một đại lý địa phương để tìm một ngân hàng địa 
phương. Chứng tôi có đủ điều kiện để mượn được số tiền thông thường với lãi 
suất 6,75%, trả trước 5% tiền mặt. Bởi vì không có hỗ trợ tài chính cho căn 
nhà này nên số người đấu giá giảm, và giá đặt của chúng tôi là 60.600 đôla 
cho căn nhà 2 phòng tắm, 3 phòng ngủ. 


Chúng tôi kết thúc việc mua căn nhà vào tháng 12 năm 2000. Dựa trên 
những tài sản tương tự trong khu vực, thì căn nhà này trị giá khoảng 82.000 
đôla - và đó là sự ước tính thận trọng. 


Một lần nữa thông qua mạng Internet, chúng tôi xác định dược vị trí một 
căn nhà dành cho gia đình đơn ờ Tennessee, với số tiền trả trước là 500 đôla 
trên mức giá 78.000 đôla. Lần này, đại lý đã gửi cho chúng tôi hình ảnh một 
vài căn nhà, đã gặp nhiều khó khăn hơn trong việc tìm người thuê. Chi phí 
sửa chữa gần 3.000 đô, và thuế đều cao hơn dự tính. Cuối cùng thì sau vài 
tháng, đại lý cũng tìm được một người thuê. Căn nhà có vòng quay tiền mặt là 
40 đôla. Chúng tôi cũng không thích phương cách quản lý, nên nếu căn nhà 
này tăng giá vừa đủ thì chúng tôi sẽ bán nó. Chúng tôi xem xét những phương 
cách khác để có thể chuyển đổi căn nhà này thành một tài sản có vòng quay 
tiền mặt dương. 


Chúng tôi tiếp tục mua một tài sản tịch thu để thế nợ khác ở Phoenix, lần 
này với giá 118.500 đôla. 


Mặc dù tài sản này có vòng quay tiền mặt âm nhỏ, nhưng người thuê nhà 
vẫn thực hiện việc mua tài sản, và chúng tôi có đủ thu nhập từ những đầu tư 
khác để bù chi phí và tiền bảo trì. Ngày nay, những tài sản tương tự trong khu 
vực đang bán với giá 128.000 đôla. 


Khi chúng tôi đi xem, đại lý bất động sản chỉ cho chúng tôi thấy khu phát 
triển mới đang được xây dựng. Chúng tôi “chộp” ngay một căn nhà mới đang 
còn xây dựng với giá 127.500 đô la, trả trước 5% ($%6.350). Chúng tôi tin vào 
lời nói của nhân viên đại lý rằng đây là khu vực mới, giá nhanh chóng tăng 
cao. Tuy nhiên, khi căn nhà đã hoàn tất, nó để trống hàng tháng trời bởi vì 
người đại lý cùng với cồng ty quản lý, không tìm ra người thuê. Chúng tôi đã 
rút ra được bài học là, quản lý là một yếu tố then chốt dể thành công trong 
việc kiểm soát bất động sản. Chúng tôi được giới thiệu đến một công ty quản 
lý khác, mà họ có thể cho thuê được căn nhà trong vòng một tháng. Vòng 
quay tiền mặt hàng tháng là 75 đôla. 


Gần đây chương trình mua tài sản tịch thu thế nợ trở nên quá phổ biến, và 
số tiền cho vay quá hấp dẫn, nên giá đặt tăng lên và kết quả là vòng quay tiền 
mặt đã bị suy giảm. Đôi khi, những dự đoán vòng quay tiền mặt bị âm, thay vì 
dương. Chúng tôi muốn những tài sản mang lại vòng quay tiền mặt dương 
nên phải quay sang tìm các lựa chọn khác. Đại lý ở Florida bây giờ liên kết 
với một người phát triển nhà mới. Năm ngoái chúng tôi mua một căn nhà 


bằng chính nguồn tiền của mình. Người xây dựng đề nghị cho vay tiền và 
bằng lòng giảm giá căn nhà có 2 phòng tắm, 3 phòng ngủ nếu chúng tôi vay 
tiền của ông ta. Chúng tôi đủ điều kiện để vay tiền và tiến hành việc mua căn 
nhà với giá 102.750 đôla, trả trước 5%. Người xây dựng nhận 3.000 đôla cho 
phần chi phí kết thúc. Lợi ích của một căn nhà mới dĩ nhiên là không cần phải 
sơn sửa. Và việc bảo trì cũng chỉ ở mức tối thiểu. 


Ngày nay những tài sản tương tự trong khu vực đang được bán với giá 
126.000 đôla. Chúng tôi hiện tại đang mua một căn khác trong số những căn 
nhà mới này. 


Vòng quay tiền mặt hàng tháng thu được từ 7 căn nhà đầu tiên của chúng 
tôi là 324 đôla. Tống cộng tài sản của chúng tôi gần 130.000 đôla với khoản 
đầu tư tiền mặt ban đầu gần 60.000, bao gồm cả chi phí sửa chữa và chi phí 
kết thúc. Lãi ròng tiền mặt trung bình là 7%, không kể lợi thế về thuế và sự 
tăng giá. Ngoài ra, quan trọng nhất là người thuê nhà sẽ mua tài sản của 
chúng tôi. Công thức “ma thuật” của chúng tôi là: vay tiền để mua tài sản và 
người khác trả số tiền vay đó. 


HÀNH ĐỘNG THỨ SÁU 


Chúng tôi học từ Người bố giàu rằng bất động sản là con đường dẫn đến sự 
tự do về tài chính. Trong khi tiếp tục học về tài chính, chúng tôi: 


- Biết cách phân tích một tài sản để quyết định vụ mua bán đó lời hay 
không. 


- Hiểu rằng quản lý là chìa khóa dẫn đến thành công lâu dài. Quản lý tốt có 
thể làm cho việc mua bán tốt trở nên tuyệt vời hơn. Quản lý tồi có thể khiến 
một việc mua bán tốt đẹp rơi vào thất bại. 


- Tìm kiếm và kết bạn với những người có cùng chí hướng. Những người 
thốt ra những lời bình luận tiêu cực như “Tôi sẽ không bao giờ có thể làm 


điều đó”, “Nó quá đắt”, và “Tại sao lo lắng?” chính là đang ngụy biện cho 
việc không dám thử. Chúng tôi không chọn ở trong vòng quay của những lý 
lẽ này vì chúng sẽ kéo chúng tôi xuống. 


- Đang tìm hiểu xem ngân hàng cho vay cái gì, tại sao và khi nào thì họ 
không cho vay. 


- Cũng đang nhận thấy rằng mua một căn nhà không phải là một kinh 
nghiệm theo cảm tính của chúng ta - không dựa trên cảm giác của chúng ta 
khi nhìn thấy căn nhà đó. Chúng tôi chưa đích thân đi xem hầu hết những căn 
nhà; chúng tôi không thể đi ngang qua để xem chúng thế nào, vì vậy có một 
chất lượng không đo lường được trong quyền sở hữu của chúng tôi. Tuy 
nhiên, vòng quay tiền mặt là cụ thể. 


Một trong những thay đổi lớn nhất trong cuộc sống của chúng tôi liên quan 
đến vấn đề rủi ro. Trước khi đọc Người bố giàu, định nghĩa của tôi về việc 
nắm bắt cơ hội chỉ xoay quanh những thử thách thể chất như khi leo núi. Bây 
giờ chúng tôi định nghĩa rủi ro là không hành động. Tiếp tục trên con đường 
mà không dẫn đến đâu và rót tiền vào những đầu tư mà ta không thể khống 
chế, kiểm soát thì giống như một kẻ diên rồ leo lên một ngọn núi mà không 
có dụng cụ thích hợp. 


Một thay đổi to lớn khác liên quan đến thói quen trì hoãn của tôi. Tôi đang 
chống lại tính lười biếng của mình đơn giản bằng cách làm những gì tôi cần 
phải làm, thậm chí việc tôi không thích. Trong bốn năm đầu tiên kinh doanh 
dịch vụ, người ta phải tìm đến tôi. Bây giờ thì tôi phải theo đuổi họ ráo riết. 
Tôi không thích gọi điện cho những người tôi không biết nhưng tôi biết mình 
phải làm việc đó vì công việc và vì đầu tư bất động sản. 


Ý niệm thiếu thời gian hay tôi đã không ra tay nhanh để đạt được mục tiêu 
đã “ăn sâu” vào tôi. Nhưng Người bố giàu đã đơn giản hóa những ý niệm 
phức tạp và trình bày chúng một cách dễ hiểu, nên tôi điềm tĩnh lại. Với việc 
sẵn sàng tiếp tục học về tài chính, tôi biết mình có thể đạt được những gì 
mình muốn làm. 


Việc kinh doanh của tôi vẫn theo kiểu làm tư trong Kim tứ đồ. Nó vẫn có 


thể tự hoạt động khi tôi vắng mặt nhưng nó sẽ không phát triển nếu tôi không 
tham gia vào. Thực tế là nó sẽ bị lung lay nếu tôi không đầu tư liên tục. Hiện 
tại chúng tôi đang tìm kiếm những chiến lược để chuyển sang nhóm chủ 
doanh nghiệp. Một khả năng có thể là cấp giấy phép đăng ký tài sản ở các 
thành phố khác. Để có thể có thời gian rảnh tôi cần để phát triển và giám sát 
những đầu tư vào bất động sản của mình, ngành kinh doanh này phải có thể tự 
vận hành. 


Trong năm tới, chúng tôi dự định sẽ mua một căn nhà cho nhiều hộ gia 
đình, mua một mình hoặc với một đối tác. Mục tiêu 5 năm của chúng tôi là 
tăng thu nhập bị động hàng tháng lên 10.000 đôla. Khi đạt được điều đó, tôi 
sẽ thôi kinh doanh và chính thức thoát khỏi vòng luẩn quấn (rat race). Chúng 
tôi không bị lệ thuộc vào số tiền bảo hiểm xã hội 10.000 đôla. Bất động sản trị 
giá hàng triệu đôla sẽ là nguồn tiền cho phần còn lại trong cuộc sống cùa 
chúng tôi. 


ĐÓ LÀ MỘT BÍ MẬT 


Chúng tôi thường cảm thấy bế tắc ở hiện tại và bất ổn về tương lai. Tương 
lai có nhiều điều không biết trước nhưng chúng tôi vẫn bám theo lý tưởng tốt 
đẹp hơn nhiều về những gì sắp đến và làm cách nào để chuẩn bị cho những 
vấn đề đó. Chúng tôi cảm thấy mình ở giữa một cuộc hành trình, và thành 
công là một phần của cuộc hành trình đi từ vị trí hiện tại đến nơi sắp đến. Với 
sự tự tin lên cao về kiến thức tài chính, chúng tôi cảm thấy mình đang làm 
đúng cho chúng tôi và cho con trai của mình. Một thực tế hài lòng hơn bất cứ 
đoạn kết của một bộ phim nào, mục tiêu lớn nhất là đạt được sự tự do về tài 
chính đang ở phía trước. 


Chúng tôi cảm thấy rất tự hào về bản thân. Chúng tôi xem xét chính mình, 
nhận biết mức độ chúng tôi đã đạt đến, biết rằng chúng tôi đang học nhiều 
hơn mỗi ngày, tích lũy những gì đã làm và những gì dự đinh sẽ làm. Không 
giống thời trẻ của mình - ngây ngô, chúng tôi có những quyết định sáng suốt 
để nhận ra thế giới vận hành như thế nào, cởi mở với sự thay đối, và chịu 
trách nhiệm về tình hình, tài chính của mình. Và chúng tôi cảm giác “dễ thở” 
hơn rất nhiều khi nghĩ đến chuyện về hưu. 


Chúng tôi luôn luôn nghĩ về bản thân như những người đang rất giàu có; 
bây giờ thì những tài sản của chúng tôi cuối cùng đã đang đuổi kịp chúng tôi. 


CHƯƠNG 2 
Chúng tôi quan tâm những chuyện kinh doanh của chính mình 
Tracey Roriguez 


Phoenix, Arixona 


Cách đây 10 năm, khi chỉ mới ở độ tuổi 20, chúng tôi đã buộc phải tuyên 
bố phá sản, một tình trạng vô cùng khó khăn và đáng sợ. Câu chuyện về việc 
chúng tồi nhận 20 cuộc gọi đòi nợ một ngày kéo dài 8 tháng trời sang việc có 
được nguồn thu nhập bị động bao gồm hai mặt trái ngược nhau. Một là hoàn 
cảnh nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, và một là hoàn cảnh mà chúng 
tôi quyết định kiểm soát, nhờ vào Dạy Con Làm Giàu. 


Hiện tại, tôi và David, chồng tôi, sở hữu 3 dự án kinh doanh dang tiến triển 
và có một ngôi nhà cho thuê. Chúng tôi sống trong một căn nhà xinh dẹp và 
có những chiếc xe hơi “xịn”. Và gia đình cùng bạn bè đánh giá chúng tôi có 
phần nghiêm túc hơn trước đây. 


MỘT CÂU CHUYỆN QUEN THUỘC 


Khi tôi lớn lên ở San Diego, California, gia đình tôi phải sống chắt bóp qua 


ngày. Lúc đó, tôi không hề hay biết gì. Chúng tôi sống trong căn nhà xinh đẹp 
nơi tiền bạc không bao giờ được đem ra thảo luận. Bố mẹ tôi l¡ dị, tôi sống 
với mẹ và cha kế - một nhân viên cứu hỏa. Đến tuổi thanh niên, tôi vẫn không 
biết rằng mẹ tôi tiết kiệm được 20 đôla mỗi ngày từ số tiền lương đi làm. Vào 
đầu mỗi năm trung học mẹ cho tôi 300 đôla để mua quần áo, một món tiền 
khá lớn. Giáng sinh cũng là dịp chi tiêu nhiều hơn bởi vì cha kế của tôi nhận 
được tiền thưởng. Khoảng thời gian còn lại trong năm thì tiền bạc rất eo hẹp, 
đến nỗi tôi không thể nào là người khởi xướng không khí vui nhộn. 


Sau khi tốt nghiệp trung học, tôi bắt đầu tự hỏi nếu mình tự làm chủ thì sẽ 
như thế nào. Suy nghĩ này bị gác sang bên khi David và tôi bước vào một giai 
đoạn mới trong cuộc đời. 


Năm 1991, cả hai chúng tôi đều làm việc suốt năm tại một khu trượt tuyết 
và tận hưởng một cuộc sống tốt đẹp. Chúng tôi chưa bao giờ kiếm được nhiều 
tiền như thế. Chúng tôi mua ván trượt và xe hơi hợp thời trang. Nhưng sau đó, 
chúng tôi bị sa thải. Trong khi chờ đợi công việc ở Reno, chúng tôi kiếm được 
ít tiền hơn và thấy mình đang chơi trò rượt đuổi với các hóa đơn. 


Năm 1992, tôi có thai. Bác sĩ yêu cầu tôi phải nghỉ ngơi trong 3 tháng. Và 
công ty đã để tôi ra đi. Con gái chúng tôi chào đời sớm, một ngày trước lễ Tạ 
ơn. Và hai vợ chồng tôi nhanh chóng rơi nào nợ nần với số tiền hơn 50.000 
đôla do phải thanh toán các hóa đơn y tế cộng với những hóa đơn cũ chưa 
thanh toán. Không có lựa chọn nào khác, chúng tôi phải bán những tấm ván 
trượt và xe hơi đi. Chúng tôi tuyên bố phá sản. Khi đó, tôi hai mươi bốn tuổi. 


Tuy nhiên, tôi vẫn ôm giấc mơ một ngày nào dó tôi có thể tự làm chủ. Tôi 
theo học một trường thương mại và trở thành chuyên gia mỹ phẩm, đồng thời 
là người đại diện cho một hãng trang phục lót phụ nữ. David cũng có việc 
làm. Chúng tôi có thêm một đứa con nữa. 


Nhìn bề ngoài, chúng tôi có trách nhiêm và chăm sóc con cái. Nhưng bên 
trong tôi cảm giác không ổn chút nào. Có những giây phút đen tối, hoang 
mang khi tôi tự hỏi “Làm sao tôi có thể đối mặt với với bất cứ điền gì nữa?”. 
Hồ sơ tín dụng đầy “tỳ vết” đã theo đuổi chúng tôi suốt 10 năm dài. 


Nhưng chúng tôi vẫn kiên nhẫn. Năm 1993, chúng tôi tham gia ngành kinh 
doanh và vào năm 1996 khởi đầu việc kinh doanh quảng cáo của riêng mình. 
Tuy nhiên, cách chúng tôi quản lý dự án kinh doanh ấy, và tất cả mọi việc đến 
sau đó đều thay dối hoàn toàn vào năm 2001 khi một người cố vấn nhiều kinh 
nghiệm giới thiệu cho tôi bộ Dạy Con Làm Giàu. 


MỰC ĐỎ CHUYỂN THÀNH ĐEN 


Khi bắt đầu đọc quyển Dạy Con Làm Giàu - tập 1, tôi đang làm người 
quản lý quầy rượu tại một khách sạn của khu nghỉ mát ở North Scottsdale, 
Arizona. Tôi mang sách đến quầy rượu và đọc sau khi xong việc. Mọi thứ tôi 
muốn đạt được - sở hữu một công việc kinh doanh, trở nên giàu có, đạt được 
sự tự do cá nhân - nhưng không biết làm cách nào, đều nằm trong cuốn sách. 
Thông tin cụ thể cần để đưa tôi đến nơi tôi muốn đang ở ngay trong tay tôi. 


Là thành viên của Phoenix Convention & Visitors Bureau nên tôi có cơ hội 
tham gia một trong những hội thảo của Robert và Kim. Họ đã tặng tôi quyển 
Dạy Con Làm Giàu - tập 5. Và họ nhiệt tình mời tôi đến văn phòng để tham 
gia trò chơi CASHFLOVW 101. Ngạc nhiên và cảm kích sự cởi mở của họ, tôi 
nhận lời. 


Với thông tin mới có sẵn này, tôi bắt đầu nhìn cuộc sống của mình theo 
một hướng khác. Trước kia phải khó khăn lắm tôi mới tạo được động lực cho 
mình vượt qua những thử thách. Nhiều lần, tôi chỉ ngồi mãi trên ghế, không 
làm øì bởi tôi không thể tập hợp năng lượng để di chuyển chính mình. 


Nhưng bây giờ tôi nhận ra rằng có một nguồn cảm hứng luôn luôn ở bên 
tôi, bất cứ khi nào tôi cần. Kiến thức và lời hướng dẫn hỗ trợ tôi bất cứ khi 
nào tôi muốn tiến lên. Biết được điền này, lòng tự tin của tôi tăng lên và tôi có 
thể vượt qua 3 rào cản do chính tôi tạo nên: (1) tin rằng học vấn hạn chế của 
tôi sẽ níu kéo tôi lại, (2) nghĩ rằng tôi không có thời gian để thay đổi, và (3) e 
sợ những øì người khác nghĩ về mình. Tôi bắt đầu chinh phục tất cả những trở 
ngại mà Robert đã viết về: tính hoài nghi, sự lười biếng, những thói quen xấu, 
tính tự cao, và nhất là, nỗi sợ hãi. 


Tôi luôn muốn nhìn lạc quan vào những gì mình đang làm chứ không phải 
ngốc nghếch. Tôi lo sợ nhấc điện thoại và đặt cuộc hẹn, tự hỏi “Làm thế nào 
mình làm được việc này?”. Nỗi sợ hãi thất bại là tồi tệ nhất. Nhưng bây giờ 
những nỗi sợ hãi bắt đầu phai mờ. Cái bóng của việc phá sản lùi dần. Tôi bắt 
đầu mua các dự án kinh doanh sinh ra vòng quay tiền mặt bị động hàng tháng. 


ĐÂY LÀ CÁCH TÔI ĐÃ THỰC HIỆN 


Việc kinh doanh bán kem mà chúng tôi mua vào năm 2002 mang lại vòng 
quay tiền mặt dương 1.500 đôla một tháng. Chúng tôi bán kem Miền nhiệt 
đới, kem nón và dự định mở rộng bán các loại thức ăn nhanh khác. 


Tôi nghĩ về việc kinh doanh này trong khi chơi trò CASHELOW 101 tại 
văn phòng công ty người bố giàu lần thứ hai. Đó là một trong những thẻ mua 
bán giúp tôi thoát ra khỏi vòng luẩn quấn. Có cảm hứng từ trò chơi, ngay tuần 
đó tôi dã đọc báo xem có mẫu rao bán công việc kinh doanh nào hay không, 
và tôi tìm thấy một mẫu quảng cáo. Ngay lập tức tôi nhìn thấy giá trị song 
song: tôi có thể quản lý việc kinh doanh và tôi biết gia đình mình sẽ thích nó. 


Để có vốn cho dự án kinh doanh này, trước hết tôi đề cập với người bán về 
việc mua bán tài trợ cho người sở hữu, nghĩa là, trong năm đầu tiên sẽ hỗ trợ 
vốn cho tôi với lãi suất 20%. Khi người bán sắp sửa tiến hành việc ấy thì một 
trong những người cố vấn của công ty tôi - cũng là nhà đầu tư bất động sản - 
đề nghị cho tôi vay tiền từ tài khoản của ông ta. Chúng tôi đồng ý và mua dự 
án kinh doanh với giá 5.000 đôla, lãi suất không đổi là 20%, hoàn trả 500 đôla 
mỗi tháng trong vòng một năm. Tổng chi phí là: 6.000 đôla trong thời gian 12 
tháng. Tôi quyết định tự làm một xe chở hàng và mất khoảng 3 tuần dể hoàn 
tất. Chi phí làm xe được bao gồm trong giá bán 5.000 đôla. 


Kể từ bây giờ, David và tôi tham gia tất cả các sự kiện. Chúng tôi tổ chức 
các lễ hội, triển lãm sản phẩm thủ công, và các hội chợ của tỉnh. Ngoài ra, 
chúng tôi còn hợp đồng với thành phố Avondale để bán thức ăn nhanh tại một 
trong những công viên của họ mỗi tối thứ ba, tư và năm - công viên có tên gọi 


là Công viên Tự do và tôi yêu cái tên đó. 


Mục tiêu của chúng tôi là làm việc như thế trong một năm để học hỏi tất cả 
mọi thứ của việc kinh doanh mà hiện tại chỉ mới được cấp phép ở Arizona. 
(Chi phí cấp giấy phép được tính trong giá mua xe.) Lúc đó, chúng tôi sẽ thuê 
người điều hành cho mình. 


Trong vòng 4 tháng, chúng tôi thu vào 1.000 đôla mỗi tháng. Như vậy, 
chúng tôi có 500 đôla tròng vòng quay tiền mặt bị động mỗi tháng bởi vì 
chúng tôi đang trả tiền vay 500 đôla một tháng. Giá hàng mua vào thì ở mức 
tối thiếu. Ví dụ, tôi trả 0,14 đôla cho mỗi cây kem Nhiệt đới thì bán ra với giá 
3 đôla. Giờ đây, chúng tôi được giao cho tổ chức nhiều sự kiện khác nhau, và 
kiếm được nhiều tiền hơn rất nhiều. 


Dự án kinh doanh kế kiếp là bán thuốc. Chúng tôi mua công việc kinh 
doanh này cùng với một người bạn vào tháng 9 năm 2002, cũng xuất phát từ 
việc chơi trò CASHFLOVW. Những chiếc máy nhỏ bán thuốc aspirin và những 
thuốc khẩn cấp khác trơng nhà vệ sinh. Thẻ mua bán với việc kinh doanh đều 
trúng ý của cả hai chúng tôi. Hứng thú với các khả năng của nó, chúng tồi 
nhận thấy những máy này phục vụ đúng nhu cầu. Hơn nữa, việc kinh doanh 
hấp dẫn chúng tôi bởi vì nó có một chút khác biệt. 


Chúng tôi quyết định gặp một nhà môi giới kinh doanh để xác định rõ các 
cơ hội của cái máy bán hàng đó. Chứng tôi tiếp cận nhiều công ty và cố gắng 
kiếm càng nhiều ngân sách cho người sở hữu càng tốt, đồng thời cố gắng thỏa 
thuận giá tốt nhất để mua các máy đó. 


Cuối cùng, chúng tôi thông qua một công ty trên mạng và mua 20 cái máy 
với giá 2.600 đôla. Giá mua này ít hơn 160 đôla so với những máy mà người 
môi giới giới thiệu. Chúng tôi may mắn có một người họ hàng của một người 
bạn ủng hộ ý tưởng này và muốn giúp đỡ chúng tôi. Ông ta đã đưa cho chúng 
tồi 5.000 đôla. (Đây thật sự là một món quà. Chúng tôi không phải trả lại.) 
Chúng tôi sử dụng số tiền 2.400 đôla còn lại để thanh toán hàng mua vào. 


Các chiếc máy được lắp đặt thay cho việc làm từ thiện. Chúng tôi liên kết 
với tổ chức Child Quest International Service. Công ty này tìm kiếm những 


đứa trẻ thất lạc. Họ cung cấp hình ảnh của những đứa trẻ để chúng tôi dán 
trên những chiếc máy này và đổi lấy tiền đóng góp mỗi tháng. Chúng tôi 
thông báo cho các công ty mà chúng tôi tích trữ sản phẩm của họ rằng chúng 
tôi sẽ tặng một phần tiền thu được cho tổ chức đó. Ngược lại, các công ty có 
thể dành diện tích 0,6 x 0,6m làm từ thiện. 


Mất khoảng 60 ngày chúng tôi mới lẫy được máy và sắp đặt sản phẩm 
trong các ngăn. Sau khi làm xong, chúng tôi phát hiện ra thứ tự bị sai và lại 
mất thêm một khoảng thời gian nữa để lấp đầy từng máy. Tuy nhiên, giờ đây 
mọi thứ đều đang vận hành và máy móc đều theo đúng quy trình. Qua quá 
trình theo dõi và tính toán, chúng tôi thấy rằng một máy mang lại 75 đôla mỗi 
tháng, đó là mức thấp. Bạn tôi và tôi sẽ cung cấp sản phẩm vào các máy hai 
tuần một lần. Hiện tại các máy ở khu vực địa phương nhưng không có nhiều 
người biết đến. Chúng tôi sẽ mở rộng xuống phố. Và khi đó, chúng tôi sẽ thuê 
người để bỏ sản phẩm vào máy cho chúng tôi. 


Trước khi mua các dự án kinh doanh này, chúng tôi chuyển căn nhà của 
mình thành một sự đầu tư. Vào năm 2001, chúng tôi cho thuê căn nhà mà 
chúng tôi mua vào năm 1998 này với giá 98.000 đôla. Căn nhà 360mˆ với 3 
l H ngủ, 2 phòng tắm đem đến cho chúng tôi tiền thu nhập bị động hàng 
tháng. 


Tiền mặt đầu tư vào tài sản 


Thanh toán tiền mặt: $O 
Chi phí kẽt thúc do chúng tôi chỉ trả: $308 
Chi phí sửa chữa/nâng cầp do chúng tôi chí trả: $O 
Phân tích vòng quay tiển mặt hàng tháng 

Thu nhập từ việc cho thuê: $%95O 
Chi phí hàng tháng 

~ Thuê (nhà) và bảo hiểm: $124,84 
~ Chi phí HOA (Hiệp hội sở hữu nhà) $10 
~ Tiền vay phải trả (3O năm, 7,375%] $B18,75 


$753,59 


Vòng quay tiền mặt hàng tháng $188.41 
Lãi ròng tiền mặt 
Vòng quay tiền mặt hàng năm (®1868,41 x 1e) s2.356,82 


Sô tiền mặt đầu tư vào tài sản $308 
Tỉ lệ lãi ròng tiền mặt 785% 


Các căn nhà tương tự trong khu vực đang bán trong giá khoảng từ 110.000 
đôla đến 119.000 đôla. 


Chúng tôi không sử dụng tiền để trả tiền cho ngôi nhà mà chúng tôi đang 
sống. Sự thật là chúng tôi đã quyết định thuê căn nhà đầu tiên bởi vì khu vực 
của căn nhà đó đang lên giá. Chúng tôi muốn giữ lại căn nhà. Chúng tôi tính 
toán xem có cách nào để có thể có thu nhập từ căn nhà dó. Ngoài ra, chúng tôi 
đang ở một vị trí thoải mái cho đến khi chúng tôi cho thuê. Việc này mất hết 
60 ngày, sau đó chúng tôi đến ở với những người bạn cho đến khi căn nhà 
mới hoàn tất. Những người thuê nhà đầu tiên ký hợp đồng thuê 1 tháng và khi 
hết hạn, họ chuyển di. Tháng kế tiếp những người thuê mới chuyển vào và 
hiện tại vẫn đang ở đó. Chúng tôi hoàn toàn không hối tiếc về việc làm này. 
Mọi việc rất dễ dàng, và ơn trời, những người thuê của chúng tôi rất tử tế! 


Sau cùng, chúng tôi bắt đầu điều hành công ty quảng cáo của mình, vốn 
được phát triển vào năm 1996 theo một hướng đi khác bởi vì chúng tôi thay 
đổi cách tiếp cận. Năm 2002, nó đem lại doanh số khoảng 12.000 đôla. Đây là 
một sự đối nghịch lớn với số tiền 1.000 đôla mà công ty thu được hằng năm 
trước khi chúng tôi thực hiện những bài học của Người bố giàu. Một khi 
chúng tôi hiểu rằng kinh doanh là một phương tiện sản sinh ra nhiều thu nhập 
hơn, động lực tiến đến thành công của tôi dâng cao. Tôi đã không để các 
thành viên gia đình, bạn bè, và thậm chí người lạ làm phiền tôi bằng các câu 
hỏi khó chịu như trước kia. Bài học sâu sắc nhất là tôi thay đổi quan niệm về 
kinh doanh bằng cách tự nhủ với mình 3 điều: 


1. Không có điều gì phải xấu hổ 


2. Tôi đang làm việc mà những người phản đối không làm 


3. Tôi sắp thành công. Và bạn biết, đó chính là những gì tôi đang làm! 


MỘT VIỄN CẢNH KHÁC 


Cuộc sống của chúng tôi đã thay đối rất nhiều. Giờ đây tôi suy nghĩ theo 
nhiều hướng khác nhau. Trước kia, tôi định nghĩa rủi ro là “Mình sẽ mất bao 
nhiêu?”. Bây giờ điều tôi nghĩ đến rủi ro là “Mình cần làm gì để biết cách hạn 
chế rủi ro?” 


Thậm chí tôi còn rèn luyện những thói quen mới bằng cách xem xét các 
vấn đề tài chính khác đi. Việc viết xuống giấy những khoản lợi nhuận và tổn 
thất, rồi xem xét chúng cho chúng tôi hiểu rõ những gì chúng tôi đang làm là 
đúng hay sai. Khi nghiên cứu vấn đề tài chính, tôi cảm thấy một nguồn hứng 
thú bởi vì tôi có thể biết nơi mình đang đi. 


Sau đó, tôi lập một nhóm của mình, tập hợp mọi người để quản lý những 
dự án kinh doanh tương lai. Nhóm bao gồm một người môi giới bất dộng sản, 
một luật sư về thuế, một kế toán, một nhân viên tiếp thị, và một người đầu tư 
bất động sản. Tôi tin vào những øì mà nhóm nói cho tôi. Phải thú nhận rằng 
tôi không cảm thấy đủ “siêu thành công” để họp họ lại mỗi tháng một lần, 
nhưng tôi biết rồi tôi cũng sẽ làm được. 


VÀ MỘT HIỆN TẠI AN TOÀN HƠN 


Sau sự kiện 11 tháng 9, ngành giải trí - nghỉ mát bị chao đảo. Rất nhiều 
người mà tôi biết bị sa thải, và những người khác vẫn giữ được công việc chỉ 
kiếm đủ sống. Nhưng tình hình của chúng tôi thì khác. Tôi biết rằng với 
những gì tôi đã học tôi sẽ ổn thôi. Năm 2002, trong khi rất nhiều người nín 
thở thì tôi đã phát triển hai công việc kinh doanh. Trong khi những người 
khác cảm giác sợ hãi thì tôi cảm thấy mình có uy lực. Sự tự khăng định bản 
thân đã giải phóng tôi khỏi nỗi sợ hãi mất việc và lo lắng về tình hình kinh tế. 


Trong thâm tâm, tôi luôn biết rằng một ngày nào đó chúng tôi sẽ được tự 
do về tài chính, vấn đề là tôi không biết làm cách nào để đạt được điều đó. 
Giờ thì tôi có thể nhìn thấy nơi chúng tôi đang đi đến và biết những gì sẽ đến. 


Những người làm chung với tôi quan sát những việc tôi đang làm, và nhận 
thấy họ cũng có thể có những lựa chọn thay đổi cuộc sống của họ. Bên cạnh 
đó cũng có người nói rằng vợ chồng tôi chỉ may mắn mà thôi. Họ không hiểu 
được điều đó! 


TƯƠNG LAI 


Vợ chồng tôi vẫn ở trong nhóm L và T của Kim tứ đồ. Tôi vẫn làm việc tại 
quán rượu 3 ngày 1 tuần, công việc vốn cho tôi nhiều mối quan hệ, và David 
là đại diện bán hàng cho một đại lý phân phôi bia. Mục tiêu của chúng tôi là 
chuyển những việc kinh doanh của mình - hiện tại chúng tôi không thuê bất 
cứ ai - sang nhóm C và Ð của Bom tứ đồ với tài sản cho thuê của mình. 


Năm năm nữa, tôi sẽ 40 tuổi. Đến lúc đó, tôi muốn mình không phải làm 
việc cho ai khác nữa. Để điều đó thành sự thật, tôi sẽ dành 2 năm kế tiếp phát 
triển những việc kinh doanh mà tôi đang sở hữu. Đồng thời, tôi dự định tự 
học phát triển kinh doanh và đầu tư bất động sản. Vào cuối thời hạn 2 năm 
này, tồi sẽ định không làm công việc “hàng ngày” của mình nữa. Năm thứ 3 
và 4 của kế hoạch sẽ dành cho việc đầu tư bất động sản và tự học về thị 
trường chứng khoán. Cuối cùng, năm thứ 5 và 6 sẽ tập trung vào thiết lập tất 
cả những gì chúng tôi có trong mảng C và Ð của Kim tứ đồ để tiếp tục sản 
sinh Vòng quay tiền mặt. Khi đó tôi có thể trả lại rất nhiều những øì tôi đã 
học. 


Tôi dự dịnh dành thời gian cho trường học của con tôi. Tôi muốn dạy trò 
chơi CASHELOW dành cho trẻ con bởi vì việc bọn trẻ hiểu về tài chính rất 
quan trọng. Kiến thức này sẽ cho chúng năng lực thay đổi cuộc sống của 
chúng. 


Những đứa con của tôi (dứa lên 9 và dứa lên 10) đã biết rằng tiền luôn có 


sẵn để chúng kiếm về. Hiện nay chúng đang được học về tài chính - học về 
tầm quan trọng của việc tiết kiệm và cho đi. 


Cuộc sống của chúng tôi thật sự đã thay dối, và tiếp tục phát triển, bởi vì 
chúng tôi kiểm soát được nó. Chúng tôi không bao giờ đánh mất những ước 
mơ của mình; chúng tôi tìm thấy cách để biến chúng thành sự thật. 


CHƯƠNG 3 


Không bao giờ quá muộn 


Cecilia Morrison 


Scottsdale, Arizona 


Mùa thu năm 2002, tôi có cơ hội nói chuyện với một nhóm bán hàng tại 
Madison Square Garden ở thành phố New York cùng với Robert Kiyosaki. 
Bình thường tôi không bao giờ nói chuyện trước hàng ngàn người như thế; tôi 
chỉ ở “hậu trường” của tổ chức Người bố giàu. 


Tôi đến văn phòng Người bố giàu để nhận một công việc thời vụ trong hai 
tuần. Trước đó, tôi đã chuyển đến Phoenix để nghỉ hưu sau nhiều năm làm 
việc trong ngành sản xuất ở Midwest. 


Trong 4 năm qua tôi làm nhiều việc bán thời gian khác nhau ở tổ chức 
Người bố giàu, trong đó có việc làm kế toán và dịch vụ khách hàng. Hiện tại 
tôi đang làm điều phôi viên tổ chức sự kiện, giám sát lịch làm việc của Robert 
cũng như mua vật liệu chuẩn, bị cho các sự kiện của công ty. Tôi tạm gác 
sang bên kế hoạch về hưu của mình. 


Bạn có thể thường xuyên thấy tôi cầm số trên tay, xem xét những việc cần 
làm và ghi chú: “Sản phẩm đã đến chưa?” “Họ dàn dựng sân khấu có đúng 
không?” 


Thành thật mà nói, trước kia tôi hầu như luôn lắng nghe những øì diễn ra ở 
trên sân khấu nhưng không thật sự chú ý đến nó. Tôi nghĩ răng những thông 
tin đó dành cho người khác, không phải dành cho những người bình thường 
như chồng tôi, George và tôi. Vào những năm cuối của độ tuổi ngũ tuần, 
chúng tôi là những người rất độc lập, độc lập đến mức chúng tôi không dựa 
vào tiền hưu trí do ông chủ trợ cấp và cũng không có quỹ lương hưu. Là một 
người làm tư, tôi sắp xếp thời gian cho riêng mình và không nhận bất cứ phúc 
lợi nào. 


Nếu bạn muốn tìm kiếm một người bảo thủ về tài chính nhất và nhốt cô ta 
vào căn phòng ở cuối nhà, người đó sẽ là tôi. 


Nhưng tối hôm ấy một con người khác dã đứng trên sấn khấu tại Madison 
Square Garden. Việc thay đổi quan điểm tiền bạc từ bấy lâu nay và đi từng 
bước dể đến sự độc lập về tài chính không phải là vấn đề nhỏ chút nào. 
Nhưng chúng tôi dã làm được điều đó, theo một phương cách mà chúng tôi 
chưa từng nghĩ đến nếu không có thông tin của Dạy Con Làm Giàu và sự tự 
tin mà tôi có dược với kiến thức mới này. 


TÔI ĐẾN TỪ ĐÂU 


Tôi lớn lên ở Chicago, thuộc gia đình Công giáo và lao động tay chân. Bố 
mẹ tôi là những người nhập cư Phần Lan; cha tôi làm việc trong một xưởng 
thép còn mẹ tồi nuôi chín đứa con. Tôi là con cả trong nhà. Gia đình phải chật 
vật để lo cho các anh em tôi học hết trung học. Nhắc đến chuyện tiền bạc 
trước kia tôi chỉ còn nhớ việc bà tôi tiết kiệm theo cách cổ xưa - bỏ tiền vào 
hũ đựng cà phê và chôn ở vườn sau nhà. 


Tôi trở thành một kế toán, và làm việc cho các công ty sản xuất. George là 


một nhà thầu độc lập cho một công ty máy tính lớn. Chúng tôi có hai con. 
George và tôi kiếm được nhiều tiền và cũng tiêu thật nhiều. Tuy nhiên, chúng 
tôi vẫn để dành, như là việc chúng tôi buộc phải làm. Nhưng chúng tôi luôn 
luôn sợ hãi khi phải lấy tiền ra khỏi phần tiết kiệm. Chúng tôi sẽ có tiền miễn 
là chúng tôi thức dậy vào sáng thứ hai và đi làm. Chúng tôi cho rằng mình 
thoải mái với cuộc sống. Không việc gì phải ra khỏi nhà đi làm và run sợ, lo 
lắng. 


NHƯNG RỒI CHÚNG TÔI RUN SỢ 


Làm việc tại văn phòng Người bố giàu, tôi đọc sách và chơi trò 
CASHFLOVW 101 với các đồng nghiệp. Tôi bắt đầu xuôi theo quan điểm rằng 
quá bảo thủ về tài chính không phải là con đường an toàn nhất dể đạt được sự 
an toàn về tài chính. Sau một khoảng thời gian, tôi bám chặt ý nghĩ rằng 
George và tôi có thể thay đối vào “một lúc nào đó, một ngày nào đó.” 


Cách đầy hai năm chúng tôi mua một căn hộ cho thuê, ngay sau khi tham 
gia buổi hội thảo về bất động sản. Nhưng chúng tôi chọn con đường an toàn là 
sử dụng tiền mặt có trong tay thay vì tiền của người khác (chẳng hạn ngân 
hàng). 


Vòng quay tiền mặt của chúng tôi ở giữa mức 80 và 100 đôla sau khi trừ đi 
các chi phí. Đây là một bước đi nhưng chắc chắn sẽ không cho phép chúng tôi 
nghỉ hưu. 


Sau khi tham gia một hội nghị chuyên đề khác về vay tiền trên giá trị còn 
lại của căn nhà, chúng tôi nhận ra rằng nhà của mình có nhiều tiềm năng đầu 
tư. Chúng tôi gọi một đại lý bất động sản đến thẩm định căn nhà, không ngờ 
anh ta lại là một “kẻ nghiện” Robert Kiyosaki. Chúng tôi đã nói về các cơ hội 
bất động sản và cuối cùng quyết định gia nhập một công ty trách nhiệm hữu 
hạn cùng với nhân viên đại lý bất động sản đó và 8 người khác. Ý tưởng là 
dùng 25.000 đôla mà mỗi người đóng góp vào để mua một bất động sản lớn 
(khoảng 1 tỷ đến 1.5 tỷ) mà không ai trong chúng tôi có thể tự mua nổi. 


Trong sáu tháng, những căn nhà mà chúng tôi để ý đều ở trong tình trạng 
tôi tệ. Chúng tôi kiểm tra từng căn, nhưng chúng tôi không thích những căn 
đó bởi vì: 


A/ Chúng tôi không thích làm chủ các căn nhà ổ chuột. 


B/ Vòng quay tiền mặt quá chậm. Chúng tôi không có thời gian dể đợi 
vòng quay tiền mặt tăng lên. Chúng tôi tính rằng 5 đến 10 năm là khoảng thời 
gian tối đa cho những người ở tuổi như chúng tôi thu được nguồn thu nhập bị 
động để sống. Có một yếu tố khác cần xem xét: chúng tôi bị kẹt giữa $25.000 
và $75.000. Chúng tôi nhận ra rằng con cháu mình có thể hưởng lợi từ việc 
đầu tư đó trong tương lai. Nhưng mục tiêu của chúng tôi là cố gắng thu được 
lợi cho khoảng thời gian về hưu từ bây giờ. 


(Nhóm đầu tư không còn làm việc chung với nhau nữa. Tuy nhiên, chúng 
tôi vẫn giữ liên lạc, vì chúng tôi luôn luôn cởi mở, đón nhận lời đề nghị “chỉ 
một lần trong đời”. Chúng tôi đã gặp người kế toán thông qua nhóm, một 
người tư vấn đáng giá.) 


Tuy nhiên, mục tiêu của chúng tôi là đầu tư $50.000 và thu lãi ngay lập 
tức. Tôi nhớ rằng một trong những thẻ mua bán trong trò chơi CASHFLOW 
có đề cập đến làm cửa hiệu giặt tự động. Chúng tôi biết chắc rằng không ai 
trong chúng tôi muốn từ bỏ vị trí của mình để chính thức quản lý một việc 
kinh doanh, và chúng tôi nhận ra một hiệu giặt tự động có thể cho chúng tôi 
sự tự do đó. 


Trước hết chúng kiểm tra các dịch vụ bán hàng trên mạng và rồi lái xe 
vòng quanh để tìm kiếm các cơ hội ở địa phương. Chúng tôi gọi 3 nhà môi 
giới chính trong thành phố thông qua Hiệp hội Laundry Coin và nói cho họ 
biết những gì chúng tôi đang tìm kiếm. Tiến trình này mất 8 tháng nhưng 
chúng tôi học được rất nhiều trong khoảng thời gian đó. Cuối cùng chúng tôi 
đã may mắn tìm thấy một hiệu giặt tự động trong điều kiện còn tốt mà người 
chủ vừa mới l¡ dị. 


Không đụng đến tiền tiết kiệm của mình, chúng tôi có thể sử dụng giá trị 
ròng còn lại của ngôi nhà để mua công việc kinh doanh, hoàn toàn không ảnh 


hưởng gì đến cuộc sống của chúng tôi. Để tránh nợ nần, chúng tôi thiết lập 
một công ty riêng biệt. Chúng tôi lưu ý đến những hóa đơn sử dụng tiện ích - 
nước, điện, và øas - bởi vì đây là những chi phí lớn nhất. 


Chúng tôi có thể đảm nhận khoản vay SBA (Smaill Business Association: 
Hiệp hội kinh doanh nhỏ) từ người chủ trước, vốn cho chúng tôi được vay 
tiền trong năm năm nhưng sẽ phải trả số tiền mặt khá cao. Theo lịch trình, 
chúng tôi sẽ hoàn toàn sở hữu các thiết bị trong 5 năm tới, đây là việc quan 
trọng đối với chúng tôi bởi vì đó là khoảng thời gian mà chúng tôi sẽ thật sự 
nghỉ hưu. Giá mua là giá chỉ dành cho thiết bị nên chúng tôi có thể khấu trừ 
thuế cũng như những chi phí kinh doanh khác. Như vậy, vòng quay tiền mặt 
hàng tháng của chúng tôi hoàn toàn không phải đóng thuế. 


Chúng tôi sẽ thu lại tất cả tiền đầu tư của mình trong 5 năm nữa. Với thu 
nhập hằng năm 95.000 dôla và chi phí khoảng 56.000 đôla, chúng tôi thu lại 
dược khoản tiền 39.000 đôla hằng năm. Số tiền thu được hằng năm này sẽ gia 
tăng khi chúng tôi trả hết tiền vay mua thiết bị. Khi đó, thu nhập hằng năm 
của chúng tôi sẽ là 60.000 đôla. 


Việc đầu tư này đang đem lại nguồn thu nhập tốt, chúng tôi vừa thiết lập 
một hạn mức tín dụng với một người môi giới tài sản thế chấp để có thể mua 
thêm hai hiệu giặt tự động nữa trong hai năm tới như mục tiêu của chúng tồi 
đề ra. Trong 5 năm nữa, chúng tôi có thể giữ lối sống như vầy và không cần 
làm việc, trừ khi chúng tôi muốn. 


Kể từ bây giờ, George muốn ngừng việc đi công tác xa quá nhiều. Anh đi 
từ mỗi thứ hai đến thứ sáu, trong 25 năm. Anh chưa muốn về hưu, mà muốn 
kiểm soát nhiều hơn công việc nào anh muốn. Chúng tôi, vẫn ở căn nhà mình 
yêu thích, nhưng chúng tôi có một số thay đổi. Ví dụ như chúng tôi bán đi 
chiếc xe đắt tiền để mua chiếc SUV nhỏ hơn, dùng dể chuyên chở vật dụng 
cho hiệu giặt tự động, và tiết kiệm 300 đôla mỗi tháng. 


PHÁN ỨNG CỦA CÁC CON 


Con trai tôi, 27 tuổi, quan tâm đến những gì chúng tôi đang làm. Nó mang 
trò chơi CASHELOW 101 đến ký túc xá khi còn học đại học và đã nói chuyện 
với một đại lý bất động sản về việc mua một căn nhà để cho thuê. 


Con gái tôi, 23 tuổi, quan sát việc làm của chúng tôi. Nó hỏi anh trai về trò 
chơi CASHFLOVW. Hai anh em bàn với nhau về việc cùng đầu tư vào bất 
động sản. 


Đối với George và tôi thì tình huống khác hăn. Với kiến thức, và lứa tuổi 
của chúng tôi, thật khó thay đổi những thói quen và quan điểm đã ăn sâu. 
Chúng tôi hoài nghi về sự thay đổi: “Hãy cho chúng tôi xem” là thái độ của 
chúng tôi. Chúng tôi cảm thấy quỹ phúc lợi xã hội đang chờ đợi mình. Nhưng 
nhìn thấy cuộc đấu tranh của cha mẹ chúng tôi khi cố gắng sống dựa vào đó, 
chúng tôi đã “mở mắt”. Chắc chắn, so với cha mẹ mình, chúng tôi đã làm tốt 
hơn nhiều. Chúng tôi nghĩ rằng mình đã làm đúng băng cách tiết kiệm. Không 
may, chúng tôi mất số tiền lớn trong thị trường chứng khoán hai năm trước. 
Đó là đồng tiền được kiếm bằng sự lao động cần cù với bao mồ hôi và nước 
mắt. 


Thành thật mà nói, khi viết phiếu chỉ mua máy giặt tự động, tay tôi run lên. 
Nhưng sau khi viết tấm phiếu đầu tiên, những cái tiếp theo trở nên dễ dàng 
hơn. Và khi biết rằng mình không phải phụ thuộc vào con cái hay quỹ phúc 
lợi xã hội, chúng tôi cảm thấy an toàn. Chỉ trong vài năm nữa, khi George 60 
tuổi, chúng tôi sẽ ổn định. Cảm giác làm chủ thật sự thích thú. Tôi đã làm 
việc chăm chỉ cho những người khác và cho các công ty, suốt cả cuộc đời tôi 
giúp họ kiếm tiền - nhưng bây giờ số tiền thu được từ việc kinh doanh hoàn 
toàn thuộc về tôi. Tôi tài trợ đội bóng Little League (một trong những niềm 
dam mê của tôi và George). Đóng góp cho cộng đồng đem lại cảm giác thật 
tuyệt. Tôi thích nhìn thấy tên các hiệu giặt tự động của mình trên áo của bọn 
trẻ và trên băng rồn ngoài sân cỏ. 


Nếu bạn ở vào tuổi ngũ tuần, hay già hơn và nghĩ rằng mình không thể 
thay đối quan điểm về tài chính và cơ hội, hãy tin tôi, bạn có thể dấy. Một khi 
đã hiểu lời khuyên của Dạy Con Làm Giàu rằng chúng tôi có thể thật sự mua 
việc kinh doanh, và tạo vòng quay tiền mặt hằng tháng để hỗ trợ cho chúng 
tôi, tôi sẵn sàng và tự tin bước ra sân khấu và nói với cả sân vận động đầy 
người ở Madison Square Garden rằng nếu tôi có thể làm được, họ cũng có 


thể. 


PHẦN II 


NƠI BẠN ĐÃ Ở, NƠI BẠN CÓ THỂ ĐẾN 


Người bố giàu dạy tôi rằng tôi có thể thay đổi cách cảm nhận về đồng tiền. 


Tôi biết tiền bạc là một đề tài dễ gây cảm xúc. Người ta cảm thấy hào hứng 
hay sợ hãi hay có nhiều cảm xúc khác khi phải đối mặt với tiền bạc. Vì vậy tôi 
không ngạc nhiên khi mọi người nói cho tôi biết những kinh nghiệm mà Dạy 
Con Làm Giàu đã tác động đến cảm xúc của họ thế nào. Gia đình họ có quan 
tâm, hay thờ ơ ra sao thì vấn đề tiền bạc vẫn ảnh hưởng đến cảm xúc của họ. 
Nỗi sợ hãi về việc quản lý tiền bạc không đúng cách, có quá nhiều tiền và thờ 
ơ với những chuyện khác, hoặc biểu lộ sự thiếu khả năng, là những vấn đề 
thật sự. 


Thật khó vượt qua những cảm xúc đối nghịch nhau về tiền bạc. Sử dụng 
nguồn tài nguyên của Dạy Con Làm Giàu, những người kể chuyện trong phần 
này đã thay đổi cảm xúc về tiền bạc, và về chính họ, vì họ đã học cách kiểm 
soát tiền bạc của mình. Thay vì để cho đồng tiền điều khiển họ, họ nắm quyền 
kiểm soát chúng. Họ đều có thể đạt được sự tự do về tài chính bất kể xuất 
thân của họ như thế nào. 


Hãy gặp David Lukas. Là một cư dân vùng Arkansas, anh thành thật với sự 
thiếu tự tin về tiền bạc của mình. Nhưng điều đó không ngăn cản anh một khi 
anh nhận ra những gì anh có thể làm với sự giúp đỡ cần thiết. Kiến thức về 
tài chính đã tạo nên sự khác biệt đối với David. Câu chuyện của anh là nguồn 
cảm hứng cho bất cứ ai cảm giác mình không thể thành công trong bất cứ 
việc gì, và càng ít cơ hội thành công trong việc đảm bảo tài sản để có được sự 


an toàn về tài chính. 


Ở phía bên kia đất nước, tại bang Washington, Valerie Collymore, M.D. là 
một câu chuyện khác, cả Người bố giàu và Người bố nghèo của tôi đều nói 
nhiều về giáo dục, và tầm quan trọng của học vấn đối với những học sinh đến 
trường để học một nghề chuyên môn hay kỹ năng nào đó. Việc đóng góp cho 
xã hội là cần thiết. Tuy nhiên, học sinh không được dạy bảo về tài chính, ở 
trường học không có chương trình này. Và điều đó đã khiến nhiều người rơi 
vào tình huống bất ổn về tài chính. Đó là những gì đã xảy ra với Valerie. 


Có sự hiểu biết sâu trong ngành y nhưng Valerie thú nhận rằng việc quản 
lý tiền bạc là điều mà cô né tránh, bởi vì cô sợ phạm sai lầm. Cuộc hành trình 
với Dạy Con Làm Giàu đã mang cô ra khỏi nỗi sợ tiền bạc và đi đến kiếm 
soát được chúng. Mục tiêu của cô là có kế hoạch tương lai an toàn về tài 
chính cho chính cô và gia đình. Cô tập trung và quyết tâm đạt được điều đó. 


Reed Schweizer, ở Indiana, cũng chia sẻ cân chuyện của mình. Anh cũng 
thú nhận rằng mình không hiểu biết gì về tiền bạc, và đã từng trải qua nhiều 
thăng trầm về tài chính cho đến khi anh tìm được những lời chỉ dẫn của Dạy 
Con Làm Giàu. Sau khi đọc Dạy Con Làm Giàu, anh bắt đầu nhìn thấy những 
cơ hội mà anh chưa bao giờ thấy trước đây, và bắt đầu tích lũy tài sản để xây 
dựng tương lai của mình. 


Và bạn sẽ gặp Dan Mckenzie, sinh sống ở North Carolina. Chúng tôi chia 
sẻ kỷ niệm thời thơ ấu đầy tình cảm. Cha của anh và Người bố nghèo của tôi 
đều cho rằng tiền bạc là nền tảng cho tất cả mọi điều sai trái trên thế giới. 
Khi đọc Dạy Con Làm Giàu, Dan được cam đoan rằng những cảm nhận của 
anh về tiền bạc đều sai và việc cần tích lũy tài sản là đúng. Nếu bạn được 
nuôi dạy với tư tưởng tội ác và tiền bạc gắn liền với nhau và dó chính là lý do 
bạn né tránh tiền bạc, thì hãy đọc câu chuyện của Dan. Anh ta nêu ra ý nghĩa 
thật sự của sự tự do về tài chính, tất cả những điều tốt đẹp nó có thể đem lại, 
và tầm quan trọng của việc trao tặng lại. 


CHƯƠNG 4 


Xây dựng sự tự tin 


Mỗi lúc một tài sản 


David Lukas 


Little Rock, Arkansas 


Tôi lớn lên ở Kacksonville, Arkansas. Suốt những năm trung học, tôi luôn 
cảm thấy thiếu tự tin về khả năng của mình, nghĩ rằng mình không thể thành 
công trong bất cứ việc gì. Tôi không là sinh viên giỏi trong các lớp học truyền 
thống nên tôi không có đủ động lực dể thậm chí cố gắng thành công. 


Tuy nhiên, cách đây 2 năm, lúc đó tôi 25 tuổi và không có tiền, tôi đã tìm 
thấy động lực để bắt đầu học về tài chính sau khi một người bạn ở một công 
ty tiếp thị mạng đưa cho tôi một cuốn băng. Tôi nghe cuốn băng đó trên xe, 
và Robert Kiyosaki đã làm cho tôi chú ý. Tôi cảm thấy như anh ta đang trò 
chuyện với tôi. Những øì anh ta nói tạo cho tôi cảm giác như thế. Mua tài sản. 
Giảm bớt nợ nần. Đầy là những mục tiêu có thể đạt được. Tôi có thể làm 
được. Tôi muốn học phương pháp. Tôi vẫn luôn hứng thú với bất động sản và 
bây giờ tôi đang bắt đầu nhìn thấy việc đầu tư vào tài sản là cách để xây dựng 
một tương lai tài chính vững mạnh. 


Tôi dành một hai tháng đọc thật nhiều sách về đầu tư bất động sản và nghe 
nhiều băng hướng dẫn hơn. Dần dần tôi không những có thể thấy nơi tôi 
muốn đến - mục tiêu của tôi là đầu tư vào bất động sản - mà kể cả cách để đến 
đó. Cảm hứng hành động đã chiếm lấy tôi. Tôi đã biết cách gắn những mảnh 
hình ghép vào đúng chỗ. 


Với quyết tâm mới được khám phá và những bài học về tài chính, tôi nhận 
ra là mong ước thành công của mình lớn hơn nỗi sợ thất bại hay nỗi sự vì 


những điều chưa biết. Cuối cùng, tôi hiểu ra rằng không làm øì hết thì sẽ 
chăng bao giờ đi đến thành công. Làm một việc gì đó có nghĩa là vượt qua 
những nỗi sợ hãi của chính mình, và đưa chúng vào hướng để tìm ra sự tự do 
về tài chính. 


Trong một năm rưỡi qua, tôi dã đầu tư khoảng 185.000 dôla - tiền tôi vay 
ngân hàng - vào tài sản cho thuê mướn. Số tiền này đã tích lũy tăng lên 
225.000 đôla. Tôi sở hữu được 2 căn nhà đôi (cho 2 hộ gia đình) có 2 phòng 
ngủ, một căn nhà đôi có 3 phòng ngủ, một căn nhà 3 phòng ngủ, một căn một 
phòng ngủ, vậy là tổng cộng có 8 căn nhà cho thuê. Số tiền đầu tư mua tất cả 
tài sản này của tôi chỉ ở mức tối thiểu - 2.000 đôla, nhưng nó sản sinh vòng 
quay tiền mặt hàng tháng khoảng 1.500 đôla. 


Thật ngạc nhiên nhưng hành trình đi từ nỗi sợ hãi đến việc cố gắng đạt 
được thành công diễn ra rất nhanh. Tôi chưa bao giờ dám mơ là mình có thể 
đạt được nhiều đến thế trong khoảng thời gian rất ngắn. Nhưng thực tế là tôi 
đã làm được - và đang tiếp tục làm như thế. 


KINH NGHIỆM KINH DOANH ĐẦU TIÊN CỦA TÔI 


Năm 1996, mới hoàn tất năm nhất đại học, tôi đã bỏ học và đồng thiết lập 
một dịch vụ cung cấp Internet và chuyên lọc bỏ những trang web không mong 
muốn cho các gia đình và doanh nghiệp. 


Tôi nghĩ mình là người làm tư. Từ năm 1999 đến 2001, tôi quản lý việc 
kinh doanh, cùng với 5 nhân viên, tại một văn phòng ở Shervvood, Arkansas - 
một thành phố ở cách Little Rock khoảng 8 dặm. Lúc này, người bạn hợp tác 
của tôi bỏ đi. Tôi chịu trách nhiệm với các cổ đồng - 25 người trong khu vực 
đã đầu tư cho chúng tôi thành lập dịch vụ. Họ nhìn thấy tiềm năng trong kế 
hoạch kinh doanh và đã giúp chúng tôi biến nó thành hiện thực. Có lúc chúng 
tôi có cả gần 1.000 khách hàng. 


Tuy nhiên, sau 5 năm, những người đầu tư này quyết định rút tiền ra và 
dịch vụ này bị rao bán. Tôi mất 5.000 đôla tiền đầu tư và rốt cuộc thì việc 


kinh doanh này chăng đem lại chút lợi nhuận nào. 


Năm 2001, tôi thành lập dịch vụ cung cấp từ xa dựa trên Internet phục vụ ở 
Mỹ và Canada. Dữ liệu người đăng ký bị bán đi trong khoảng thời gian ngắn. 


Mặc dù cả hai việc kinh doanh đều chỉ tồn tại trong thời gian ngắn nhưng 
tôi xem chúng là những bài học kinh doanh đầu tiên hữu ích nhất. Sau cùng, 
tôi chỉ vừa hoàn tất trung học khi bắt đầu việc kinh doanh đầu tiên. Tôi sẽ 
không đổi kiến thức thực tế mà tôi có được trong việc khởi đầu và quản lý 
kinh doanh để lấy bất cứ cái gì. Tôi học được nhiều kỹ năng quý giá trong 
việc giao tiếp với công chúng, trả lời điện thoại và gọi điện cho người lạ, tiếp 
thị, tính tiền, nhận linh kiện, tăng nguồn vốn, bán hàng, vận hành, và giải 
quyết vấn đề. Chắc chắn rằng tôi đã mắc phải nhiều lỗi lầm, nhưng tôi học hỏi 
từ tất cả những lỗi lầm đó. Kinh nghiệm này là nền tảng tuyệt vời để tôi xây 
dựng việc kinh doanh bất động sản. 


Đã đến lúc khởi đầu. Leah, vợ tôi, hỗ trợ tôi trong một năm rưỡi khi tôi bắt 
đầu tìm mua tài sản. 


ĐÂY LÀ CÁCH TÔI ĐÃ TIẾN HÀNH 


Việc tìm kiếm tài sản bắt đầu bằng đọc báo và tạp chí về bất động sản. Tôi 
lái xe vòng quanh các khu vực xung quanh và bắt chuyện với những người 
thuộc hiệp hội cho thuê nhà trong khu vực của tôi. 


Tôi biết mình muốn øì trong việc có được vòng quay tiền mặt hàng tháng, 
vì vậy tôi sử dụng những bảng mẫu để tính toán vòng quay tiền mặt tiềm năng 
của một tài sản nào đó. 


Sau đó, tôi chỉ đi đến nơi bán tài sản và đưa ra lời đề nghị. Thật ngạc 
nhiên, lời đề nghị đầu tiên của tôi được chấp nhận ngay. Xin phép dừng tại 
đây vì tôi muốn nói với các bạn rằng: tôi đã không mong điều này xảy ra. Nếu 
tôi phải thực hiện 10 lời đề nghị để mua tài sản, thì tôi cũng sẽ làm. Điều quan 


trọng là tôi đã cam kết mua bất động sản và quyết tâm dành hết thời gian cũng 
như sự tập trung đáp ứng cho mục tiêu này. 


Sau đó, dĩ nhiên, tôi cần thế chấp. Tôi giải thích với ngân hàng đầu tiên mà 
tôi đến rằng người sở hữu tài sản hiện tại đang vay tiền thế chấp tài sản lần 
thứ 2. Ngân hàng này cho biết là tôi cần trả trước ít nhất 10% tiền mặt. Điều 
này không được vì tôi không có tiền. Tôi quyết định đi đến một ngân hàng 
khác. 


Ngân hàng thứ hai không có yêu cầu đặc biệt, cũng không quan tâm có vay 
tiền trả trước cho căn nhà hay không. Và vì vậy, tôi đã sử dụng ngân hàng này 
trong tất cả hoạt động mua bán bất động sản của mình. 


Tôi mua tài sản đầu tư thứ hai cũng với hai bàn tay trắng. Người bán tài 
sản đã cho tôi vay số tiền mà ngân hàng yêu cầu. Người chủ lấy 10% tiền thế 
chấp tài sản lần thứ 2. 


(Một trong những ưu thế quan trọng nhất mà tôi thỏa thuận với những 
người bán này là tiền thế chấp tài sản lần thứ 2. Việc này giúp ích cho tôi bởi 
vì tôi không có vốn đầu tư ban đầu. Tôi sẽ không thể có được căn nhà nếu 
những người bán không đồng ý làm như thế. Cả hai việc thế chấp này đều 
dưới 4 năm. Vì vậy, trong một vài năm nữa, vòng quay tiền mặt của tôi sẽ 
tăng vì tôi sẽ trả hết số tiền thế chấp sở hữu lần 2.) 


Khi mua căn nhà thứ 3, tôi thuyết phục cha mẹ cho tôi mượn tiền từ phần 
tín dụng được đảm bảo bởi căn nhà của ông bà. Tôì mua một căn nhà 3 phòng 
ngủ cùng với một căn hộ một phòng ngủ với giá 35.000 đôla. Tôi chỉ khoảng 
2.000 đôla cho việc mua 2 căn nhà này và tôi tự làm hầu hết mọi việc sửa 
chữa vì tôi không có đủ khả năng thuê người ngoài. Sau đó một vài tháng, tôi 
đến ngân hàng, báo với họ rằng tôi sở hữu những căn nhà này hoàn toàn hợp 
pháp và rõ ràng, và tôi muốn thế chấp để vay tiền. 


Hai tài sản này được định giá tăng lên 50.000 đôla. Ngân hàng cho tôi vay 
90% số tiền đó, tức khoảng 45.000 đôla. Sau khi chi trả các chi phí kết thúc, 
chi phí vay tiền, và gửi trả tiền lại cho cha mẹ, tôi có được 8.800 đôla. 


Sau đây là bảng kê chi tiết: 


Biá mua: $35.DOO 
Tiền mặt. đầu tư vào tài sản 


Tiền mặt; S5DO 
Chỉ phí kêt thúc do chúng tôi chỉ trả: $O 
Chi phí sửa chữa/nâng cầp do chúng tôi chỉ trả: $2.DDD 
$2.5DD 
Phân tích vòng quay tiến mặt hàng tháng 
Thu nhập từ việc cho thuê: ®1.010 
- Hao phí chố trông (5% S$5D,50 
Tổng thu nhập: $959,50 


Chi phí hàng tháng: 
(Ghi chú: Người cho thuê chịu trách nhiệm tât cả vật dụng 
và công việc vườn tược]} 


- Thuê (tài sản] và bảo hiểm: $75 

- Chi phi sửa chữa/bảo quản: $O 
- Dự trữ $25 
- Chi phí quản lý %0 
- Tiền vay phải trả (15 năm, lãi suầt 7,4%) 423 
$523 


(Ghi chú: Ngân hàng đã dẩy nhanh kê hoạch thanh toán, cho 
phép tôi trả 423 dôla hai tháng một lấn. Như vậy tôi sẽ thanh 
toán hêt tiển thê chầp đầu tiên trong khoảng 13 năm:.} 


Vòng quay tiền mặt hàng tháng 436,50 
Lãi ròng tiền mặt 

Vòng quay tiền mặt hàng năm ($436 5O x 12) S5.238 
Sð tiền mặt đầu tư vào tài sản $^a 500 
Tỉ lệ lãi ròng tiền mặt a2ö9% 


Ngày nay căn nhà được định giá 50.000 đôla. 


Căn nhà thứ tư được mua giống như cách tôi mua căn thứ 3. Tôi mượn tiền 
cha mẹ và trả tiền mặt cho căn nhà này. Không cần sửa chữa hay cải thiện, 
căn nhà được định giá tăng lên 75.000 đôla (cao hơn 15.000 đôla so với số 
tiền tôi trả). Tôi đến ngân hàng và cũng báo họ rằng tôi sở hữu căn nhà hoàn 
toàn hợp pháp và rõ ràng. Mục tiêu của tôi là được vay tiền với căn nhà làm 
bảo đảm. Ngân hàng cho tôi vay số tiền đủ gửi trả lại cho cha mẹ, và phần chi 
phí kết thúc và vay tiền. Tôi không còn tiền dư từ việc giao dịch này nhưng 


tôi thấy mình đã làm khá tốt. 


Tiếp theo là một căn hộ đôi 2 phòng ngủ. Người bán lấy tiền thế chấp tài 
sản lần thứ 2 tổng cộng 4.550 đôla trả trong vòng 36 tháng. 


Ngày nay căn nhà được định giá trị tăng lên 50.000 đôla. 


Hiện tại tôi vẫn là nhà đầu tư mua bán nhỏ. Mỗi căn nhà tôi mua đều trong 
khoảng giá 35.000 đến 60.000 đôla. Tuy nhiên, tôi cần phải thành thật và nói 
với bạn rằng cũng như bất cứ việc kinh doanh nào, bất dộng sản có thể làm 
cho bạn đau đầu. Ống nước có thể nổ tung. Nhà có thể bị bỏ trống lâu hơn 
mong muốn. Nhưng đây chỉ là những vấn đề tạm thời. Một khi quyết tâm 
thành công thì phần thưởng việc đầu tư đem lại vượt xa những lúc đau đầu 
cần đến aspirin. Tôi vẫn không thể tin được là chỉ một khoản đầu tư nhỏ có 
thể đem lại nguồn lợi nhuận lớn đến thế. Một sự kiên nhẫn đáng giá. 


Từ tháng 8 năm 2001 đến tháng 12 năm 2002 tôi làm tư. Tôi thành lập một 
công ty đầu tư bất động sản. Tuy nhiên, hiện giờ, bên cạnh việc mua bất động 
sản, tôi phải tập trung trả một vài món nợ như xe hơi và tiền nợ trong thẻ tín 
dụng. Để làm được việc đó, tôi thật sự đi tìm kiếm một công việc hàng ngày. 
Gần đây nguồn thu nhập của vợ tôi, Leah, cũng bị suy giảm thảm hại do nền 
kinh tế không ổn định. Cô ấy kiếm tiền trực tiếp từ tiền hoa hồng khi phân 
phối hàng sỉ các loại máy móc nói chung. 


Trong một đến hai năm nữa, tôi dự định loại bớt những khoản nợ chính 
(ngoại trừ căn nhà của chúng tôi). Cùng lúc đó, chúng tôi sẽ xây dựng nguồn 
thu nhập bị động của mình. 


TÔI ĐI ĐẦU TỪ NƠI ĐÂY 


Mục tiêu trước mắt của tôi là tiếp tục gia tăng thu nhập bằng cách sử dụng 
tiền của ngân hàng để mua bất động sản của người dân. Đến năm 2006, mục 
tiêu của tôi là sở hữu 16 căn nhà hay phòng cho thuê. Đến năm 2010 thì tôi sẽ 


sở hữu ít nhất 40 căn nhà cho thuê, sản sinh vòng quay tiền mặt khoảng 
10.000 đôla mỗi tháng hay hơn nữa. 


Khi tôi 40, tôi sẽ trả hết những khoản thế chấp cho ít nhất là 10 căn nhà. 
Sau đó, tôi dự định sẽ bán chúng, cũng như những căn khác, và dùng tiền để 
trao đổi theo quy định 1031 do IRS xét duyệt (Ichông phải đóng thuế). Tôi sẽ 
sử dụng tiền thu dược để trả trước cho một căn nhà lớn hơn. Ví dụ như tôi sẽ 
bán 10 căn nhà với giá 60.000 đôla một căn. Vậy thì 600.000 đôla sẽ là số tiền 
trả trước cho một căn hộ đôi lớn. IRS cho người chủ tài sản làm việc này 
không thu thuế lợi nhuận khi bán tài sản. 


Khi đó, vòng quay tiên mặt của tôi sẽ ở mức khoảng 18.000 đến 20.000 
đôla một tháng. 


TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG 


Tiền bạc thì quan trọng: không ai chối cãi điều này. Tuy nhiên, có nhiều 
yếu tố khác trong cuộc sống quan trọng hơn nhiều. Cha tôi, một dược sĩ, cũng 
làm tư và luôn phải làm việc nhiều giờ. Người ta cần chuyên môn và dịch vụ 
của ông và ông không muốn làm họ thất vọng. Nhưng, cha tôi không thể ở hai 
nơi cùng một lúc; nếu ông làm việc thì không thể ở nhà. Tôi không muốn điều 
đó xảy ra với mình. (Mặc dù tôi vui mừng nói cho các bạn biết rằng cha mẹ 
tôi - cha tôi sắp sửa về hưu - cũng như cậu dì tôi cũng đã bắt đầu mua tài sản 
đầu tư trong hai năm rưỡi qua.) 


Tôi 27 tuổi. Không có từ nào diễn tả cảm giác tuyệt vời khi tôi có thể kiếm 
soát số phận tài chính của mình. Đồng thời thật là thú vị khi biết rằng thu 
nhập của tôi sẽ không phụ thuộc vào một ai hết, ngoại trừ tôi. Tôi chắc chắn 
không biết có việc gì giúp xây dựng lòng tin to lớn hơn việc làm này. 


CHƯƠNG 5 


Một nền giáo dục khúc biệt 


Valarie L .Collymore, M.D 


Bellevue, Washington 


Cách đây khoảng 3 năm, tôi như đứng giữa giao lộ tài chính. Có hai lựa 
chọn ngay trước mắt tôi. Một là tiếp tục bò dọc theo lề đường kinh tế di 
chuyển chậm chạp mà tôi đã đi suốt cuộc đời mình. Tôi bám theo con đường 
một làn này bởi vì tôi sợ bị phát hiện là không hiểu biết về tài chính, nỗi sợ 
này đã lẫn át cả ao ước trở nên thông hiểu về tài chính. Lựa chọn thứ hai là 
tiến xa hơn trên xa lộ tài chính, có đầy ắp xe hơi đang lao đi, đăng sau tay lái 
là những người giàu có và hiểu biết về tài chính - những người biết cách đi 
đến nơi họ muốn. 


Xa lộ tài chính đang vẫy gọi nhưng tôi bị kẹt trên đoạn đường dốc. Một sự 
thúc đấy thôi thì chưa đủ đối với tôi. Điều chính yếu là cần có một nguồn 
năng lượng mới và một bản đồ khác, chỉ dẫn cho tôi nhiều con đường đến thế 
giới mà tôi muốn sống. 


Một sự cố đã đấy tôi đến giao lộ đó. Gia đình và tôi đang sống ở Denver. 
Nơi đây tôi đã trở nên gắn bó với thế giới của việc làm từ thiện. Trong những 
lần làm tình nguyện viên, tôi gặp một vài người nói về học vấn khiêm tốn của 
họ một cách thẳng thắn và thú vị. Họ không thấy được chính họ là những 
người được ban tặng tri thức đặc biệt. Tuy học vấn không cao nhưng họ rất 
giàu CÓ. 


Quan sát và lắng nghe họ, tôi học được rằng có một hình thức “thông 
minh” khác vượt xa hơn các bằng cấp cao. Tôi phải thú nhận điều này thật sự 
làm tôi ngạc nhiên. Có nhiều bài học khác mà không cần dựa vào những øì tôi 
biết rõ: điểm số và bằng cấp được cho là có thể đảm bảo sự tồn tại an toàn về 


tài chính. Và mong muốn mạnh mẽ về phong cách sống hoàn toàn khác, cách 
sống không lệ thuộc vào đồng lương, đã chiếm lấy tôi. Tôi bát đầu nhìn thấy 
cách thức đạt được mục tiêu là có thời gian dành cho gia đình, phục vụ cộng 
đồng, và theo đuổi những sở thích cá nhân, đồng thời đảm bảo tương lai về tài 
chính cho chúng tôi. 


Tôi bắt đầu tin tưởng rằng mình cũng có thể đạt được tâm trí thảnh thơi 
cùng với sự tự tin về tài chính. Tôi muốn tìm một cách tự đào tạo để trở nên 
thông minh theo một cách, hoàn toàn mới. Nhận ra khả năng này, tôi bắt đầu 
tìm kiếm thông tin cần thiết. Tôi còn nhớ mình đã nghĩ rằng giáo viên sẽ xuất 
hiện khi học trò đã sẵn sàng. 


Sau đó không lâu, trong một lần làm công việc quét dọn như mọi khi tại 
một hiệu sách địa phương, tôi tìm thấy cuốn Dạy Con Làm Giàu - tập 1. 
Trong lúc đọc, hết cảm xúc này đến cảm xúc kia đến với tôi. Trước hết là nỗi 
đau, tôi buộc phải nhìn nhận tất cả những hành vi ngu ngốc mà tôi đã lệ thuộc 
vào. Và rồi tôi cảm thấy nhẹ nhõm, tiếp ngay sau đó lại là sự hào hứng. Cuốn 
sách hướng dẫn tôi phương cách thoát ra khỏi sự hỗn độn tài chính mà tôi đã 
tạo ra. Ngoài ra, nó còn chỉ ra cho tôi con đường đạt được ước mơ về tài 
chính - phải có cách tư duy và hành xử mới. Mỗi người áp dụng những bài 
học đó theo một cách riêng biệt. Đối với tôi, điều đầu tiên là áp dụng những 
thông tin đó vì lợi ích của chồng tôi, con gái, mẹ tôi và cháu tương lai của tôi. 
Và rồi, trong tương lai, tôi có thể sử dụng những bài học như một công cụ cho 
những người khác, tôi thấy thật vui khi nghĩ đến điều dó. 


Trong khi đọc sách, tôi có những cảm giác dám vươn lên vì một điều gì đó 
tốt đẹp hơn, cả về tài chính và tình cảm. 


MỘT NỀN HỌC VẤN TUYỆT VỜI KHÔNG ĐỦ ĐẢM BẢO THÀNH 
CÔNG 


Có lẽ nghe khá kỳ quặc khi nói với bạn rằng tôi là một bác sĩ chuyên khoa 
nhi. Ngoài ra tôi kết hôn với một bác sĩ nội khoa. Chúng tôi gặp nhau ngay 
tuần đầu tiên tại khoa Y Dược, trường đào tạo Bác sĩ và Phẫu thuật của Đại 
học Columbia ở thành phố New York. Học vấn luôn luôn được ưu tiên rất cao 


trong gia đình tôi. Ông bà tôi đều có bằng tốt nghiệp đại học, một thành quả 
khá khác thường đối với những người Mỹ gốc Phi thời đó. Hai vợ chồng tôi 
đều đã ở vào tuổi 40, cũng luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của học vấn tốt 
với hai đứa con gái của mình. 


Mặc dù học hành tuyệt vời, có sức khỏe và gia tài lớn là con cái, có thu 
nhập tốt (tương đương với những gì cha mẹ chứng tôi đã có), phục vụ được 
cộng đồng, và nhìn thấy viễn cảnh tươi sáng, nhưng tôi vẫn cảm giác thiếu 
một cái gì đó quan trọng. Đó chính là cảm giác an toàn lâu dài về tài chính. 


Cả nhà tôi sống rất thoải mái. Chúng tôi dùng một phần thu nhập để chỉ trả 
tiền nhà, du lịch và xe hơi đẹp. Chủng tôi đóng góp mức tối đa cho phép mỗi 
năm vào quỹ hưu. Nhưng tôi thường mua nhiều vật trang trí nhiều hơn mức 
con tôi hay tôi cần. Bề ngoài, tất cả mọi thứ đều có vẻ tốt đẹp, nhưng tôi phải 
xấu hổ thú nhận rằng nhiều lần chứng tôi chỉ trả những khoản tiền ngớ ngẩn 
chỉ để làm vừa lòng người khác, để cư xử theo cách mà người ta trông đợi ở 
một người bác sĩ. 


Cách thức chúng tôi xây dựng cuộc sống của mình dẫn đến một vấn đề 
khác. Nhận biết sâu sắc về những hy sinh, cam chịu của nghề bác sĩ và sự tồn 
tại ít an-toàn-hơn-của các công ty trong những năm qua, tôÏ bát đầu dám hỏi 
mình câu hỏi đáng sợ: Điều gì sẽ xảy ra nếu chồng tôi muốn hay phải rời bỏ 
nghề? Chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào thu nhập của anh ấy. 


Cách đây 9 năm, tôi rời bỏ một vị trí rất tốt nhưng căng thăng và yêu cầu 
cao - bác sĩ tại một bệnh viện nhi ở Los Arigeles, nơi tôi dã từng đến thực tập. 
Tôi từ chối công việc vì đối với tôi, gia đình là hàng đầu, tôi muốn tập trung 
nuôi dạy con cái và chăm sóc người mẹ chồng đau nặng. 


Mặc dù có học vấn cao, nhưng tôi thật sự ngu dốt về tài chính đến không 
ngờ. Tôi lo lắng về việc thường xuyên bị rơi nào nợ nần khủng khiếp hơn là 
lo nghĩ về tài chính bấp bênh trong tương lai của chúng tôi. Trong vấn đề tài 
chính, tôi không áp dụng nguyên tắc mạnh mẽ và hợp lý đã đem lại thành 
công cho tôi trong lĩnh vực y học. Tôi không bị ám ảnh phải tránh những lỗi 
lầm như khi làm bác sĩ, nhưng thường xuyên lặp lại những hành vi không 
hiểu biết về tài chính. 


Thêm vào tất cả những sự khó chịu và lo lắng này, tôi cảm thấy có tội khi 
nhận ra mình không háo hức mong muốn quay trở về công việc trong khoa 
cấp cứu. Tôi lo lắng triền miên nhưng không có kế hoạch hành động rõ ràng 
cho đến khi đọc được cuốn sách Dạy Con Làm Giấu - tập 1. Với lòng biết ơn 
và sự thanh thản dâng tràn, tôi bắt đầu sử dụng những ý tưởng thảo luận trong 
cuốn sách này để thảo kế hoạch hành động. Càng đọc và học nhiều hơn, tôi 
càng đam mê học hỏi về tài chính. Niềm đam mê mạnh mẽ lúc này rất giống 
với cảm xúc thúc đẩy tôi vào ngành y. Đây cũng là một phương tiện để thay 
đổi cuộc sống. 


Thay đổi phong cách sống luôn là một đề tài trong cuộc sống của tôi, 
nhưng trước kia, điều này giống như áp đặt lên tôi. Tôi chưa phải là người 
nắm lẫy đai cương về tài chính và thực hiện sự thay đổi. 


NHU CẦU LÀM CHO SỰ PHÁT MINH TRỞ NÊN CẦN THIẾT 


Cha tôi là bác sĩ, mất khi tôi vừa mới 2 tuổi và người anh trai, David, 4 
tuổi. Mẹ tôi sống bằng nghề y tá. Trong 7 năm sau đó, chúng tôi vẫn sống ở 
Camden, New Jersey - nơi tôi được sinh ra. 


Khi tôi lên 9, mẹ tôi nghĩ rằng bà đã trải qua đủ những mùa đông lạnh lão 
và những gian nan của cuộc sống. Bà quyết định cả nhà chuyển đến French 
Riviera, một nơi nghe có vẻ rất kỳ lạ đối với tôi. Tôi nghĩ gia đình sẽ ở đó hết 
mùa hè, sau đó tôi quay trở lại học lớp bốn và về với đội Brownie của tôi. Thế 
nhưng chúng tôi đã ở đó cho đến lúc tôi 18 tuổi, chuẩn bị vào đại học. 


Chắc chắn, là có nhiều điều tốt đẹp khi sống ở Nice, Pháp. Học nhạc, học 
chữ, và cả đào tạo thể thao (đường đua là môn thể thao yêu thích nhất của tôi) 
tất cả đều tuyệt vời và miễn phí. Tôi học nói tiếng Pháp lưu loát, và học cả 
tiếng Nga, tiếng Đức và một chút tiếng Ả Rập. Ở đây, phong cảnh ngoạn mục, 
văn hóa phong phú, và bãi biển thì không thể nào quên được. 


Vì sống dựa vào Quỹ phúc lợi xã hội và quyền lợi VA (hiệp hội CGB - cha 
tôi là một cựu chiến binh), chúng tôi phải xoay xở để gắn những cái tôi khá 


nghèo khổ vào tầng lớp xã hội của Riviera. Mùa hè, chúng tôi du lịch vòng 
quanh châu Âu, sống trong lều, dựng ở những khu đất cắm trại khác nhau. 
Chúng tôi khám phá nhiều điều hơn khi đi lang thang như vậy. Chúng tôi 
tham dự những buổi biểu diễn phù phiếm của các nghệ sĩ ba-lê nổi tiếng thế 
giới như Rudolf Nureyev và Margot Fonteyn. Sau những buổi tối đáng nhớ 
đó, chúng tôi trở về lều của mình. 


Đây là một cách sống khá khác thường với những chuyến du lịch, gần gũi 
với các nghệ sĩ danh tiếng và đèn màu rực rỡ. Mẹ tôi yêu thích lối sống này vì 
bà dũng cảm và thích phiêu lưu. Tuy nhiên, tình hình tài chính của chúng tôi 
luôn bấp bênh, chúng tôi sống dựa vào từng tấm ngân phiếu nhỏ. Sự nhàm 
chán và nguyên tắc của việc lên kế hoạch lâu dài dường như không phù hợp 
với cách sống “không lo toan” và khá bốc đồng này. 


Vào đầu mùa hè năm tôi 12 tuổi, mẹ tôi quyết định di chuyển đến Hy Lạp. 
Bà thu xếp với lãnh sự quán Mỹ để họ chuyển tấm ngân phiếu kế tiếp đến một 
làng nhỏ ở vùng biển của Ý cho chúng tôi, nơi chúng tôi sẽ dừng chân trên 
đường đi. Ngày đầu tiên không thấy ngân phiếu nào xuất hiện. Ngày thứ hai 
rồi thứ ba cũng không thấy tấm ngân phiếu nào hết. Cuối ngày thứ hai, số tiền 
còn lại của chúng tôi chỉ đủ dùng ăn tối. Đến ngày thứ ba, không có ăn sáng 
hay trưa gì cả, anh trai và tôi cảm thấy đói. Chúng tôi đều chán nản. Chính 
cảm giác buồn chán và nhu cầu đó, chúng tôi nảy ra ý tưởng kinh doanh. 


Người arih trai có năng khiếu nghệ sĩ của tôi, khi đó 14 tuổi, bắt đầu làm 
một hỗn hợp rắn từ tảo nghiền nát và bụi đá; tôi thì bắt đầu thu nhặt và tán 
nhỏ các viên đá màu. Chúng tôi cùng nhau mô phỏng về biển xanh, những bãi 
biển đá cheo leo, và những hòn đảo xanh ngoài khơi trên những viên đá 
phẳng lớn. Hài lòng với kết quả của mình, chúng tôi phát triển chúng thành 
những bức tranh về đời sống dưới biến và động vật. Tôi phải thú nhận rằng 
anh trai tôi có tài năng hội họa vượt xa tôi. (Sau đó vài năm, anh tốt nghiệp 
trường Havard về thiết kế.) 


Khi đám đông khách du lịch ăn tốì xong và đi dạo, chung tôi đã có một bộ 
sưu tập khá hoàn chỉnh. Lúc đó có một người hỏi mua một tảng đá. Vậy là 
việc kinh doanh nhỏ đã thành công. Chúng tôi kiếm được chút tiền để ăn uống 
tại một nhà hàng địa phương hai ngày kế tiếp cho đến khi tấm ngân phiếu đến 
nơi. 


Một hạt giống được gieo trồng: nếu bạn cần thu nhập, hãy thành thật với 
chính bạn và hãy làm theo bản năng của bạn. 


Một hạt giống khác cũng bám rễ. Nhà chúng tôi ở Riviera, khu vực có 
nhiều vị tổng giám đốc về hưu. Chúng tôi biết một vài người trong số họ. Tôi 
quan sát thấy họ sống thật sung sướng, nếu không nói là phung phí. Tôi chưa 
bao giờ nghe những người này nói về chuyện tiền bạc. Và tôi cũng chưa bao 
giờ nhận biết hay nói về khoảng cách kinh tế đáng kể giữa họ và chúng tôi. 
Tôi tự hào với sự thật rằng mặc dù tôi không có tiền, tôi có những khả năng 
khác, kể cả khả năng và niềm mong ước làm việc chăm chỉ. Tôi nuôi dưỡng 
và đào sâu những khả năng này và khả năng khác. 


Dường như đối với tôi, nói chuyện về tiền bạc là một việc không hay ho gì. 
Vì vậy tôi chăng bao giờ nhắc đến. Tuy nhiên, tôi không ngừng ao ước có 
được một người tư vấn tài chính có kiến thức. Bằng cách nào đó, người tư vấn 
này có thể khám phá những niềm yêu thích tiềm ẩn của tôi về an toàn tài 
chính và sẽ tranh luận những quan điểm giới hạn và tiêu cực về tiền bạc mà 
tồi nghe đi nghe lại khi tôi lớn lên: 


“Cần có tiền để kiếm ra tiền.” 


“Cho dù bạn có cố gắng thế nào, bạn không thể tiến về phía trước.” 


“Chúng ta có thể hưởng thụ cuộc sống hiện tại và tiêu số tiền ít ỏi mà 
chúng ta có.” 


“Nếu bạn là một người tốt, may mắn và tiền bạc sẽ đến với bạn.” 


“Người giàu càng giàu thêm.” 


Tôi nhớ mình đã suy nghĩ: “Làm sao bạn leo lên con đường “Người giàu 
thì càng giàu thêm”?” 


Cần có một trận động đất để thức tỉnh tôi ra khỏi ước mơ này và bắt dầu 
kiểm soát đời sống tài chính của mình. 


SỰ NGU DỐT KHÔNG BAO GIỜ ĐEM LẠI HẠNH PHÚC 


Vào khoảng năm 1994, gia đình tôi đang sống ở California. Hai tuần trước 
khi trận động đất Northidge xảy ra, nhân viên bảo hiểm đến nhà chúng tôi để 
tập hợp chữ ký cho chính sách sở hữu nhà mới và cụ thể khuyên chồng tôi 
thay đối quyết định từ chối làm theo chính sách dộng đất mới trị giá 400 đôla 
một năm. Chồng tôi bị bắt đợi lâu nên anh ấy gọi tôi, thúc giục tôi ký những 
giấy tờ này. 


Tôi nghe cô ta nói, nhưng vì quá sợ bị lộ vẻ ngu dốt của mình nên chỉ gật 
đầu, mỉm cười. Tôi đã không hỏi một câu, chỉ ký vào tập hồ sơ. 


Sau trận động đất khủng khiếp đó, chúng tôi trước hết phải kiểm tra xem 
gia đình và hàng xóm có ổn hay không, rồi tiếp đó xử lý những vết thương 
nhỏ của một vài gia đình. Tôi còn nhớ mình rất hoảng loạn khi thấy khuôn 
mặt chồng tôi nhợt nhạt đi. Anh ấy thấy nhiều người hàng xóm tập hợp trong 
con phố cụt buổi tối đáng nhớ đó để cám ơn những ngôi sao may mắn đã cho 
họ số tiền bồi thường bảo hiểm lớn vì động đất. 


Tôi đến gặp nhân viên bảo hiểm vào sáng hôm sau, và xin gửi bản sao của 
giấy tôi ký đến cho chúng tôi. Khi cầm tờ giấy, tôi hốt hoảng khi nhìn thấy 
chữ ký của mình dưới điều khoản hủy bỏ chính sách động đất. 


Thiệt hại động đất gây ra cho chúng tôi được đánh giá ở mức 47.000 đôla. 
Chúng tôi có khoảng 45.000 đôla tiền tiết kiệm. Đó là giấy tờ cuối cùng tôi ký 
mà không hề chú ý đến tất cả điều kiện trong dó. 


Trận động đất và những hóa đơn thanh toán tiền sửa chữa gần 50.000 đôla 
mới khiến tôi nhận ra rằng sự ngu dốt về tiền bạc có thể dẫn đến nỗi đau lâu 
dài về tài chính. Tôi cũng nhận ra rằng có sự khôn ngoan về tài chính trong 


cầu nói “Hai cái đầu thì tốt hơn một”. Trong khoảng 1 năm tôi tự trách hầnh 
động ngu dốt của mình và cuối cùng chấp nhận là mình phải tiến lên phía 
trước. Nhận lấy trách nhiệm giám sát việc xây dựng lại căn nhà của chúng tôi. 
Đây là khoảng thời gian quan trọng đối với tôi; tôi bắt đầu sử dụng cơ bắp mà 
ít khi được dùng đến. Tôi phỏng vấn những người đấu thầu. Tôi lắng nghe và 
đặt câu hỏi. Tôi đưa ra ý kiến khi cần thiết. Tôi đọc hợp đồng cho đến khi thật 
sự hiểu chúng. 


Tôi nhận thấy mình có thể giải quyết vấn đề “não bị đông lạnh” - vấn đề 
thường quấy rây tôi trong những tình huống kinh doanh bằng cách “dám để 
người khác thấy tôi ngu dốt”. Tôi đặt từng câu hỏi nhỏ, đôi khi lặp lại nhiều 
lần cho đến khi nào tôi thông hiểu và mường tượng ra rõ rệt. Tôi xem người 
đại lý hay nhà thầu như những “người làm công” được tôi trả tiền cho việc 
dạy dỗ và cung cấp thông tin cho tôi, tôi thận trọng và vui thích với việc học 
hỏi và thu thập thông tin. Bằng cách đó, tôi không lo ngại bị thất bại vì không 
hiểu biết và thiếu kinh nghiệm nữa, tôi cứ tiếp tục với việc kinh doanh sắp 
đến. 


SỰ ĐỘC LẬP VỀ TÀI CHÍNH 101 


Khi dọc cuốn Dạy Con Làm Giàu - tập 1, tôi đã sẵn sàng tiếp nhận trách 
nhiệm xây dựng lại tương lai tài chính của chúng tôi. Ngay khi bắt đầu cuộc 
sống hôn nhân, tôi đã quá hạnh phúc, tôi giao trách nhiệm về tài chính cho 
chồng bởi vì tôi muốn tin rằng anh ấy có thể gánh vác tất cả trên đôi vai của 
anh. Anh ấy chọn nhiều ô khác nhau gần với những lựa chọn đầu tư trong kế 
hoạch quỹ hưu, tôi cảm giác hy vọng, an toàn và tự hào về người đàn ông của 
mình mặc dù chưa có manh mối gì về vấn đề trước mắt. Tôi quyết định là 
không quan tâm. Tôi vui sướng khi được chăm sóc và cảm giác thoải mái khi 
tập trung tiêu xài một phần của việc mua bán này. Chắc chắn tôi không phải là 
một người lười biếng. Rất nhiều bạn bè của tôi nghĩ tôi là người mê việc. 
Nhưng nhìn nhận lại vấn đề thì tôi là người lười biếng khi suy nghĩ về vấn đề 
tài chính. Và tôi sợ phải xoay chuyển tình thế. 


Công việc của chồng tôi trở nên phức tạp và đòi hỏi hơn, nhiều chuyến 
công tác xa và ít thời gian rảnh rỗi hơn. Và vì vậy, chúng tôi cảm thấy khó 


khăn khi sắp xếp thời gian giải quyết những nhu cầu tài chính đang tăng hiện 
nay. Sự căng thắng mang đến những hành vi không thích hợp và tư duy không 
lô-gic, nhưng thú vị. Tiêu xài nhiều thì quá đơn giản rồi, trong thời gian ngắn 
thì việc này dễ dàng hơn là tiếp nhận kiến thức và nguyên tắc để có được 
bảng cân đối với vòng quay tiền mặt dương. 


Bản thân không có kỹ năng tài chính, nhưng tôi nhận ra rằng cần phải làm 
một điều øì đó, tôi dặt thêm gánh nặng vào đôi chân dã nặng trịch của chồng 
tôi. Không phải vấn dề tài chính là việc vặt của anh ấy sao? Nếu mắc phải lỗi 
lầm, đó không phải là lỗi của anh ấy sao? Nếu tôi tiêu dùng quá mức, không 
phải chính anh dã không dạy cho tôi cách sử dụng tiền đúng mức sao? Sau khi 
thất bại “ngoạn mục” với lối suy nghĩ này, tôi nhận ra mình đã ở vạch nguy 
hiểm, trở thành một kẻ ăn bám hoàn toàn khi nói đến chuyên quản lý tiền bạc. 
Chính tôi cần có thời gian và niềm đam mê để kiểm soát tài chính của chúng 
tôi. 


Ví dụ, chúng tôi chuyển trách nhiệm quyết định những việc liên quan đến 
chứng khoán cho một người lập kế hoạch tài chính. Anh ấy hóa ra là một môi 
giới nhận tiền hoa hồng, rao bán 10 chứng khoán tương tự liên quan đến kỹ 
thuật nặng cho tất cả khách hàng của anh. Mặc dù đặt ra nhiều câu hỏi hợp lý 
trong buổi phỏng vấn đầu tiên, nhưng tôi không hoàn toàn hiểu hay hỏi thêm 
về câu trả lời của anh ta, bởi vì, một lần nữa, tôi không muốn lộ vẻ không 
thông minh hay thiếu tự tin, nhất là vì chồng tôi, dù do dự nhưng anh ấy đã 
nghiêm túc thực hiện ước muốn của tôi, mời người lên kế hoạch này đến thảo 
luận. Tôi dã nói với người môi giới là tôi sẽ làm theo những lựa chọn của anh 
ấy, nhưng sẽ tăng cường trách nhiệm trong việc quyết định khi kiến thức về 
tài chính của tôi tăng lên. 


Khi bắt đầu theo dõi một vài chứng khoán hàng ngày, cũng như theo dõi 
chúng trên giấy tờ kinh doanh và báo chí, tôi bắt đầu cảnh giác. Thậm chí với 
đôi mắt không kinh nghiệm của mình, tôi cũng nhận thấy là không khôn 
ngoan khi nắm giữ những chứng khoán đầu tư liên tục bị giảm giá trên thị 
trường chứng khoán do nền kinh tế đang bị khủng khoảng, tụt dốc. Tôi bắt 
đầu hỏi người môi giới và đồng sự của anh ta nhiều câu hỏi. 


Tôi cũng bắt dầu phá vỡ điều cấm ky “không nói về tiền bạc” bằng cách 
chia sẻ suy nghĩ và ý kiến với một vài người kinh doanh thành đạt, cách học 
hỏi bầy giờ tôi hay sử dụng. Tôi nói với họ: “Đây là suy nghĩ và bản phân tích 
của tôi. Anh/chị có nhìn nó theo cách của tôi không?” 


Khi người môi giới ít trả lời những cuộc gọi của tôi, tôi bắt đầu hành động. 
Nhờ vào những kiến thức có được từ Người bố giàu, tôi nhận ra rằng quan 
niệm về tư duy độc lập không chỉ là tạm được. Nó là một nhu cầu. Tôi tìm 
kiếm những nhà lên kế hoạch tài chính với lời giới thiệu đúng đắn, phỏng vấn 
họ, và kiểm tra lựa chọn của mình trên các trang web của chính phủ. Tôi 
quyết định sự phân bổ tài chính sẽ được ưu tiên trong cuộc họp đầu tiên với 
nhà tư vấn tài chính mới vì hai lý do. Một là tôi muôn xây dựng hình ảnh. 
mình là một người tư duy độc lập có thể đưa ra những quyết định hợp lý. Hai 
là tôi lo sợ ông ta sẽ cố gắng hướng chúng tôi ra khỏi những quyết định dó! 


Chúng tôi chuyển toàn bộ danh mục vốn đầu tư cho nhà hoạch định mới - 
người được cả nước công nhận và có được sự tin tưởng cao nhất trong lĩnh 
vực lên kế hoạch tài chính. Mặc dù cuối cùng chúng tôi chịu mất mát, giống 
như những người khác (khoảng 25% danh mục vốn đầu tư) nhưng chúng tôi 
dã tránh được một tai họa lớn bởi vì chúng tôi hầu như bán hết tất cả những 
chứng khoán trước đó. Nhưng một diều gì đó khó dự đoán hơn đã xảy ra. 


Để vượt qua nỗi sợ hãi mắc sai lầm, dựa vào kiến thức còn thiếu về thị 
trường chứng khoán của mình, tôi nghiên cứu và chọn hai chứng khoán thử 
nghiệm mà tôi cảm thấy có thể hiểu và bắt đầu theo dõi chúng. Rồi tôi mua 
một số cổ phiếu để “đặt cược” mức độ quyết tâm của mình. Một cổ phiếu 
đang hoạt động khá tốt, còn cái kia thì có tất cả dẫu hiệu riêng chứng tỏ là 
một chứng khoán tốt về mặt tài chính mặc dù giá của nó bị hạ xuống. Kinh 
nghiệm tuyệt vời này dạy cho tôi biết về giá trị của thông tin. Kiểm soát có 
nghĩa là quyết định công việc mà người hoạch định tài chính sẽ xử lý, và 
những công việc chính tôi sẽ xử lý. 


Ở nhà, một sự thay đổi sâu sắc đang diễn ra. Không chỉ một lần tôi đã bị 
mang số nợ lớn trong thẻ tín dụng do chỉ tiêu không kiểm soát, mà tôi đã biện 
minh bằng những lý do khá ngu ngốc (“Tôi xứng đáng được có nó.” “Tôi đã 
từ bỏ nghề y vì gia đình.” “Tôi lấy một bác sĩ.”). Tôi hạnh phúc khi nói rằng 
những “lý lẽ” này, và những lý lẽ tương tự bây giờ sẽ được “về hưu”. 


Chúng tôi đã vô cùng may mắn khi nguồn thu nhập đã nhiều lần giúp chi 
trả được các món nợ lớn. Tuy nhiên, tôi bắt đầu nhận thấy rằng một đôla chi 
trả nợ xấu là mất đi một cơ hội để tiền đó phát triển. Sau cùng, khi đối mặt 
với vấn đề của chính mình mà không hề ngần ngại, tôi đặt ra những mục tiêu 
tài chính thực tế, thực hiện nhiều thay đổi cần thiết trong gia đình dể có thể 
thành công, và chấp nhận “khuất phục” để biết nhiều hơn về việc quản lý và 
kê khai tiền bạc. Tôi đặt mục tiêu sẽ không bao giờ bị rơi vào “hội chứng” chi 
tiêu quá mức như thế một lần nữa. 


Có được nguồn cảm hứng từ Người bố giàu, tôi tự tạo ra bảng cân đối nhỏ 
cho riêng mình bao gồm thu nhập và chi phí. Những bảng kê hàng tháng này 
không chỉ cho tôi thấy là mình đã làm rối tung mọi thứ; mà còn giúp tôi tập 
trung khả năng để tối ưu hóa những con số. Nó gần giống như một trò chơi; 
chúng tôi sẽ tiến lên tháng này? Tôi sẽ không nhanh quên ởi cái ngày khi tài 
sản co lại thành những tiêu sản theo tính toán của Người bố giàu, nhờ vào một 
vận may nhỏ và quyết định khôn ngoan của chúng tôi. Chúng tôi nhìn thấy 
cột tài sản phát triển trong khi cột tiêu sản rút ngắn lại một cách đáng kể. Cuối 
cùng thì tôi cũng có thể theo dõi tiền bạc của mình. Tôi sẵn sàng đầu tư vào 
bất động sản. 


ĐÂY LÀ CÁCH TÔI ĐÃ LÀM 


Trước hết, tôi xác định hình thức trả tiền trước mà chúng tôi có khả năng; - 
khoảng 20.000 đôla. Nếu khoản tiền này chiếm 20% giá một căn nhà, thì 
chúng tôi có thể mua một căn nhà trị giá khoảng 100.000 đôla. Chúng tôi may 
mắn tìm thấy một khu vực có những căn nhà dành cho gia đình đơn với giá 
này. May mắn nữa là những căn này nằm trong khu vực có trường học tốt, 
khá xinh xắn, và gần một căn cứ quân sự, như vậy sẽ đảm bảo người thuê là 
người tin tưởng được và lâu dài. Ngược lại, tôi cảm thấy không thoải mái với 
các căn hộ nhỏ mà tôi cho là chỉ dành cho người thuê tạm thời, ngắn ngủi. Tôi 
muốn tình huống thắng-thắng, nghĩa là người thuê được lợi vì anh ta có thể 
chỉ trả cho một căn nhà xinh đẹp trong một khu phố đàng hoàng, một nơi có 
trường học tốt với giá phù hợp. Với những yếu tố này, anh ta có thể là người 
thuê lâu dài và hài lòng. Khi đó, chúng tôi cũng sẽ thu lợi bởi vì tiền thuê sẽ 
dược trả đúng hẹn, vòng quay tiền mặt sẽ đều đặn, và có thể lạc quan là trong 


15 năm, tiền thế chấp sẽ được trả hết, đảm bảo vòng quay tiền mặt sẽ nhiều 
hơn. Chúng tôi tìm thấy một căn nhà 2 phòng tắm, 2 phòng ngủ đáp ứng yêu 
cầu của chúng tôi. 


Tôi đã có tiền chuẩn bị trước khi thật sự tìm kiếm mua nhà cho thuê. Tôi 
yêu cầu ngân hàng nêu rõ những øì chung tôi có khả năng chỉ trả và những gì 
họ sẽ cho chúng tôi vay mượn. Tỷ lệ tín dụng dành cho chúng tôi thật tuyệt 
vời. Vì vậy người đại lý bất động sản có thể thành thật nói với người bán rằng 
họ sẽ không bị vướng phải vấn đề gì với chúng tôi. Chúng tôi thảo luận trước 
với người đại lý về giá mua cụ thể, giới hạn thấp hơn và cao hơn, và rồi cho 
anh ta sự tự do. Tất cả được quyết định trước khi việc thỏa thuận bắt đầu. Tôi 
cũng đảm bảo rằng chồng tôi hoàn toàn tham gia vào việc mua bán này; vì thu 
nhập là do anh ấy kiếm được nên người cho mượn tiền muốn anh ấy tham gia 
vào. 


Cần một khoản thế chấp trị giá 82.000 đôla, tôi nhờ người cho mượn tiền 
tính toán số tiền phải trả hàng tháng, kéo dài trong 15 năm với lãi suất 7.25% 
(đây là mức lãi suất đầu mùa xuân năm 2002). số tiền phải trả là 755,85 đôla. 
Chúng tôi hỏi người quản lý/đại lý nhà xem anh ta chắc chắn cho thuê được 
nhà với giá bao nhiêu. Câu trả lời là 800 đôla với tình trạng nhà như lúc đó, 
và mức tăng khoảng 30 đến 35 đôla sau một năm. Tuy nhiên, tôi quên tính 
tiền công 7% cho anh ta. Ngoài ra, tôi còn quên cả tiền thuế và bảo hiểm. Đây 
là bảng tính toán của tôi cho việc mua căn nhà trị giá 103.500 đôla trước khi 
tôi sửa lỗi sai của mình: 


Tiến mặt dầu tư vào tài sản 


Tiền mặt: $a2.93D 
Chi phí kêt thúc do chúng tôi chỉ trả: $2.878 
Chi phí sửa chữa/nâng câp: SO 

$25.808 


Phân tích vòng quay tiến mặt hàng tháng 


Thu nhập cho thuê: $BOO 

Chi phí hàng tháng: 

~ Phí quản lý: $5B 

~ Tiền vay phải trả (15 năm với lãi suât 7,25%) $755,B5 
$811,B5 


Vòng quay tiên mặt hàng tháng: (811,85) 


Mặc dù hài lòng vì sẽ sở hữu căn nhà này, chúng tôi cảm thấy có điều gì đó 
chưa ổn. Không chỉ vì vòng quay tiền mặt bị âm, mà còn có những chi phí 
khác, như thuế và bảo hiểm, mà tiền cho thuê không đủ chỉ trả. Tài sản này 
không thể tự cân đối được. 


Bây giờ tôi thấy một bức tranh thật sự. Tôi đã lên kế hoạch để sử dụng tiền 
thu được từ ngôi nhà mà chúng tôi sẽ sở hữu tự do và rõ ràng để trả tiền thuế, 
bảo hiểm và những sửa chữa trong tương lai. Đây thật sự là sự tính toán “xoắn 
tít”. Bạn thấy đó, cách đây 12 năm chúng tôi mua một căn hộ đơn lập với mục 
đích đầu tư ở Southern California với giá 101.000 đôla. Cách đây một vài 
tuần nó đã được định giá 156.000 đôla. Chi phí hằng năm tổng cộng là 2.100 
đôla và giá thuê thực là 963 đô la. Tôi tính là căn nhà này có thể trả hóa đơn 
cho căn nhà mới. Điều này là tính toán sai. 


Tổng hợp nhiều số liệu với nhau, tôi nhận thấy chỉ trả tiền vay thế chấp căn 
nhà trong 30 năm (trước đó, tôi vội vã muốn sở hữu nó trong 15 năm) thì sẽ 
có vòng quay tiền mặt dương. Số tiền thanh toán thế chấp sẽ giảm từ 755 đôla 
xuống 500 đôla. Như vậy sẽ có đủ tiền để trả tiền thuế và bảo hiểm (thuế tài 
sản khoảng 1.289 đôla một năm, bảo hiểm tài sản là 309 đôla, và bảo hiểm 
động đất là 252 dô la). Bất cứ vòng quay tiền mặt dương nhỏ nào cũng sẽ 
dành cho việc tích lũy cho những khoản sửa chữa và xem như quỹ dự phòng. 
Đây là những số liệu được chỉnh sửa, ở cột ngoài cùng phía bên phải, số tiền 
cho thuê tăng lên 850, bắt đầu từ tháng 5, 2003: 


Phân tích vòng quay tiến mặt hàng tháng 


Thu nhập từ tiền cho thuê: $BDO $B5O 
Chỉ phí hàng thảng: 
~ Thuê (tài sản] $108,17 
- Tiền bảo hiểm tải sản: $25,75 
~ Tiền bảo hiểm động dãt: %21 
- Bảo trì $O 
~ Tiền dự trữ để sửa chữa: $45 
~ Phí quản lý (7% tiền cho thuê): S5B 858,5D 
~ Tiền vay phải trả (3D năm, 
lãi suầt 6,5%) $52O0 


$775,92 $779,42 
Vòng quay tiền mặt hàng tháng: $sa408 370,58 


Lãi ròng tiến mặt (hiện tại) 
Vòng quay tiển mặt 
hàng năm ($@4 x12) $288 


Sô tiền mặt đầu tư vào tài sản $Ø5.BOG 
Tỉ lệ lãi ròng tiền mặt 1,1% 


Lãi ròng tiến mặt (tương lai) 
Vòng quay tiền mặt 
hàng năm (%7O,58 x 12) $846,9B 


Sõ tiền mặt đầu tư vào tài sản $%25,BOB 
Tỉ lệ lãi ròng tiến mặt 3,3% 


Mặc dù mắc sai lầm, tôi rất hào hứng khi chiếc “bóng đèn” muộn màng 
này cuối cùng cũng bật lên. Không có kinh nghiệm nào có thể thay thế được 
việc thật sự trải qua một việc mua bán và mắc một số lỗi lầm trong quá trình 
đó. Tốt đẹp hơn nữa là tôi nhận ra được chỗ sai và biết cách sửa chữa. Trước 
hết, tôi chỉ muốn mua một căn nhà gần với căn nhà khác của chúng tôi, và trả 
hết tiền trong mười lăm năm. Sau khi đọc và tiếp thu nhiều điều mới từ các 
cuốn sách của Người bố giàu, mục tiêu của tôi dđổi sang biến những con số 
liên quan đến căn nhà của mình trở nên hấp dẫn hơn, nghĩa là vòng quay tiền 
mặt dương và lãi ròng tiền mặt tốt hơn. Trong khi đó, tôi sẽ trích quỹ dành 
cho tương lai để thanh toán trước cho một tài sản khác. 


Tôi dự định tiến lên với những việc mua bán khác nữa. Tôi dã đặt ra mục 
tiêu, bước đầu tiên là sở hữu 10 căn nhà. Trong vòng 15 đến 18 năm, vòng 
quay tiền mặt dương từ những tài sản này sẽ bổ sung dáng kể cho nguồn thu 
nhập về hưu của chúng tôi. 


NÕ LỰC CỦA CẢ NHÓM 


Lần đầu tiên phải đi tìm kiếm thật sự mất thời gian, mệt nhọc và có phần 
hơi đáng sợ. Có những nhà tư vấn hay người có đầu óc như các nhà tư vấn để 
trò chuyện trong suốt tiến trình khá quan trọng. Tôi may mắn đã nhận ra điều 
này và có vận may tuyệt vời khi được chọn là người tham gia chương trình 


đào tạo của Người bố giàu. 


Khi đối mặt với các chỉ tiết, trở ngại và khó khăn thật sự trong cuộc sống 
cũng như trong việc đầu tư vào bất động sản, tham khảo những người có kiến 
thức là một lợi thế lớn. Tôi đã hỏi: “Bạn sẽ làm gì?” “Bạn đã làm gì khi đối 
mặt với tình huống này?” “Tôi cần biết điều gì?” “Bạn đã mắc phải lỗi lầm 
øì?” và “Làm thế nào để vượt qua trở ngại này?” 


Nhóm của tôi bao gồm: 


- Một luật sư xuất sắc, được nhiều người biết đến, đang thực hiện một kế 
hoạch cho khu đất mới bởi vì chúng tôi hiện đang sống chung bang. Luật sư 
của chúng tôi cũng đang xử lý việc đưa nhà cửa vào các cồng ty trách nhiệm 
hữu hạn. 


- Một nhóm ngân hàng tư nhân, thực hiện khá nhiều chương trình cho vay 
và những dịch vụ tài khoản cá nhân. 


- Một danh sách địa chỉ cần liên hệ về bất động sản ở một vài bang khác 
(đại lý và nhà môi giới). 


- Một kế toán và một vài người có kiến thức về thuế kinh doanh của bang 
mà chúng tôi có tài sản ở đó. 


- Một danh sách ngắn các nhà tư vấn. Nhưng ngày nay tôi ít khép nép hơn 
khi người tư vấn trả lời: “Thật sự, quan điểm của tôi ngược hoàn toàn với 
những gì chị đề nghị.” 


Tôi tiếp tục học hỏi từ các cuộc trao đổi như thế. Và người tư vấn đánh giá 
cao rằng tôi dã chuẩn bị trước khi lấy đi một ít thời gian quý báu của anh/cô 
ta. 


Chồng tôi và tôi sẽ nhanh chóng có cơ hội đưa ra những quyết định về việc 
làm cách nào để bảo quản và phát triển số tiền gộp lại cho việc về hưu từ công 


việc trước của anh ấy một cách tốt nhất. Chúng tôi dự định chuyển sợ hãi 
khốn khổ của mình trước viễn cảnh này thành một kế hoạch hành động sau 
khi tự học qua nhiều sách và băng hướng dẫn. Chiến lược của chúng tôi bao 
øồm cả việc tìm kiếm những người có thông tin tốt và hỏi thật nhiều câu hỏi. 
Cho đến khi học hỏi, chúng tôi mới lên kế hoạch dặt việc giữ bền vững lên 
trên việc phát triển. 


Tôi nhận ra rằng phần khó nhất của việc đầu tư là đi từ suy nghĩ đến thực 
hiện thật sự. Cùng lúc tôi cũng có được kiến thức về ngân hàng, vay tiền và 
cách thức mở rộng cánh cửa. Có nhiều cơ hội nếu chúng ta sẵn sàng tìm kiếm 
và theo đuổi chúng. 


Người bố giàu của Robert đã đúng. Tôi cũng học được nhiều bài học quý 
giá mà không được dạy ở trường. Khi đề cập đến cột tài sản, không có ai phàn 
nàn về chuyện bằng cấp cao. Đối với tôi, chuyển đổi từ tư tưởng “đây là hồ sơ 
học thuật của tôi” thành “đầy là bảng kê tài chính của tồi” là một sự kiện thay 
đổi cả cuộc dời. Bây giờ tôi sử dụng những kỹ năng học tốt ở trường y để chế 
biến và hấp thu một lượng lớn kiến thức tài chính. 


Tôi đã chuẩn bị tốt cho con gái mình. Sau nhiều năm hướng dẫn chúng về 
những thành công học thuật và con đường chuyên nghiệp mà cha mẹ chúng 
đã theo đuổi rất chăm chỉ, giờ đây tôi đã chỉ rõ rằng không chỉ có một con 
đường để đạt đến sự tự do về tài chính sẵn có cho chúng. Chúng tôi nói 
chuyện với các con về nhiều cách khác nhau để có được thu nhập, và mong 
muốn chúng tự nhận biết để lựa chọn cho bản thân. Chúng có thể lựa chọn 
một con đường ít vất vả hơn con đường mà chúng tôi đã theo và chúng có thể 
học cách điều khiển đồng tiền làm việc cho chúng sớm hơn. 


Mỗi đứa con (một đang học đại học) đều có tài khoản đầu tư và hiểu được 
khái niệm lãi tích hợp và sự phát triển bởi vì tôi sắp xếp cuộc hẹn với một tư 
vấn tài chính cho chúng. Thay vì giao cho cô con gái nhỏ khoản tiền trợ cấp, 
chúng tôi mong muốn nó học cách sử dụng hệ thống ngân hàng và theo dõi 
những gì nó làm - và không làm - trong tài khoản. Tất cả chúng tôi đều cùng 
học. Chúng nó chắc chắn được phép học bằng cách thử và sai, như chúng tôi 
đã làm. 


Lúc nhỏ, cả hai đứa con gái đều dược biết sở hữu tài sản cho thuê là một 


cách để có thu nhập bị động. Việc học hỏi về tài chính của chúng sẽ tiếp tục 
khi chúng trưởng thành hơn. 


Mẹ tôi cũng là một con số trong phương trình của gia đình. Nhìn tương lai 
một cách lạc quan, chúng tôi sẽ dành một căn nhà cho riêng bà, không cho ai 
thuê. Tôi cũng suy nghĩ cách làm cho việc này xảy ra khi thời điểm đến. 


Thách thức cuối cùng là tôi phải thực hiện những thay đổi về hành vi cư xử 
để có thể thành công trong việc kinh doanh này. Việc dó bao gồm trở nên 
thông minh hơn về tài chính thay vì chi tiêu quá mức hay tránh né những con 
số, xử lý thư từ và những quy định kinh doanh một cách hiệu quả thay vì để 
cho phong bì chưa mở chất đống trên bàn, lên lịch trình làm việc tại nhà và 
thật sự ngồi vào bàn để hoàn tất công việc thay vì tìm kiếm vô số lý do để 
không có mặt vào giờ hẹn. Giống như tất cả những điều khác, đó là một tiến 
trình học hỏi. 


CHÚNG TÔI DỰNG NÊN NHỮNG TRỞ NGẠI, CHÚNG TÔI CÓ 
THỂ ĐẬP ĐỔ CHÚNG XUỐNG 


Robert Kiyosaki viết về những trở ngại níu kéo bước tiến của chúng ta. Tôi 
nghĩ lúc này bạn có thể nói rằng nỗi sợ hãi là một trong những trở ngại lớn 
nhất của tôi. Nỗi sợ hãi đến dưới mọi hình dạng và kích cỡ. Tôi sợ rằng nếu 
tôi thành công về tiền bạc, một vài người nào đó sẽ không đón nhận tôi. Tôi 
sợ sẽ trở nên cầm quyền hơn vì như tôi đã có nhiều quyền kiểm soát hơn 
trong mọi chuyện của gia đình. Và rồi, dĩ nhiên, có một nỗi lo sợ không 
ngừng là có vẻ kém cỏi trước người khác. Do nền học vấn của tôi, nhiều 
người sẽ cho là tôi biết chắc chắn câu trả lời cho các câu hỏi tài chính. Họ đã 
lầm. Tôi cân đối số ngân phiếu của mình lần đầu tiên khi tôi 46 tuổi! 


Và rồi còn có những thói quen xấu. Một thói quen xấu kinh khủng là cảm 
giác có quyền tiêu xài quá mức - tôi thậm chí làm việc này để chứng minh 
cho những thư ký hay người hầu bàn khinh khỉnh thấy rằng họ không nên 
đánh giá tài chính của một người dựa trên màu da. Một thói quen xấu khác là 
đặt nhu cầu của người khác trước nhu cầu của cá nhân, mà đã khiến cho tôi 
luôn không có đủ thời gian để làm việc kinh doanh của chúng tôi. 


SỰ THAY ĐỔI KẾ HOẠCH VỀ PHONG CÁCH SỐNG 


Ngày nay, được sự ủng hộ của Người bố giàu, chúng tôi hầu như kiểm soát 
một trăm phần trăm tài chính của mình. Hoàn toàn đối nghịch với cảm giác 
bất ốn và mất mát tài chính hình thành từ rất lâu, tôi cảm nhận mạnh mẽ sự đề 
phòng. Tôi đang tiến từng bước để đến với sự an toàn về tài chính. Cùng lúc, 
tôi đang trải nghiệm một cảm giác sâu sắc là gắn bó với những người đồng 
hành trên con đường đạt đến sự tự do về tài chính. 


Lần đầu tiên trong nhiều năm, tôi bị mê mẩn trong lịch trình mới với các 
mối quan tâm về tài chính và hành vi. Tôi cảm giác hứng thú về tương lai mặc 
dù còn nhiều công việc cần làm để có được tài sản và quản lý được chúng để 
có sự tự do về tài chính. Nhưng đến khi tôi đạt được mục tiêu “sở hữu 10 tài 
sản”, tôi không nghĩ là mình sẽ dừng lại - công việc này đem lại nhiều niềm 
vui thích. 


Chưa bao giờ tôi tin rằng một người có thể sửa sai lầm và học được nhiều 
từ các sai lầm đó. Dạy Con Làm Giàu thật sự là bộ sách có ích mà tôi may 
mắn đọc được - và không phải đến trường để học được những kiến thức trong 
đó. 


CHƯƠNG 6 
Từng bước đến vị trí phát bóng 
Reed J.Schweizer 


Wandat(ah, Indiana 


Tôi đã không hiểu biết gì về tiền bạc trong một thời gian dài. Mặc dù thực 
tế tôi kiếm được rất nhiều tiền từ lúc tôi khoảng 20 tuổi - khi đó, tôi là người 
bán hàng ăn thêm tiền hoa hồng - nhưng việc theo dõi hóa đơn và vấn đề tài 
chính của chính bản thân thì lại không là ưu tiên của tôi. Không ngạc nhiên 
chút nào khi hầu hết vấn dề tiền bạc của tôi xuất phát từ điểm yếu. Việc sử 
dụng quá mức thẻ tín dụng đã liên tục đẩy tôi rơi vào hoàn cảnh khó khăn về 
tài chính. 


Thiếu nguyên tắc cân đối tiền bạc hợp lý, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc 
tìm cách thoát khỏi sự thăng trầm về thu nhập. Một điều không thể tránh khỏi 
là tiền lương không đều đặn gây căng thẳng cho tôi. Nỗi sợ hãi khi hết tiền và 
bán sản phẩm vì lo sợ đã dẫn đến việc sụt giảm số lượng hàng bán ra. Vòng 
quay suy giảm này lặp lại nhiều lần. 


Mãi cho đến khi tôi theo đuổi ước mơ xây dựng và phát triển bất động sản, 
thu nhập cửa tôi mới ổn định, và việc hoạch định ngân sách hiệu quả trở nên 
tự nhiên hơn. Tôi thực hiện từng bước để theo đuổi ước mơ và biến ước mơ 
đó thành hiện thực, đạt được sự tự do về tài chính. Tôi tin rằng khi bạn làm 
những gì bạn yêu thích, tiền bạc sẽ đến theo sau đó. Việc phát hiện ra niềm 
đam mê đó bắt đầu khá sớm. 


LÝ TƯỞNG CÔNG ĐOÀN 


Mười hai hay mười ba năm đầu dời, gia đình tôi rất nghèo, mà nguyên 
nhân phần lớn là do nền kinh tế lúc đó. Sự suy thoái kinh tế vào cuối những 
năm 1970 và đầu những năm 1980 ngăn trở việc xây dựng rất nhiều và buộc 
người cha làm việc chăm chỉ của tôi - ông là người vận hành xe cần cấu và là 
thành viên công đoàn rất hăng hái - không thể làm công việc thường xuyên 
của mình. Ông đã phải làm bất cứ việc gì mà ông có thể tìm được nhưng đó 
vẫn là thời kỳ khó khăn của chúng tôi. Dĩ nhiên là mẹ tôi, hai em gái và tôi có 
một mái nhà để che mưa nắng và luôn luôn có đủ thức ăn trên bàn. Nhưng 
chúng tôi “mua sắm” ở Đội quân Cứu tế thay vì ở trung tâm mua sắm. Không 


có gì dư thừa; chúng tôi sống qua ngày với mức chỉ tiêu tối thiếu nhất. 


Khi sự khủng hoảng kinh tế kết thúc, cha tôi bắt đầu làm việc đều đặn trở 
lại, và cuộc sống gia đình lao động của chúng tôi - chúng tôi sống ở tây bắc 
Indiana, gần hồ Michigan - được cải thiện đáng kể. 


Nhưng tôi không bao giờ quên được nghèo là như thế nào. Tôi nhận ra 
rằng làm việc cho ai đó hay một công ty lớn không phải là giải pháp cho các 
mối lo lắng lâu dài về tiền bạc. Thậm chí sau khi cha tôi quay trở lại làm việc 
đều đặn và bắt đầu có được mức lương rất tốt, cha mẹ tôi, người đã lên ngân 
sách và tiết kiệm, vẫn không đầu tư tiền bạc vì một lý do cơ bản: Họ tuyệt đối 
không biết làm gì cả. Niềm tin sâu sắc của họ là công đoàn nói cha tôi làm 
việc sẽ lo cho chúng tôi. Chính sách bảo hiểm, quỹ hưu, tiền tiết kiệm - tất cả 
đều gắn với công đoàn. Nhưng người cha ủng hộ công đoàn của tôi lại không 
bao giờ muốn tôi đi theo bước chân của ông cả, điều này thật thú vị. Ông 
nhận ra rằng ông bị trói buộc trong vòng quay nợ nần không ngừng, chỉ tiêu, 
và hoàn toàn dựa vào một người nào khác vì chính lợi ích của ông và của cả 
gia đình. Nhưng với một tài sản thế chấp và bốn người khác cần chăm sóc, 
ông không thể liều lĩnh với tiền bạc của mình. Đối với ông, việc đó quá liều 
lĩnh. 


Cùng lúc đó, tôi chứng kiến một cách sống khác ngay trước mắt. Ông 
ngoại của tôi sở hữu một công ty xây dựng. Tài chính của ông rất ổn định. Đó 
không chỉ là một căn nhà sống thoải mái, xe hơi mới, và một túi đầy tiền. 
Quan điểm của ông khác biệt bởi vì ông không làm việc cho ai khác. Ông 
cũng dâng tặng nhiều tiền cho nhà thờ, một việc mà chúng tôi không thể nào 
làm nổi. 


Hồi tưởng lại, tôi nghĩ chiều hướng đầu tiên của tôi đối với việc làm tư hay 
trở thành chủ doanh nghiệp xuất phát từ tấm gương của ông tôi. Nhưng đạo 
đức làm việc của tôi chắc chắn xuất phát từ cha tôi. 


NHÀ KINH DOANH TRẺ TUỔI 


Tôi bắt đầu làm việc khi vào trung học. Tôi làm công việc truyền thông - 
“đứa trẻ với máy cắt cỏ”. Sau khi cắt cỏ cho người hàng xóm, tôi sẽ gõ cửa 
những nhà xung quanh để có thêm công việc. (Rất nhiều bạn bè nghĩ tôi điên 
khùng. “Tại sao phải đổ nhiều mồ hôi như thế trong một ngày hè?”, bọn 
chúng hỏi tôi. Tôi làm lơ và thường xuyên có thêm tiền trong túi.) 


Vào được đại học, dường như tôi đã thỏa ước mơ của cha mẹ tôi. Họ nghĩ 
là tôi sẽ tốt nghiệp sau 4 năm và được một công ty lớn thuê về làm việc. Một 
thế giới lao động trí óc đợi chờ tôi. Thậm chí tôi có thể trở thành một người 
môi giới chứng khoán. (Hoặc là như thế, hoặc là chơi bóng chày để kiếm 
sống. Tôi chơi ở vị trí bắt bóng trong đội bóng chày ở đại học và thật sự cố 
găng để dược nhận vào đội Cleveland Indians và Baltimore Orioles. Nhưng rõ 
ràng, tôi đã không thể trở thành một cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp.) 


Tuy nhiên, trong thâm tâm, tôi muốn mình là ông chủ của chính mình. 
Ngoài ra, hiểu rõ về bản thân - tôi không thích nhận mệnh lệnh, nên tôi biết 
rằng một công việc tại công ty sẽ không phù hợp dối với tôi hay với công ty 
thuê mướn tôi. Những nhà tuyển dụng phỏng vấn tôi, và họ cho tôi biết rõ là ít 
nhất trong hai năm đầu tiên tôi sẽ là một người môi giới chứng khoán học 
việc, chỉ đơn thuần thực hiện những cuộc gọi lạnh lùng. 


Năm nhất đại học, tôi đáp lại một mẫu quảng cáo tìm vị trí bán hàng và 8 
tháng sau đó tôi làm việc thật sự tốt. Tôi sở hữu một mạng lưới phân phối cho 
một công ty bán máy hút bụi. Mua hàng hóa đã biến tôi thành người sở hữu. 
Tôi quản lý hai văn phòng, huấn luyện người bán hàng, và kiểm soát tất cả 
công việc kế toán. Không quá hèn hạ đối với một người hai mươi tuổi. 


Sau khi dành 3 năm để tìm hiểu về tài chính, tôi vẫn không biết nhiều về 
cách điều hành một công ty. Tôi nắm giữ quá nhiều trách nhiệm. Việc bán 
hàng thật tuyệt nhưng làm sổ sách thì thật là một cơn ác mộng. Chắc chắn là 
tôi giàu có về tiền mặt nhưng 80 tiếng đồng hồ làm việc hay hơn thế trong 
một tuần đang giết chết tôi và thuế là kẻ giết người. Nhân viên cứ ra đi. 


Còn quá trè không biết quản lý tiền bạc mà mình kiếm được, chưa nói gì 
đến việc kinh doanh, tôi đã bị nợ nần ngập đầu và vì quá tự tin nên không tìm 
kiếm sự giúp đỡ. Thay vì tìm kiếm một nhà tư vấn, một luật sư hay một kế 
toán, tôi cố gắng làm tất cả một mình. Tôi đã thất bại thảm hại. 18 tháng sau, 


tôi bỏ cuộc. 


Sau trường đoạn đó, tôi sở hữu một việc kinh doanh trong ngành xây dựng 
và một việc kinh doanh khuyến mãi sản phẩm. Công việc đầu tiên, kéo dài 2 
năm, tôi chia sẻ công việc với người anh họ. Tôi học được một bài học hữu 
ích khác. Tôi biết công việc xây dựng nhưng tôi không là một nhà tiếp thị 
giỏi. Tôi bắt đầu việc kinh doanh thứ hai sau khi xem một mẫu thông tin xúc 
tiến sản phẩm. Việc kinh doanh này chỉ kéo dài một vài tháng. 


Tổng cộng, có lẽ tôi đã mất khoảng 15.000 đến 20.000 đôla với 3 việc kinh 
doanh này. 


Thật khờ dại khi tôi không chú ý nhiều đến những bài học thất bại trong 
kinh doanh. Tôi lặp lại lỗi lầm hai lần nữa, với cùng hậu quả. Cuối cùng tôi 
hiểu ra rằng mọi người làm kinh doanh đều cần sự hỗ trợ chuyên nghiệp để 
đảm bảo mọi việc hợp pháp và suông sẻ. Không ai có thể, hay nên, cố gắng 
làm tất cả mọi việc. Nếu bạn là một người bán hàng, hãy bán hàng. Đừng cố 
gắng làm một kế toán hay một luật sư hay bất cứ nghề nào mà bạn không có 
đủ khả năng. Bạn chỉ kết thúc với hậu quả là làm tổn thương chính bạn. 


XÓA BỎ NỖI SỢ HÃI 


Ba năm tiếp theo tôi được thuê làm việc cho một công ty xây dựng và sản 
xuất nhà lắp ghép. Tôi kiếm được rất nhiều tiền từ công việc này (nhưng vẫn 
không chú ý đến tài chính của mình). Và rồi một điều gì đó đã xảy ra làm thay 
đổi cách suy nghĩ của tôi về công việc, tương lai và nhất là, nỗi sợ hãi của tôi. 


Nỗi sợ hãi là trở ngại lớn nhất đối với tôi. Ngay khi mua cuốn sách Dạy 
Con Làm Giàu - tập 1, tôi được một người đề nghị tham gia một vụ mua bán 
mà lợi nhuận là 80.000 đôla nhưng tôi sợ đến mức không dám làm. Anh ta trả 
cho tôi số tiền hoa hồng là 1.500 đôla cho việc giúp anh ta sắp xếp công việc. 


Về tinh thần tôi rút khỏi việc giao dịch trên bởi vì tôi nhận ra một điều gì 


đó trước đây chưa bao giờ xảy ra với mình. Tôi sắp xếp việc mua bán lại! Tôi 
biết phải làm gì và làm như thế nào nhưng tôi không dám thực hiện. Do vậy 
gia đình và tôi mất đi 80.000 đôla, tôi không thể tin điều đó! 


Nếu tôi đã không cần đến 1.500 đôla quá mức, tôi thậm chí đã đổi chi 
phiếu ra tiền mặt. Nó làm tôi đổ bệnh. Tôi xác định ngay khi đó, chính là nó - 
nỗi sợ hãi. Kể từ bây giờ tôi sẽ can đảm dấn thân vào các cuộc mua bán. Rõ 
ràng tôi biết mình tìm kiếm cái gì. Đã đến lúc gặt hái thành quả, chứ không 
phải tập hợp các yếu tố lại để người khác làm giàu. Tôi nhìn những người 
khác làm những gì tôi muốn làm, thu lượm hàng chục ngàn đôla mỗi tháng từ 
mảnh đất tôi muốn mua. Tôi cần thay đổi. 


Khoảng 2 tháng sau khi đọc Dạy Con Làm Giàu - tập 1, tôi bắt đầu đầu tư 
vào bất động sản, bởi vì một điều gì đó rất gần, rất hợp lý đang hiện ra. Đọc 
xong cuốn sách, tôi nghĩ mình có thể nhận biết cơ hội tốt hơn. Khách hàng 
đến công ty nơi tôi làm việc luôn luôn tìm kiếm đất ở một số khu vực cụ thể ở 
Indiana vì họ muốn xây nhà ở đó. Giải pháp có vẻ rất dễ dàng: Mua đất nơi 
người ta muốn mua rồi bán cho họ. 


Vấn đề là hai khu vực mà khách hàng mong muốn xây nhà chỉ chứa những 
gói hàng lớn. Mặc dù tôi liên tục đưa vấn đề nấy ra bận với công ty, nhưng họ 
vẫn không quan tâm gì cả. Và vì vậy tôi tự làm. 


ĐÂY LÀ CÁCH TÔI ĐÃ LÀM 


Tôi nhận ra các bước cần thiết để lấy một khu, chia nhỏ ra, và bán từng 
mảnh. Việc này dễ dàng hơn tôi tưởng tượng. Dự án đầu tiên của tôi là mua 
một mảnh đất 5,1 mẫu (Anh) ở Chesterton, Indiana. Tôi mua mảnh đất từ một 
ủy thác của gia đình. Cách đây nhiều năm, gia đình này chia mảnh đất ra 
thành 3 lô cho các thành viên xây nhà. Thật may mắn cho tôi, không có chỉ 
phí thiết kế xây dựng hay phí trắc địa. Việc này tiết kiệm cho tôi ít nhất 3.000 
đôla. 


Họ đưa ra giá là 90.000 đôla, nhưng tôi trả xuống còn 45.0 00 vì khoản 


lợi nhuận mà tôi đang tìm kiếm. Tôi tính toán là mình có thể thu được khoảng 
từ 30.000 đến 33.000 đôla cho từng lô đất, và tôi đoán là tôi đang cố gắng 
đánh bóng chạy quanh ghi điểm mà khỏi phải dừng lại (luật chơi bóng chày). 
Và số tiền 45.000 đôla phải trả, khoảng 300 đôla một tháng cho đến khi bán 
được các lô đất, có thể xoay xở được. 


Khi người chủ phản hồi là 55.000 đôla, tôi đã không sợ chút nào. Tôi đã 
chở một vài khách hàng chạy ngang xem những lô đất, và hỏi suy nghĩ của 
họ. Tôi nói với họ rằng có một vài lô đất có thể được rao bán trong khu vực 
đó, và nếu vậy, họ có ý định mua hay không? Ngay lập tức, một trong những 
khách hàng gọi điện thoại cho tôi, và khen khu vực đó rất tuyệt. Ông nói ông 
vui lòng mua một lô đất khu vực đó với giá khoảng 31.000 dôla. Việc này đã 
khép lại cuộc mua bán. Tôi biết rằng tôi phải có khu đất đó. 


Giữa mức giá 31.000 đôla và 10% tiền trả trước từ tiền riêng của mình, tôi 
sẽ nợ khoảng dưới 20.000 đôla cho 2 lô đất còn lại, mà trị giá khoảng 60.000 
đôla. Việc này không phải suy nghĩ gì nhiều, tôi chấp nhận mức giá mua là 
55.000 đô la. 


Tôi tìm thấy chỗ vay tiền với lãi suất 4,75% một năm bởi vì nhu cầu đất 
đai trong khu vực khá cao. Đó là một khu vực “nóng bỏng” và tôi biết mình 
sẽ không gặp khó khăn gì khi bán các lô đất đó. Và số tiền vay có thể gia hạn 
được. Cuối năm đầu tiên, nếu chưa bán được các lô đất, tôi có thể gia hạn số 
tiền vay với lãi suất của thị trường lúc đó. Tôi trả tiền vay cả 3 lần tổng cộng 
là 1.000 đôla. 


Trong vòng 6 tháng, tôi bán tất cả các lô đất với giá 93.000 đôla. Mặc dù 
mất số tiền phát sinh mà tôi không dự tính trước là chi phí đường ống cống 
10.000 đôla, tôi cũng kiếm được 27.000 đô la mà hầu như không tốn nhiều 
công sức. Thật đơn giản $93.000 - $55.000 = $38.000 - $10.000 - $1.000 = 
$27.000. 


Việc đầu tư tiếp theo của tôi thì thật tuyệt vời và ngọt ngào. Tôi gọi một 
người môi giới bất động sản đến để hỏi ý kiến của cô ấy về một điều chăng có 
liên quan gì, nhưng cô ấy hỏi ngay có phải là tôi đang tham gia thị trường tìm 
mua nhà cho thuê. Dĩ nhiên, tôi trả lời là đúng, và cô ấy giới thiệu cho tôi một 
căn nhà nhỏ với giá 40.000 đôla. Tôi đi xem căn nhà đó, nhưng không cảm 


thấy ấn tượng lắm. Tôi lại bị ấn tượng bởi một cánh đồng trang trại 40 mẫu 
(Anh) bao quanh căn nhà đó. Cả 2 tài sản đều đang rao bán và cùng một chủ 
sở hữu. Giá rao bán là 40.000 đôla cho căn nhà với 2 mẫu đất, và 200.000 
đôla cho phần đất còn lại là 38 mẫu, tống cộng là 240.000 đôla. 


Tôi trả giá 150.000 đôla cho toàn bộ phần tài sản, Tôi biết rằng người phụ 
nữ sống trong ngôi nhà đó đã mất, và có lẽ đây là một điền trang. Người chủ 
phản hồi lại với giá 200.000 đôla chỉ riêng cho khu đất. Tôi lại trả giá 160.000 
đôla cho toàn bộ nhà và đất, và họ lại phản hồi một lần nữa, lần này là 
170.000 đôla. Tôi bị rối trí! Tôi vừa mua một căn nhà nhỏ và 40 mẫu đất với 
giá 170.000 đôla! 


Lần này thì phần tài chính khó khăn hơn nhiều. Tôi phải trả trước 30%. Tôi 
vừa kiếm được một số tiền, nhưng không có đủ 51.000 đôla. Tôi nghĩ về 
Robert, ông đã không được phép nói “Tôi không thể mua nó” khi có mặt 
Người bố giàu, vì vậy tôi phải nghĩ “Bằng cách nào tôi có thể mua được nó?” 


Tôi hợp tác cùng một người bạn đang làm ở ngần hàng và chúng tôi có đủ 
số tiền trả trước và mua được mảnh đất. Chúng tôi dùng khoảng 5.000 đôla 
cho việc kiểm tra và thăm dò đất, và trong 7 tháng chúng tôi bán 7 trong số 10 
khu đất với tổng số tiền 229.000 đôla. Kết quả là chúng tôi có 50.000 đôla 
trong tài khoản và không nợ một xu nào trong 3 khu đất còn lại, tổng cộng 
khoảng 103.000 đôla. Khi tất cả mọi việc hoàn tất, cả hai chúng tôi đều kiếm 
được khoản lời 80.000 đôla! 


Chúng tôi trả khoảng 3.000 đôla tiền lãi trong thời gian vay tiền. Chúng tôi 
chia mảnh đất ra thành nhiều lô nhỏ hơn, có diện tích từ 2 đến 10 mẫu với giá 
khoảng 28.000 đến 54.000 đôla. 


Căn nhà ở trong diều kiện thật tồi tệ, vì vậy chúng tôi hạ nó xuống, và bán 
khu đất đó với giá 28.000 đôla. Hồi tưởng lại, đó có lẽ là một sai lầm bởi vì 
chúng tôi không có thu nhập bị động. Người bạn đối tác và tôi không dồng ý 
với nhau về cách giải quyết căn nhà. Tôi muốn cho thuê, hay chỉ cố gắng bán 
nó đi. Anh ta thuyết phục tôi từ bỏ ý nghĩ đó, và bây giờ chúng tôi hối tiếc. 
Nhưng chính sai lầm lớn nhất của chúng tôi đã tạo ra 28.000 đôla, tôi không 
nghĩ chúng tôi đã làm quá tồi. Chúng tôi vẫn có lời khoảng 19.000 đôla 
từ việc bán khu đất đó. Tôi ước gì tất cả việc mua bán của tôi đều đem đến 


cho tôi nhiều tiền đến thế. ($28.000 - $4.250 mỗi mẫu cho một lô đất 2 mẫu = 
$19.500 lợi nhuận). 


Gần đây tôi chấp nhận lời đề nghị mua 3 mảnh đất còn lại, đây là bảng kê 
chi tiết tổng cộng: 


Đất: $170.D0O 
Kiểm tra/trắc địa: $5.D0O 
Tiển lãi: $3.DDO 
Phá đổ căn nhà: ®1.0DO 
Tổng chỉ phí: $178.DDD 
Tổng sô tiền bán đât: s323.DDD 
- Tổng chi phí: 8178.000 
Lợi nhuận: ®144.DDD 


Chúng tôi kết thúc việc mua bán khu đất này chỉ cách đây khoảng 1 năm. 
Tôi đã dành khoảng dưới 10 tiếng đồng hồ để giải quyết công việc cho dự án 
này. Phần lợi nhuận của tôi là 72.000 đôla mà tính ra khoảng 3.600 đôla cho 
một giờ. Nếu tôi đi làm thì mất biết bao nhiêu năm mới có thể kiếm được 
72.000 đôla, vì vậy, bây giờ tôi xem thời gian ngoài giờ làm đáng giá hơn. 


Không may, công ty mà tôi đang làm nhìn thấy những dđầu tư vào bất 
động sản của tôi là sự mâu thuẫn về quyền lợi. Vì vậy sau khoảng 6 tháng bán 
nhà cho khách hàng của tôi, cũng như khách hàng của những người bán hàng 
khác, tôi nhận thấy đã đến lúc tôi nên ra đi. 


Trong vòng 6 tháng, tồi tìm dược công việc tại một công ty xây dựng nhà. 
Công ty này cho tôi lập thời gian biểu cho riêng mình, khuyến khích và thậm 
chí giúp đỡ tôi đầu tư vào đất đai. Về kỹ thuật, tôi là một nhà thầu phụ, việc 
này cho phép tôi đi và đến khi tôi cảm thấy thuận tiện, và tôi có thời gian rảnh 
để nâng việc đầu tư của tôi lên một mức nữa. Tôi vui mừng khi có cơ hội ở 
công ty mới này. 


Dự án hiện tại của tôi thật tuyệt. Một người bạn kinh doanh nhà gọi cho tôi 
cách đây một hai tháng, nói về một cơ hội. Một trong những khách hàng của 
anh ta sở hữu 8 mẫu đất mà anh ta cần bán đi vì chuyện l¡ dị. Khách hàng 


nghĩ rằng mảnh đất có thể chia thành 3 lô. Tôi thực hiện một cuộc nghiên cứu 
nhỏ và khám phá ra rằng 4 trong số 8 mẫu sẽ bị rơi vào giới hạn giải tỏa của 
thành phố. Điều này có nghĩa là tôi chỉ có thể thật sự có được 6 lô đất từ 
mảnh đất đó do có sự khác biệt về giới hạn mặt tiền nhà theo yêu cầu. 


Giá đưa ra là 50.000 đôla. Tôi trả giá 25.000 đôla. Anh ta thậm chí không 
phản hồi lại. Tôi đợi 2 tuần và gọi lại cho anh ta để lặp lại giá đề nghị. 
Chuyện l¡ dị đã đến đỉnh cao và anh ta thật sự cần phải thoát khỏi sự ràng 
buộc ngay lập tức. Tôi nâng mức giá lên 30.000 đôla, với cam kết là hoàn tất 
việc mua bán trong vòng 2 tuần. Giới hạn thời gian thật sự thu hút ông ta. Hai 
tuần sau tôi trả 30.000 đôla tiền mặt mà tôi có được nhờ hai lần đầu tư trước 
đó. (Bởi vì chúng tôi có tiền trong tài khoản từ những lần mua bán trước, 
chúng tôi quyết định trả bằng tiền mặt. Tôi biết rằng không nâng cao tài sản 
này là đi ngược lại một vài nguyên tắc của Người bố giàu, nhưng người bán 
đang trong hoàn cảnh khó, cần tiền mặt gấp, và tôi vui mừng giúp anh ta thoát 
khỏi hoàn cảnh khó khăn. Nếu chúng tôi cần tiền mặt thu lại từ tài sản, thì 
cũng dễ dàng đi vay, nên chúng tôi chỉ trả tiền mặt.) 


Sáu lô đất có tổng giá bán là 120.000 đôla. Chưa đầy một tháng, tôi nhận 
được lời đề nghị mua mảnh đất đầu tiên. Chúng tôi đã bán 2 lô với giá tổng 
cộng là 35.800 đôla và vẫn còn sở hữu 4 lô nữa với giá 17.900 đôla một lô. 
Không cần trả tiền lãi, và thêm vào chỉ phí trắc địa khoảng 2.500 đôla, việc 
mua bán này giúp tôi có được khoảng 74.900 đồla với ít hơn 10 giờ làm việc 
và không nhiều công sức đầu tư vào dự án này. 


Người bạn đối tác và tôi gần đây mua một căn nhà một phòng tắm, ba 
phòng ngủ. Chúng tôi trả 46.500 đôla bằng tiền mặt và bỏ ra gần 5.000 đôla 
nữa để sửa chữa. Chúng tôi nhận được lời đề nghị trong vòng 5 ngày đưa căn 
nhà ra thị trường với giá 88.900 đôla và ký hợp đồng trong vòng 2 tuần sau 
đó. 


Tôi thu được khoảng 100.000 đôla trong việc mua bán bất động sản, nhưng 
quan trọng hơn tôi sở hữu 9 lô đất tự do và rõ ràng với tổng giá trị khoảng 
223.000 đôla. Có động lực để tiếp tục, tôi đang xem xét một vụ mua bán 
mảnh đất 56 mẫu, mà có thể chia thành 44 lô đất nhỏ. Rất hy vọng việc mua 
bán sẽ tiếp tục phát triển mạnh hơn khi sức mạnh tài chính của tôi phát triển. 


Hiện tại, tôi là nhà tư vấn nhà đất tư, và tôi giám sát việc kinh doanh của 
chính tôi - bán đất. Tôi dự định sở hữu riêng một trung tâm mua bán trong 
năm tới, cung cấp “một điểm dừng mua sắm” cho người mua nhà. Khách 
hàng sẽ có thể chọn lô đất, kiểu dáng căn nhà của họ và đăng ký việc thế chấp 
cùng một nơi, thật tiện lợi. Mọi khía cạnh, của việc giao dịch sẽ sản sinh tiền 
mặt. 


MỘT KHI BẠN ĐÃ BẮT ĐẦU THÌ KHÔNG THỂ NÀO DỪNG LẠI 


Một trong những mục tiêu của tôi năm nay là thiết kế và xây dựng một tòa 
nhà mua sắm nhỏ trong một phân khu đang xây dựng gần nơi tôi ở. Phân khu 
có khoảng 400 căn nhà, một khu phức hợp căn hộ, và nhiều nhà song lập. 
Cách đó gần 2 dặm có một trường đại học và 2 công viên nhiều cây lớn. Tôi 
thấy rõ ràng là khu vực này “chín mùi” cho một tòa nhà mua sắm nhỏ có 6 
hay 7 phòng bao gồm một nơi bán pizza, một quầy bán rượu mạnh, và một 
cửa hàng chăm sóc sắc đẹp trong số những dịch vụ và sản phẩm khác. Tôi dự 
định mua 2 tòa nhà có 3 hay 4 gian hàng cho thuê. 


Trong vòng 5 năm, mục tiêu của tôi là nâng mức thu nhập bị động lên 
10.000 đôla một tháng và không còn nợ nần nữa. Mua ba căn nhà cho thuê 
mỗi năm trong một vài năm tới thì sẽ đạt được mục tiêu đó. Khi đó, tôi 35 
tuổi, vợ tôi 33, và con trai tôi sẽ 6 tuổi. Tôi sẽ cảm thấy thoải mái khi về hưu 
và nghỉ một năm, ngẫm nghĩ về thành công của mình, rồi lên kế hoạch cho 
tương lai. Dành thật nhiều thời gian cho gia đình như mong muốn là một mục 
tiêu tuyệt vời. Rồi tôi sẽ sẵn sàng sang số cao hơn và đầu tư vào các công ty 
trước khi họ chuyển sang cổ phần hóa hay thậm chí giúp họ chuyển sang cổ 
phần hóa. 


Khi nhìn lại nơi mình bắt đầu cách đây một năm, sự khác biệt đang bị dao 
động. Tôi bị bế tắc trong một công việc có mức lương cao nhưng không ởi 
đến đâu cả. Tôi bị trói buộc trong văn phòng từ 9 giờ sáng đến 7 giờ tối năm 
ngày một tuần nhưng khách hàng chỉ ngồi cách tôi 2 hay 3 tiếng của thời gian 
dó. Đó thật là một điều trở ngại. Bây giờ tôi tự do theo dõi những tài sản. Tôi 
có thể thức dậy vào buổi sáng và trò chuyên với con trai, giúp mọi người mua 
nhà, đi đến khu vực làm việc để kiểm tra tiến độ, và nói chung là cảm giác vui 


thích, thoải mái cả ngày. Cả thế giới là khách hàng của tôi bởi vì tôi sở hữu 
đất đai. 


Tuyệt vời nhất là không còn nỗi sợ hãi hiện lên trên màn hình radar của tôi. 
Thành công đã “quản lý” nỗi sợ hãi. Bây giờ tôi tự tin nhận biết đầu là một 
việc mua bán tốt khi tôi xem một bất dộng sản bởi vì những thành tựu của 
mình. Nó giống như chơi banh. Khi đánh trúng, bạn sẽ không sợ đứng ở vị trí 
phát bóng. Đầu tư vào bất động sản cũng không khác gì. Một khi cảm nhận 
được một chút thành công, bạn sẽ muốn tiếp tục đón nhận một cú đánh khác 
và đưa nó đi xa hơn đoạn đường nó đã đi lần trước. 


BƯỚC ĐẾN VỊ TRÍ PHÁT BÓNG 


Người tiến bước lên phía trước và đón lẫy cơ hội là một người nổi bật. Nếu 
bạn không tận dụng những cơ hội bạn có, bạn sẽ hối tiếc. Vì vậy hãy bạt quả 
bóng khi được tự do về tài chính. Thậm chí nếu thất bại lần đầu tiên, bạn vẫn 
luôn có một cơ hội khác. Trong bóng chày, bạn có 3 lượt đánh trước khi bạn 
bị ra ngoài - và thậm chí khi đó bạn có thể có lượt đi khác. Bạn chỉ phải đợi 
chờ một chút mà thôi. Một điều chắc chắn: bạn bỏ lỡ tất cả những lần đánh 
bóng mà bạn không nhận lấy. 


CHƯƠNG 7 
Nguồn gốc của tất cả mọi điều tốt đẹp 
Dan McKenzie Greensboro 


North Carolina 


Tiền bạc là nguồn gốc của mọi tội lỗi. Đó là tư tưởng tôi được nuôi dạy. 
Người duy nhất sở hữu tiền bạc là người bị loạn thần kinh, lừa đảo, hay bị 
trừng phạt, hay sự kết hợp đồi bại của tất cả 3 nhóm này. Niềm tin này, khắc 
sâu trong gia đình lớn và gần gũi của tôi, và được người cha cực kỳ hoài nghi 
của tôi nói ra với sự chắc chắn, đã để lại một dấu vết trong lòng tôi. Rõ ràng 
một khi con người ngưng không săn bắt và hái lượm nữa, chúng ta bắt đầu 
tiến dần đến sự diệt vong và nỗi u sầu. Bạn càng thành công, bạn càng tiến 
sâu vào hệ thống giáo dục và chính trị, bạn càng bị tẩy não. Thành công về tài 
chính, thay vì được xem là một thành tựu, thì lại bị xem giống như bị hút vào 
địa ngục. Không có gì ngu dốt hơn việc lừa dối chính bạn và mất thời gian 
nghĩ về tiền bạc. Làm như vậy, nói theo nghĩa đen là sẽ nguyền rủa bạn mãi 
mãi. 


Rõ ràng/một trở ngại tương đối lớn đối với sự nhận biết về tài chính, ít 
thành công hơn nhiều, đã ngăn cản tôi. Tôi biết có nhiều điều cần học, nhưng 
tôi thiếu người chỉ dẫn. Không có bạn bè thân hay người cộng tác nào có 
được sự tự do về tài chính ở trong vòng ảnh hưởng trực tiếp của tôi. Tồi tệ 
nhất là tôi không có một hướng đi thích hợp hay rõ ràng về cách sử dụng tiền 
bạc hay cách kiếm tiền. Học hỏi qua thử và sai là cần thiết. Hai bước tiến, ba 
bước lui là khuôn mẫu của tôi. Rất nhiều lần những kinh nghiệm của tôi 
dường như hữu hiệu hóa những tội lỗi đập vào đầu tôi. 


Hầu hết mọi người không chấp nhận hoàn toàn bản chất của mình, họ 
không có hay có rất ít suy nghĩ về cách thức đã đưa họ đã đến con đường đó. 
Là đứa con thứ 5 trong số 8 người con của gia đình - hay có lẽ chính vì vậy - 
tôi không giống mọi người. Từ nhỏ tôi đã cố gắng vượt qua nỗi sợ hãi, hoài 
nghi và tiêu cực và tôi muốn tìm con dường riêng cho mình. Tôi thường tự 
hỏi tại sao một vài người dường như có tất cả mọi thứ và những người khác 
thì phải sống với nhu cầu ở mức tối thiểu nhất. Dù rất giống trường hợp sau, 
nhưng tôi muốn trải nghiệm cảm giác của những người thuộc trường hợp đầu. 
Có lẽ cha tôi nói đúng, nhưng tôi muốn tự tìm thấy điều đó cho bản thân. 


Tôi nghĩ làm việc hết mình là câu trả lời. Trong khi các bạn cùng lớp chơi 
thể thao hay tham gia những hoạt động ngoại khóa của trường, tôi phẩy quạt 
chiên bánh rán với tiền công 1,5 đôla một giờ. Tôi làm việc trước và sau giờ 
đến lớp trong những năm học trung học. Từ công việc này, tôi biết rằng mình 


không thể là một người làm công nhưng tôi chưa biết phải làm gì và bằng 
cách nào. Sau khi tốt nghiệp, tôi học làm kinh doanh và trở thành một người 
làm tủ, tạo dáng cuối cùng cho tủ. Nhưng sau khi việc kinh doanh chuyển từ 
sản xuất vật dụng bằng gỗ theo ý khách hàng thành sản xuất hàng loạt hộp 
for-mi-ca và các mảnh ghép nhỏ, tôi hết ảo tưởng. 


Sau đó, tôi được một vài công ty kinh doanh thành công lớn ở quê nhà nhỏ 
bé Ohio thuê làm việc nhưng cuối cùng tôi đều bỏ các công việc đó. Nhiều 
bạn bè nhanh chóng lên tiếng nhạo báng. Sau cùng, tôi đang suy nghĩ điều gì, 
rời bỏ những công việc “tuyệt vời” mà những người khác thèm thuồng? 


Lúc đó, một nỗi lo sợ lớn hơn chiếm giữ sự chú ý của tôi. Trong mỗi công 
việc tôi đảm nhiệm, tôi thường ngồi xuống với cuốn sổ phi chú, tính toán chi 
phí của mình và nguồn thu nhập dự tính sau 20 năm nữa. Thậm chí nếu có 
tăng lương, cũng chăng có gì thay đối nhiều. Cho dù công việc có tuyệt vời 
đến đâu, có được mức lương tốt nhất, thì sau khi trừ đi chi phí tôi vẫn không 
thể tưởng tượng ra được mình sẽ có thể sống cuộc sống mà mình hằng ao ước. 
Chính trong những lúc suy xét nội tâm này, tôi nhìn thấy khuôn mặt của cha 
tôi và nghe thấy những lời ông nói: “Con đang phí thời gian của mình... con 
không thể đánh thắng hệ thống, hãy từ bỏ...”. Giống như một bài hát tồi tệ mà 
tôi chưa thể lấy ra khỏi đầu, sự tiêu cực ăn sâu của cha tôi chỉ lặp đi và lặp lại. 
Tôi có thể làm gì khác đây? Thoát ra khỏi cái xã hội mà cha tôi đã có và sống 
giống như một ẩn sĩ? Không, tôi không hài lòng với cách sống đó. Tôi muốn 
trải nghiệm cảm giác có tiền bạc. Lúc đó, tôi quyết định mình muốn những øì: 


1. Là một tỷ phú ở tuổi 30. 


2.. Du lịch vòng quanh thế giới. 


3. Sở hữu 2 căn nhà, một ở Mỹ và một ở nước khác. 


4. Gặp Farrah Fawcett. 


Với quyết định này, tôi đã đặt mình đứng trước một vấn đề lớn: tôi cảm 
thấy bị lạc lối và không phương hướng, mặc dù tôi biết mình có tài năng. Tôi 
không có lối rẽ nào. Tuy nhiên, tôi săn tìm việc làm này sang việc làm khác, 


nâng cao nghề nghiệp bằng cách thử và sai cho đến khi tôi đạt dược những vị 
trí mà thường chỉ dành cho những người tốt nghiệp đại học. Tôi muốn đi học 
đại học nhưng tôi không theo được vì quá bận rộn đi vòng quanh thế giới, 
không có thời gian ngồi trong lớp học 4 năm. Khi mà các bạn cùng lớp trung 
học của tôi hoàn tất chương trình học “cao hơn”, tôi đã đi đến hay đi qua 50 
nước và hàng trăm các thành phố quốc tế. 


Lúc đó tôi không biết đi như vậy có ích gì nhưng những chuyến đi đã giúp 
tôi mở rộng quan hệ với vô số các nhóm và cá nhân có động lực tích cực hay 
những thói quen thành công. Tiếp xúc với những mẫu người sống tích cực 
này đã giúp tôi phát hiện một sự đối nghịch rõ rệt giữa ý thức thành công và 
hiện trạng của mình. 


Khi được hỏi học đại học ở đâu, tôi luồn luôn nói với mọi người (và bầy 
giờ vẫn thể) là tôi học trường UHK (University of Hard Knocks: Trường đại 
học những cú đấm đau), nởi tôi nhận được một bằng cấp là Kết quả. Tôi học 
thông qua việc làm. 


Tuy nhiên, tôi nhận thấy vẫn chưa có sự bình yên hay giải pháp nào cho 
vấn đề tiến thoái lưỡng nan của mình về tài chính. Dường như có một sự kết 
nối kỳ quái giữa kinh nghiệm làm việc và những øì cha tôi đã cố gắng truyền 
đạt. Nhưng cả hai đều không tạo nên sự kết nối rõ rệt: mức độ thành công bạn 
muốn xây dựng chỉ phụ thuộc vào lượng năng lực cá nhân mà bạn sẵn sàng 
bỏ ra. Một người có thể đóng góp cái gì và bằng cách nào phụ thuộc vào việc 
anh ta cảm nhận về chính bản thân như thế nào. Tôi bắt đầu nắm bắt được là 
có hai hệ tư tưởng rõ rệt. Hệ tư tưởng của cha tôi (được hướng dẫn bằng thói 
quen hơn là trí tuệ) chỉ có thể nghĩ về mặt tích trữ hay tiếp nhận (sự hiếm hoi) 
và đặc biệt thường có chiều hướng tiêu cực. Ông bị ám ảnh bởi việc phải giữ 
øìn “những gì của ông ta”, chống lại việc tìm kiếm và sáng tạo giá trị cho 
người khác. Tôi từ từ nhận biết rằng có một hệ tư tưởng khác về việc sáng tạo 
hay thêm giá trị (dư thừa/cho đi) có chiều hướng tích cực. Bằng cách tìm 
phương thức để cống hiến tiềm năng của tôi nhiều hơn - và tài năng - tôi 
không chỉ tạo ra giá trị, mà còn đạt được một sức sống bên trong. Là một 
công nhân, tôi cảm thấy mình không có những đóng góp ý nghĩa đạt đến mức 
có thể. Nhớ đến ý tưởng săn bắt-hái lượm thời thơ ấu, tôi nhận ra rằng vấn đề 
của việc sống một cuộc sống “đơn giản” là nó không đem lại điều gì hết. Nhu 
cầu đóng góp một điều gì đó hữu ích đã bị thiếu vắng. Nếu mục tiêu duy nhất 
là tiền bạc thì có quá nhiều cách để đạt được điều này đến mức người ta có 


thể bị rối không biết chọn cách nào. Tiền bạc chỉ đơn thuần là một phương 
tiện để đi đến đích, không phải là đích đến. Tôi đang làm sáng tỏ quan điểm 
tiền bạc là đích đến của cha tôi. 


Tôi làm công nhân từ năm 1974 đến năm 1987, rồi chuyển sang làm chủ 
doanh nghiệp, nhưng vẫn chưa hiếu hết công việc kinh doanh. Một trong 
những điều may mắn không kể hết của tôi là có óc tò mò và sau nhiều năm, 
tôi quyết định “đột phá”, khởi đầu công ty của riêng mình. Tôi bỏ công việc 
“an toàn” của mình tại công ty vũ trụ Fortime 100, ngay đỉnh điểm thành 
công của công ty, nơi mà tôi kiếm nhiều tiền hơn mơ ước. Một lần nữa, các 
đồng nghiệp lại thương xót tôi, họ đều là thạc sĩ, tiến sĩ, hay tương tự như thế. 
Họ cho là tôi hoặc là đáng thương - bởi vì tôi bất hạnh, bị thất bại - hay bị 
nhạo báng, với cùng lý do đó. 


Ở tuổi 28, tôi không chỉ học được cách vượt qua sự chỉ trích và tiêu cực 
của gia đình, bạn bè và đồng nghiệp, mà còn có thể khởi đầu hình thành một 
khuôn mẫu cuộc sống mới giống như cuộc sống mà tôi từng ao ước. Tôi bắt 
đầu một hành trình mới, có thể kiểm soát số phận của mình. 


SỰ TỰ CHỦ ĐEM ĐẾN PHẦN THƯỞNG 


Người anh lớn thứ hai của tôi (một trong năm người anh và hai người chị) 
giới thiệu tôi cuốn sách Dạy Con Làm Giàu - tập 1. Đây là cuốn sách đã nói 
lên được những øì tôi đã đấu tranh bấy lầu nay. Ngay lập tức một định nghĩa 
mới về những øì tôi đang làm được sáng tỏ. Sau khi đọc Kim tứ đồ, tôi nhận 
ra mình đang ở bên phải - là chủ doanh nghiệp hay nhà đầu tư (khi tôi khởi 
đầu công ty của riêng mình), không phải là nhóm người làm công hay làm tư 
phía bên trái. 


Một cảm giác tuyệt vời và tự do không thể tin được! Cuối cùng, những 
ngày giải phóng của tôi đã ở ngay phía trước. Cuối cùng, cảm giác hài lòng 
với tất cả những øì mình đã làm cho đến thời điểm đó đã đến với tôi. 


Một ví dụ về sự tập trung của tôi vào nhóm bên phải của Kim tứ đồ là sau 


khi tôi bỏ công việc ở công ty vũ trụ. Mệt mỏi vì chuyện trả tiền thuê nhà từ 
khi 18 tuổi - chăng có ích gì khi phải trả 400 đôla đến 800 đôla một tháng và 
không được gì hết, nên tôi quyết định mua một mảnh đất 3 mẫu cách Austin, 
Texas khoảng 30 phút về phía nam. Tôi dự định xây một căn nhà và sống ở 
đó. Tôi thậm chí không cần quan tâm xem xây nhà hay chỉ là lầu. Tôi tính nếu 
tôi đã trả giá X, và sau đó bán với giá Y, tôi sẽ ốn thôi. Đó hoàn toàn là một 
“sự liều lĩnh mù tịt”. 


Người đàn ông sở hữu mảnh đất chán đời nên bán nó đi. Để có khoản tiền 
mặt trả trước 12.000 đôla - một số tiền lớn đối với tôi lúc đó, tôi bán chiếc xe 
thể thao đẹp đẽ của mình và rút hết tiền tiết kiệm. Tiếp theo, tôi dành thời 
gian buổi tối và cuối tuần để xây một căn nhà nhỏ trên mảnh đất dó. Tôi sống 
ở đó một thời gian rồi bán đi với giá 75.000 đôla, và dùng số tiền thu được dể 
khởi đầu việc kinh doanh đầu tiên của mình. 


(Tôi xây dựng công ty, cung cấp dịch vụ và sản phẩm ứng dụng khoa học 
cho tất cả hãng máy bay chính trên thế giới. Sau 3 năm nó trở thành việc kinh 
doanh trị giá hàng triệu đôla. Như vậy, tôi đạt được mục tiêu của mình trước 2 
năm và số tiền vượt xa hàng triệu dôla. Tôi cũng làm việc này mà không vay 
mượn một xu nào.) 


Nhưng sau khi đọc Dạy Con Làm Giàu - tập 1, cách tiếp cận của tôi với 
việc mua bán bất dộng sản, cũng như quan điểm về chính bản thân, có sự thay 
đổi quan trọng. Trước khi đọc sách, tôi mua bán chỉ nhằm cố gắng tích lũy 
nhiều khoản tiền mặt lớn để không phải vay mượn quá nhiều, về sau này, tôi 
nhận ra mình đã bỏ lỡ nhiều cơ hội tuyệt vời. Nếu tôi không thể có đủ tiền 
mua được tài sản nhờ vòng quay tiền mặt thu nhập hàng tháng của mình tự 
“kiếm được”, thì tôi chỉ bỏ qua việc mua bán. 


Tôi dã bị khuất phục hoàn toàn khi nói đến chuyện vay mượn vì: Nợ dưới 
bất cứ hình thức nào đều tồi tệ. “Không bao giờ nợ bất cứ ai cái gì!” là một 
trong số hệ thống niềm tin của cha tôi. Chẳng có lý do nào để có thể nói là có 
một món nợ tốt đẹp, nên tôi đã cố gắng hết sức (trong mắt của cha tôi) không 
mượn tiền khi mua đất cho căn nhà đầu tiên của mình, càng không vay mượn 
khi xây nhà. Đây là một khuôn mẫu hành vi ăn sâu cần phải vượt qua. Nhờ có 
Người bố giàu, đây có lẽ là một mô hình chuyển đổi nền tảng sâu sắc nhất mà 
tôi được trải nghiệm có liên quan đến tiền bạc. 


Học một điều mới cần có thời gian bởi vì trong khi hành động cần có suy 
nghĩ. Khi tích lñy các thành công nhỏ, tôi từ từ cách xa nỗi sợ hãi, sự ám ảnh, 
sự ức chế, và những ảnh hưởng tiêu cực gieo vào tôi khi còn là một đứa trẻ. 
Thành công hình thành thói quen mới, cụ thể là cách tôi suy nghĩ về mọi việc. 
Ở mức độ cơ bản nhất, tôi bán đi những khuôn mẫu suy nghĩ tiêu cực để có 
được những khuôn mẫu tích cực. Điều đó là vô giá! 


Trước khi đọc Dạy Con Làm Giàu, tôi chưa bao giờ thấy vòng quay tiền 
mặt trong phương trình. Tôi thành thật thú nhận tôi chưa bao giờ nghĩ bất 
động sản có thể sản sinh ra tiền. Bây giờ, vòng quay tiền mặt không chỉ để 
đánh giá bất động sản, mà là tài sản nói chung. 


Thay vì phản ứng theo bản năng, tôi có phương hướng và sự kiểm soát. Nó 
giống như ánh sáng chiếu vào trong một căn phòng tối. 


ĐÂY LÀ CÁCH TÔI ĐÃ THỰC HIỆN 


Tôi đầu tư vào nhiều bất động sản và thành công có được là do tôi luôn làm 
bài tập ở nhà, cố gắng hết sức tìm hiểu về bất động sản và cảm giác chắc chắn 
rằng tôi đang có một quyết định sáng suốt (những rủi ro được dự báo trước 
thay cho những may rủi mù mờ) trước khi mua bất động sản. Tôi nghĩ rằng 
nhiều người hoặc cảm giác hơi bị quá tải hoặc sợ hãi khi họ cần suy xét nhiều 
vấn đề cùng lúc. Hầu hết những việc mua bán có vẻ lâu dài của tôi bao gồm 
rất nhiều sự đánh giá và chú ý đến những xu hướng hay giá trị mà không thể 
hiện rõ ràng bởi vì chúng không chỉ bao gồm việc đánh giá cao một yếu tố. 
Tôi đã xây dựng dữ liệu cho tất cả những mục đích sử dụng bất động sản. Tôi 
phân nhóm các sử dụng mang tính thương mại và sử dụng cho mục đích ở. Và 
rồi tôi đánh giá nhu cầu dựa trên khu vực và quyết định cái nào có ý nghĩa. 
Tôi sử dụng những bảng tính để xem xét chi phí và thu nhập, cũng như việc 
giá cả bất động sản ảnh hưởng như thế nào đối với từng mục đích sử dụng 
khác nhau. Tiếp theo, tôi tham khảo các giải pháp đã được sử dụng như thế 
nào và xem có cách nào để cải thiện và tạo thêm giá trị. Nói cách khác, tôi 
xem cái gì có thể thay đổi vế bán của phương trình và rồi đến vế chi phí. Cách 
tôi làm bài tập ở nhà được tóm ,tắt như sau: tôi xác định ai, cái gì, như thế 


nào, khi nào, ở đầu và tại sao. 


Đây là một ví dụ. Khoảng 18 tháng sau khi có một biến động mạnh trong 
thị trường bất động sản ở trung tâm Texas, tôi mua 70 mẫu đất dọc theo con 
đường cao tốc tây-đông nối hai đường cao tốc chính bắc-nam ngay ngoài 
Austin. 


Giá tôi đề nghị 3.200 đôla/mẫu (đã có người trả giá 7.000 đôla trước khi có 
biến động nhưng họ đã không bán). Đối với nhiều người bạn và người quen 
đã bị mất tài sản trong vụ biến động thì giá này là quá tốt. Thậm chí ngân 
hàng nhiều lần gặng hỏi tôi có chắc chắn hay không và có muốn mua mảnh 
đất với giá đó. Nhưng tôi biết các đường cao tốc chính sẽ không biến mất và 
sự kết nối giữa chúng vẫn sẽ quan trọng. Khi nền kinh tế chuyển hướng, việc 
xây dựng sẽ mở đầu theo hướng của 70 mẫu đất đó. Mặc dù vậy, tôi nhận ra 
rằng đất đai không phải là một tài sản bởi vì nó điển hình cho vòng quay tiền 
mặt âm. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn mua mảnh đất đó và trả tiền trong khi chờ 
đợi một vài vấn đề chính thay dối. Cảm xúc của tôi hoàn toàn trái ngược. Đôi 
khi tôi cảm thấy hứng thú khi nghĩ đến phần tiềm năng bề mặt nhưng rồi lại 
buồn khi mọi người nghĩ tôi điên khùng khi mua mảnh đất đó. 


Mảnh đất có mặt tiền ở đường cao tốc phía trước, còn dòng sông và phong 
cảnh ở phía sau. Mảnh đất ở vị trí quan trọng, là điểm giữa của mạch giao 
thông chính nam- bắc. Nhưng điều tôi quan tâm là vấn đề nước uống, hay 
chính xác hơn là vấn đề thiếu nước, một trong những vấn đề ảnh hưởng đến 
giá trị củả bất động sản dọc theo hành lang này. Trong ví dụ cụ thể này, việc 
nhận biết tiềm năng phát triển bị giới hạn bởi vấn đề thiếu nước uống. Vì vậy, 
tôi chú ý và tập trung vào vấn đề ai là ứng cử viên để giải quyết vấn đề này? 
(Nghĩa là, ai sẽ thu lợi từ việc giải quyết vấn đề?). Khi nào người đó có thể 
giải quyết được? Bằng cách nào? Trung tâm cấp nước? Sáp nhập thành phố? 
Giếng cá nhân? (Giải pháp nào sẽ có ý nghĩa về tài chính nhất?) 


Vì không có sẵn nước công cộng dọc theo dải đất kéo dài 5 dặm, và giếng 
nước phải khoan rất sâu mà không bảo đảm về khối lượng hay chất lượng 
nước, nên những mảnh đất lớn không thể phù hợp cho việc phát triển dân cư 
dù mức giá hợp lý. Tuy nhiên, tôi biết là vấn đề này tạo cơ hội cho tôi khám 
phá một điều gì đó, nếu có, có thể là giải pháp cho vấn đề nước uống. Tôi 
phát hiện một nhóm đầu tư lớn đang có ý định xây dựng một sân golf và một 


số căn nhà ở phía cuối đường, cách đường khoảng 150m ở phía đối diện với 
mảnh đất tôi mua. Họ cũng bị vướng mắc vấn đề nước uống. Tôi biết là họ 
đang thỏa thuận với cả thành phố và trung tâm cấp nước duy nhất khu vực đó 
để có được nguồn cung cấp nước. 


Biết được những thông tin này, tôi cảm thấy giá trị tài sản sẽ nâng cao một 
khi ống dẫn nước được lắp đặt. Điều này hóa ra là đúng. Mảnh đất có giá trị 
cao hơn gấp 4 lần khi vấn đề này dược giải quyết! Việc dành thời gian để xác 
định vấn dề nước uống có được giải quyết hay không, ai giải quyết và khi nào 
đã giúp thay đối “sự liều lĩnh” từ “mù mờ” thành “được nhận biết”. 


Sau một vài năm khu vực này lại phát triển, do có nhiều công ty kỹ thuật 
cao chuyển đến. Giá bất động sản lại bắt đầu leo thang. Sự phát triển đấy giá 
bất động sản tăng từ 14.000 lên 25.000 đôla/mẫu. 


Trong lúc đó, tôi bắt đầu xây dựng 6 tiêu chuẩn cơ bản để đánh giá và mua 
bất động sản: 


1. Động lực (của người bán hay của tôi). Hãy lấy trường hợp gói hàng 70 
mẫu mà thậm chí chưa có trên thị trường. Tôi đã chọn bất động sản dựa trên 
khu vực và xu hướng phát triển mà tôi biết được. Rồi tôi tìm đến người chủ để 
đánh giá quan hệ của họ với bất động sản và tìm hiểu những thay đổi tương 
lai có ảnh hưởng øì đến họ hay không. Và tôi biết được ba chị em thừa hưởng 
mảnh đất cách đây nhiều năm. Bây giờ, hai chị em còn sống, đều lchoảng 80 
tuổi, không còn quan tâm đến việc giữ những mảnh đất này nữa. Vào giai 
đoạn này, tiền bạc quan trọng hơn đổi với họ. Nhưng có nhiều yếu tố khác tác 
động đến việc mua bán. Người chị lúc đầu từ chối lời đề nghị của tôi. Không 
nản lòng, tôi cố gắng lần nữa. Trò chuyện với họ, tôi biết là họ không muốn 
phát triển mảnh đất. Vì vậy, tôi cho họ biết về dự định của tôi, rằng tôi không 
có ý định phát triển mảnh đất theo cách người khác làm (nghĩa là, xây dựng 
nhà này trên nhà khác). Dựa trên những phản hồi của họ, tôi biết chúng tôi có 
thể thực hiện việc mua bán mà sẽ đem lại lợi ích cả hai phía. Tôi nghĩ đây là 
một trong những vấn đề quan trọng và thiết yếu liên quan đến bất cứ bất động 
sản nào. 


Bất động sản phải đáp ứng yêu cầu của tôi. Và những gì người bán mong 
muốn phải được xem xét. 


2. Điều kiện của bất động sản. Điều này không năm trong phạm vi hạn 
hẹp là mảnh đất tốt hay xấu, trơ trọi hay có phong cảnh. Tôi phải xây dựng 
cái đầu tương đối tốt để biết cái gì là quan trọng, cùng nhiều ý tưởng sáng 
suốt cho các vấn đề chi phí khác nhau cũng như ý tưởng rõ ràng về việc lựa 
chọn khu vực (nghĩa là, khu vực thương mại, dần cư hay mục đích sử dụng 
khác). Ví dụ, một khung cảnh xinh xắn với những ngọn đồi trải dài hãy một 
dòng sông hay một vườn cây ăn trái có thể là yếu tố có ý nghĩa. Cảnh quang 
là vấn đề quan tâm của nhiều người. 


3. Điều khoản. Là những gì người bán, ngân hàng và tôi mong muốn. Xem 
xét tiêu chuẩn 1 và 2 nêu trên, các điều khoản có thể được thay đổi để phù 
hợp với tất cả mọi người liên quan. 


4. Vị trí. Tôi biết diều này quan trọng, nhưng vị trí, khi xem xét cùng xu 
hướng phát triển (đường mới, hướng kinh doanh, sự chuyển đổi dân số...), 
cho thấy nhiều tiềm năng chưa bộc lộ rõ ràng lúc đó. Ví dụ/nghiên cứu tìm 
hiểu khu vực cụ thể giúp tôi nhận biết nhu cầu về đất đai ở đó đang gia tăng. 


5. Giá cả. Không có gì giống như mua một bất động sản “bán lẻ” tuyệt vời 
với giá “bán sỉ”. Nhưng cũng như các tiêu chuẩn nếu trên, có nhiều vấn dề 
khác liên quan đến giá cả. 


6. Mối quan hệ. Đầy là cái mà Người bố giàu gọi là mạng lưới. Nói 
chuyện với mọi người, lắng nghe họ nói. Những thông tin về các khu vực sắp 
tới (tôi nhận ra rằng hãng máy tính Dell đang dự định xây dựng trên một khu 
vực hào đó, có nghĩa là người ta sẽ tìm kiếm mặt bằng để thuê, nhà mới, và 
những nơi mua sắm) thường có trong các buổi nói chuyện thông thường. 


Dưới đây là ba vụ mua bán bất động sản gần đây ở Austin. Mặc dù dã có 
được vòng quay tiền mặt hàng năm từ chúng, dựa trên dự đoán của tôi, giá trị 
tài sản có thể lên đến 310.000 dôla trong vòng 5 năm tới. Thậm chí nếu tốt 
đẹp hơn, một trong ba mảnh đất sẽ là giao lộ chính khi có hai thay đổi quan 
trọng về bất động sản trong khu vực. Thay đổi đầu tiên là sân bay khu vực 
đang mở rộng và xây thêm một đường băng mới. Việc này thay đổi tuyến 
đường cao tốc chính, và nó sẽ băng ngang mảnh đất. Tôi đã nhận được đề 
nghị trả gấp đôi số tiền tôi đã mua mảnh đất đó. 


Đây là bảng kê chỉ tiết cho tài sản đầu tiên, một căn hộ đơn lập. Tôi đã mua 
với giá 134.000 đôla. 


Tiền mặt đầu tư vào tài sản 


Tiền mặt: $2B.35D0 
Chi phí kêt thúc do tôi chỉ trả: $1.2DD 
Chi phí sửa chữa ⁄ nâng câp ®$6.2DD 

S35.75D 


Phân tích vòng quay tiền mặt hàng tháng 


Thu nhập cho thuê: $960 
~ Hao phí chổ trông (5%) _848 
Tổng thu nhập: $912 


Chỉ phí hàng tháng: 


~ Thuê (nhà) và bảo hiểm: ®117.,981 
~ Sủa chữa ⁄ bảo trì: ®$41,B7 
~ Chi phí quản ý (1% tiển cho thuê) $96 
~ Tiền vay phải trả (tiền tăng giá, gia hạn 

5 năm với lãi suầt 5,25%} 86D5 37 
(Tầt cả những chỉ phí khác do người thuê chỉ rả) $8BO,895 
Vòng quay tiển mặt hàng tháng _ S51,05 


Lãi ròng tiền mặt 


Vòng quay tiền mặt hàng năm (®51,05 x12) $612,BD 
Tổng tiền mặt đầu tư vào bãt động sản $35.75D 
Tỉ lệ lãi ròng tiển mặt 14,7% 


Ghi chú: Việc kinh doanh này không đem lại nhiều lợi nhuận nhưng sẽ có 
tiềm năng về nguồn vốn nếu sau này tôi bán mảnh đất đi. Những bất động sản 
tương tự trong khu vực đang bán với giá 175.000 đôla. 


Tài sản thứ hai, cũng là một căn hộ đơn lập, tôi đã mua với giá 128.000 
đôl1a. 


Những tài sản tương tự trong khu vực hiện đang bán với giá 145.000 đôla. 


Một nguồn vòng quay tiền mặt hàng tháng hấp dẫn khác có được từ việc 
mua một nhà chứa máy bay và khu phức hợp văn phòng. Nhà chứa máy bay 
có khu vực cho thuê; những người chủ hãng máy bay có thể an tâm đậu máy 


bay phản lực đắt tiền bên trong. Mỗi người chủ sẽ trả khoảng 600 đến 1.000 
đôla mỗi tháng tùy theo kích cỡ máy bay. Với số lượng trung bình 10 máy 
bay, hàng tháng chúng tôi thu được khoảng 8.000 đôla (khoảng 96.000 đôla 
một năm), từ tòa nhà mà tôi có thể mua với giá dưới 250.000 đôla. 


Tôi cho một xưởng cơ khí thuê tòa nhà văn phòng (việc kinh doanh của 
xưởng này cũng vô tình là việc kinh doanh đầu tiên của tôi). Tôi có thêm thu 
nhập khoảng 4.000 đô la một tháng (48.000 đôla một năm) với tiền thế chấp 
khoảng 125.000 đôla từ các văn phòng. (Bằng cách này, tôi phát triển việc 
kinh doanh với số tiền bán hàng hàng năm đạt đến 7 triệu đôla, trước khi bán 
việc kinh doanh này đi.) 


Sau khi thanh toán chi phí và nợ nần, hai bất động sản này sản sinh vòng 
quay tiền mặt hàng tháng khoảng 4.300 đôla. Vòng quay tiền mặt từ những tài 
sản này không chỉ cung ứng đủ chi phí cho chính chúng, mà còn cho cả chỉ 
phí của cá nhân tôi. 


Ngoài năm việc kinh doanh đó, tôi vẫn còn sở hữu hai: một công ty tư vấn 
kỹ thuật chủ yếu tập trung vào doanh nghiệp nhỏ và vừa, và công ty kỹ thuật 
cao mới - hệ thống truyền thông và quảng cáo cải tiến dựa trên cộng đồng. 
Bài Bảo vệ tài sản #1 của bạn của Michael Lechter, một trong những nhà tư 
vấn của Người bố giàu, đã dạy tôi cần bảo vệ tài sản trí tuệ này. 


Mục tiêu của tôi năm nay là quản lý việc kinh doanh mới nhất này để nó 
tạo ra vòng quay tiền mặt dương vào cuối năm. Mục tiêu năm năm tới, kể từ 
bây giờ, là vòng quay tiền mặt hàng tháng khoảng 50.000 đến 80.000 đôla. 


THAY ĐỔI CÁCH NHÌN, CUỘC SỐNG SẼ THAY ĐỔI 


Ở mức độ sâu sắc nhất, tôi tin rằng món quà tuyệt vời nhất mà Dạy Con 
Làm Giàu đem lại là phục hồi được trí tưởng tượng và dộng lực, trước đây bị 
mất do thất vọng và suy nghĩ tiêu cực. Hãy xem xét diều này: nếu ước mơ 
được thoải mái về tài chính dường như nằm ngoài thực tiễn và người đó bị ảo 
giác, thì anh/cô ta sẽ từ bỏ hy vọng đạt được ước mơ đó. 


Thật không may, khi nói đến tiền bạc và tài chính, tất cả chúng ta bị bao 
quanh bởi nhiều người có cái nhìn tiêu cực hơn là tích cực. Thật đáng buồn là 
khi sự tiêu cực liên tục tăng cao, thì khả năng tưởng tượng bị thu hẹp cho đến 
khi biến mất. Qua thời gian việc này sẽ tạo nên sự bï quan, ảnh hưởng đến suy 
nghĩ, phản ứng và những øì bạn có thể đạt được. Khi điều đó xảy ra, động lực 
bị mất đi bởi vì không có gì thúc đẩy bạn tiến về phía trước. Không có trí 
tưởng tượng, không thể đạt được điều gì. Bạn không có những ý tưởng xây 
dựng tốt là do tâm trí bạn bị nhiễm thói quen xấu. Tôi tin rằng Dạy Con Làm 
Giàu giúp thu ngắn khoảng cách giữa sự tuyệt vọng và hy vọng thành công 
bằng cách chuyển ảnh hưởng từ tiêu cực sang tích cực. Nhở đó bạn sẽ sáng 
tạo, hay tái sáng tạo, một bức tranh tương lai khả thi - và bạn sẽ tiến lên phía 
trước. Nỗi sợ không làm được một việc gì đó được thay thế bằng một hình 
ảnh tích cực về những øì bạn có thể làm. 


Kiến thức là một sức mạnh! Có thể tập hợp những thông tin tích lũy được 
theo một hệ thống; phân tích, tìm hiểu, và trình bày chúng theo cách có thể 
lĩnh hội sẽ tạo thêm giá trị thật sự cho chúng. Người bố giàu đã dạy chúng ta 
cách tạo thêm giá trị tốt hơn bất cứ tổ chức nào khác. 


Một trong những lợi ích quan trọng nhất tôi nhận được từ Dạy Con Làm 
Giàu là quan điểm mới về cuộc sống. Niềm đam mê của tôi được thắp lại. Tôi 
hiểu cuộc sống của tôi sẽ tiếp tục thay đổi ra sao. Tôi học cách tìm kiếm cơ 
hội mới giống như thế giới chuyển đổi từ nền kinh tế công nghiệp sang nền 
kinh tế thông tin. Sự tự do về tài chính là một thực tế. Hy vọng về một tương 
lai tốt đẹp hơn đang tồn tại. 


Tôi trải nghiệm trực tiếp một trong những ví dụ mạnh mẽ nhất về điều này. 
Người anh lớn nhất của tôi, đã chuyển ra khỏi phía tây cách đây nhiều năm và 
làm chủ kinh doanh. Tôi không gần gũi với anh ấy (không phải vì những khác 
biệt cá tính, mà do gia đình lớn và tuổi tác cách biệt quá nhiều). Trong chuyến 
viếng thăm gần đây, tôi giới thiệu anh ấy cuốn Dạy Con Làm Giàu - tập 1. 
Tôi mua tặng anh ấy một cuốn. Chúng tôi ở trong xe hơi, và anh ta bắt dầu 
đọc lướt qua. Và rồi anh dừng lại, bắt đầu đọc to. Anh nói rằng anh đã đọc 
nhiều sách về kinh tế nhưng không thật sự hiểu tiền bạc vận hành như thế 
nào. 


Anh liên kết những gì anh ta đang đọc và anh “kết nối” với tôi theo cách 
mà chúng tôi chưa từng có trước đây. Bây giờ chúng tôi đã tìm thấy một ngôn 
ngữ chung. 


Chúng tôi chia sẻ những gì tôi đã trải qua: sự chuyển đổi tích cực sâu sắc 
từ những øì tôi có sang những gì tôi muốn có. Bằng cách chia sẻ quan điểm 
về cuộc sống mà chúng tôi mong muốn, chúng tôi đã rút ngắn khoảng cách cá 
nhân cùng khoảng cách về tài chính cá nhân. 


Tôi biết ai cũng có những thử thách cần vượt qua. Mọi người có thể kể về 
những đau khổ cá nhân. Chất chứa nhiều suy nghĩ về sự thiếu thốn, u buồn 
hay bệnh tật sẽ không tốt cho bất cứ ai. Bạn không thể giữ hình ảnh thất bại 
và mong muốn nó đưa bạn đến thành công. Nhưng, nếu chọn cách này, chúng 
ta có thể sử dụng kinh nghiệm đau buồn để thúc đấy chúng ta tiến lên thay vì 
dùng chúng để ngụy biện cho việc không cố gắng đạt được ước mơ của mình. 
Suy nghĩ chín chắn nhất về vấn đề tiền bạc mà tôi có thể chia sẻ đúc kết từ 
kinh nghiệm bản thân và ảnh hưởng từ Dạy Con Làm Giàu là một người phải 
liên tục sáng tạo, tìm kiếm, và bổ sung giá trị. Tiền bạc chính nó không có 
lương tâm. Nó không quan tâm gì đến quá trình cá nhân, lý do, hay thử thách 
cuộc sống. Nếu một người không bổ sung giá trị vào cuộc sống của anh/cô ta, 
thì cuối cùng tiền bạc cũng rời xa anh/cô ta và sẽ tìm đến những người biết bổ 
sung giá trị cho cuộc sống của mình. 


Tôi đã đạt được nhiều hơn những øì tôi đặt ra (ồ, tôi vẫn chưa gặp Farrah!). 
Tôi đang ở độ tuổi giữa 40 và cảm thấy tự tin mình có thể làm nhiều hơn nữa. 
Mối quan tâm đầu tiên của tôi là tự do đóng góp niềm dam mê cốt lõi cho xã 
hội. Đối với tôi, tiền bạc rõ ràng không phải là một cảm giác thích thú ghê 
gớm. Tôi có thể lùi lại và ngắm nhìn những kiến thức mà tôi thu được - giá trị 
đó đem lại cảm xúc thỏa mãn thật sự. Và tôi cảm thấy đó là nguồn gốc của tất 
cả mọi điều tốt đẹp. 


PHẦN III 


SỰ TẬP TRUNG KHÁC 


Một trong những niềm tin mạnh mẽ nhất của tôi là chúng ta học gì thì sẽ 
trở thành người trong lĩnh vực đó. Nếu bạn có kiến thức về luật, bạn sẽ trở 
thành một luật sư. Nếu bạn học lịch sử, bạn sẽ trở thành nhà sử học. Nếu bạn 
học cách đầu tư để tạo ra vòng quay tiền mặt, bạn có thể trở thành người tự 
do về tài chính. Sau đó, bạn có thể quyết định xem bạn có muốn tiếp tục với 
những gỉ bạn đã được đào tạo hay không, hay về hưu, hoặc bắt đầu học một 
điều gì đó hoàn toàn mới. Đó là những gì sự tự do về tài chính có thể đem đến 
cho bạn. 


Nhiều người, ở các giai đoạn khác nhau trong cuộc đời mình, đã nói cho 
tôi biết rằng việc học những kiến thức của Dạy Con Làm Giàu đã giúp họ tái 
định nghĩa chính họ và thay đổi cuộc sống. 


Trong phần này, bạn sẽ gặp Tom Kotula, sống ở Minnesota. Là một người 
đàn ông phải làm việc quần quật trong nhiều năm mà chưa bao giờ thoải mái 
với những hóa đơn, phải làm thêm ngoài giờ đến nỗi chẳng còn thời gian 
dành cho gia đình, Tom dường như không còn lối thoát. Việc không có tiền 
thôi thúc anh mạnh mẽ rằng thay đổi là quan trọng, cho chính anh và gia 
đình. Khi anh bắt đầu học về tài chính cùng Dạy Con Làm Giàu, anh khám 
phá rằng việc không có tiền không phải là trở ngại để thực hiện những việc 
đầu tư và tạo ra vòng quay tiền mặt. Nếu bạn đã từng có cảm giác không lối 
thoát với một công việc, và ở mãi trong đó bởi bạn cảm thây không có lựa 
chọn nào khác, hãy đọc câu chuyện của Tom và tạo cảm hứng cho chính bạn. 


Tiếp theo là câu chuyện của Wade và Carol Yamamoto. Họ sống ở Hawdii, 
cũng là nơi tôi đã lớn lên. Khi chúng tôi gặp họ lần đầu tiên, Carol, vốn là 
một giáo viên, đã tham gia vào công việc tiếp thị nhưng chồng cô ấy thì chưa. 
Cách họ đi đến nhất trí và quyết định điều gì tốt nhất cho họ là một ví dụ 
tuyệt vời về sự thông hiểu và tập trung vào những gì quan trọng đối với hai 
người. Câu chuyện của họ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hai vợ chồng 
cùng học và làm việc để đạt một mục tiêu chung, về sự hy sinh cần phải có để 
đạt mục tiêu, và kết quả mang lại. Thật khó tin câu chuyện của họ không chỉ 
minh họa một nỗi lo rất phổ biến mà tôi thường nghe thấy, đó là “Gia đình, 


bạn bè hay hàng xóm của chúng ta sẽ nghĩ gì?” mà còn chỉ ra cách để vượt 
qua được nỗi lo đó. Dạy Con Làm Giàu - tạo cảm hứng cho tỉnh thần làm 
việc đồng đội bắt đầu ngay tại nhà. 


Bạn cũng sẽ được đọc câu chuyện về Merced Hall, Jeff Hall chồng có, và 
người anh song sinh của Jefƒ là Jon Hall. Họ sinh sống ở Utah. Câu chuyện 
của họ là một thiên tiểu thuyết Gen-X về những kỳ vọng lớn lao bị vỡ tan khi 
họ bị buộc phải đối mặt với tình huống khó khăn không ngờ sau khi tốt nghiệp 
đại học. Nó cho thấy sự thấu hiểu sâu sắc các vấn đề cụ thể của một nhóm trí 
thức ra trường với bằng cấp đàng hoàng và có những công việc áp lực cao, 
lương cao tại các công ty “chấm com” (.com) và những tập đoàn có tiếng 
nhiều hứa hẹn, cho ít mà lấy đi rất nhiều. 


Vào lúc bắt đầu của những gì họ nghĩ là nghề nghiệp hứa hẹn - mọi thứ họ 
ãược bảo đều đáng học hỏi và đấu tranh để có - họ nhận ra rằng làm nhân 
viên không phù hợp với họ. Không phải vì lười biếng hay không có trách 
nhiệm. Merced, Jeff và Jon đều nhận ra họ không muốn làm việc cho người 
khác trong ba hay bốn thập niên kế tiếp. Họ muốn có sự độc lập về tài chính 
và kiểm soát cuộc sống của họ để biến điều đó thành hiện thực. 


Thay vì tốn thời gian cố gắng thuyết phục bản thân “nên làm” những điều 
không phù hợp bởi họ đã bỏ quá nhiều thời gian và nỗ lực để có được điểm số 
xuất sắc và bằng cấp ấn tượng, họ đã tiếp thu những kiến thức của Dạy Con 
Làm Giàu và sau đó thực hiện các bước để bắt đầu việc đầu tư. Có vòng quay 
tiền mặt dương để đạt được sự an toàn về tài chính là mục tiêu của họ. Phải 
hơàn toàn thú nhận rằng dù có không ít phút giây đáng lo sợ, họ vẫn kiên 
nhẫn. Như Người bố giàu của tôi dạy bảo, họ phạm sai lầm, học hỏi từ những 
lỗi lầm đó, và tiếp tục bước đi để tạo ra thành công. 


Thậm chí quan trọng hơn, họ gửi một thông điệp mạnh mẽ cho những 
người đồng trang lứa, những người có thể thấy thất vọng với những công việc 
đòi hỏi cao của mình hay những người mà được kỳ vọng có vốn để khởi sự 
công ty chỉ trong một vài năm. Ba người này đã không hề than phiền về 
những gì đã xảy ra. Thay vào đó, họ thành thật với chính con người họ, tự 
học hỏi theo một cách hoàn toàn mới, và sử dụng nền tảng chắc chắn ãó để 
thay đổi cuộc sống của mình. Chống lại cảm giác bất an và hoài nghi, họ nắm 
lấy khả năng mới và hành động. 


Ken Hodson, sinh sống ở Pennsylvania, chia sẻ một cân chuyện khác. Khá 
thông thạo trong ngành của mình, Ken hưởng thụ cuộc sống sung túc trong 
nhiều năm nhưng vẫn cảm thấy thiếu vắng điều gì đó. Đối với anh, việc học 
những thông tin từ Dạy Con Làm Giàu đã cho anh phương tiện để tìm thấy sự 
thiếu hụt đó. Anh tìm thấy cách kết hợp những đầu tư của anh với công việc 
mới. Thay vì lo lắng về những gì sẽ xảy ra khi về hưu, anh tự tỉn trong việc 
xây dựng vòng quay tiền mặt hàng tháng ngày càng tăng. Và anh ta đang vui 
thích trong quá trình này. 


Tom, Wade, Carol, Merced, Jeff, Jon và Ken không chờ đợi cho đến khi 
“điều gì đó xảy ra” với họ. Họ chịu trách nhiệm với cuộc sống mình và thay 
đổi chúng cho tốt đẹp hơn. Không hài lòng với những tình huống của mình, 
họ quyết định di chuyển đến sự an toàn về tài chính. Họ không để cho những 
lý do sáo mòn chắn ngang con đường của mình, cũng như không lắng nghe 
những người chất vấn hành động của họ (và, tôi sẵn lòng cho đó là sự sáng 
suốt của họ). 


Như một lựa chọn khác của việc theo đuổi sự khôn ngoan truyền thống là 
cứ giữ lấy quan điểm (“Điền xấu bạn biết thì cũng tốt hơn điều xấu mà bạn 
không biết”) và không thử một điều gì mới mẻ (”Bạn chưa bao giờ làm việc 
đó trước đây. Làm sao biết nó sẽ thành công?”), họ lên kế hoạch, nghiên cứu, 
tìm kiếm sự ủng hộ lẫn nhau - và đã thành công. Họ đã học được cách trở 
thành người tự do về tài chính và bắt đần hành động. 


CHƯƠNG 8 


Còn hơn cả trúng số 


Tbomas G. Kotula, 


St. Cloud, Minnesota 


Hơn bảy năm rưỡi tôi làm công việc nhàm chán, bế tắc và vất vả là phân 
loại thư tại một bưu điện. Tôi tranh thủ thời gian ngoài giờ bất cứ lúc nào có 
thể - như buổi tối, cuối tuần và ngày nghỉ - để kiếm thêm một vài đồng. Khi 
đến hạn thanh toán hóa đơn, thì vợ tôi và tôi không có lựa chọn nào khác. 
Chúng tôi sống từng ngày một, xoay xở trả tiền cho ngày hôm nay rồi đợi đến 
ngày hôm sau. Thường thì tôi có 2 công việc và phải làm thêm ngoài giờ: lái 
xe buýt cho trường học, giao bánh pizza, làm việc vặt tại sân golf - danh sách 
công việc này còn kéo dài nữa. Tôi chưa bao giờ có cảm giác hài lòng với 
công việc nào. Những gì tôi thiếu là động lực để thực hiện thay đổi. Tôi cũng 
thiếu niềm tin vào bản thân. Tôi nghĩ rằng việc thiếu kinh nghiệm níu giữ tôi 
lại. Cùng với xu hướng trì hoãn, đó chính là trở ngại đối đầu với tôi. 


Cách đây 18 tháng, trước khi tôi phát hiện ra công cụ và tìm thấy niềm hy 
vọng để thay đối cuộc sống của chúng tôi, thì tài khoản ngân hàng hầu như 
trông rỗng. Khi cho phép mình bắt đầu nghĩ đến chuyện về hưu, thì tôi biết 
được bưu điện yêu cầu tôi làm thêm 19 năm “miễn cưỡng” nữa mới có thể 
được nhận trợ cấp. Tài khoản về hưu của bưu điện, cùng với nguồn quỹ 
chung, là đầu tư duy nhất của chúng tôi. Tương lai chăng có vẻ gì quá tươi 
sáng đối với chúng tôi. 


Ngày nay, nhờ vào Người bố giàu, tài khoản ngân hàng của chúng tôi đã có 
khoảng 90.000 đôla và chúng tôi cảm thấy an toàn về tài chính, có thể sống 
được 10 hay nhiều năm hơn mà không cần đi làm thêm (nếu tôi muốn như 
vậy). Tôi là một cựu hải quân từng học 3 năm đại học về diễn thuyết và quản 
lý. 33 tuổi, tôi là cha một cậu con trai 3 tuổi. Tôi dự định về hưu khi 40 tuổi. 


MỘT CÁCH NHÌN MỚI ĐỐI VỚI ĐỀ TÀI CŨ 


Suy nghĩ nhiều cách khác nhau để kiếm tiền luôn luôn là một sở thích của 
tôi. Trước kia, tôi đã thử một vài việc kinh doanh nhỏ. Một là, tôi kinh doanh 


chung với một đối tác tại khu vực vui chơi trong quán rượu. Người chơi sẽ di 
chuyển trái banh nhỏ vào một cái lỗ nhỏ, nếu được sẽ giành giải thưởng. 
Người cộng tác với tôi mất khoảng 2.000 đôla, còn tôi thì mất sạch. Tuy 
nhiên, việc kinh doanh này là một bước lớn đối với tôi. Buộc phải nói chuyên 
với nhiều người, tôi đối đầu với sự từ chối và học cách đối phó với nó. 


Những cuốn sách về bất động sản và tài chính cũng luôn hấp dẫn tôi. Tôi 
bắt đầu đọc những cuốn sách đó vào năm 1988, khi tôi gia nhập Hải quân. 
Mặc dù tôi thấy bất động sản là một đề tài thú vị, nhưng chưa bao giờ nghĩ 
đến việc mua bán. Khi nghe về Dạy Con Làm Giàu - tập 1, tôi đã mua một 
cuốn. Đọc xong, tôi quay trở lại mua 3 tập tiếp theo. Năm ngoái, tôi bị phẫu 
thuật đầu gối, trong khi năm dưỡng bệnh, tôi xem được thông tin quảng cáo 
của Robert trên truyền hình và tôi đã chọn mua bộ sách “Lựa Chọn Làm 
Giàu”. 


Dạy Con Làm Giàu - tập 1 là cuốn sách hữu ích nhất tôi đọc dược bởi các 
triết lý của Robert. Trước hết, ông ta nhấn mạnh rằng cơ hội luôn có ở đó. Và 
rồi ông ta chỉ ra rằng không có cơ hội nào tốt hơn cơ hội nào. Nhưng những gì 
tôi thật sự học được là quan điểm của ông ta về giá trị bất động sản. Sống nhờ 
thu nhập bất động sản đem lại, thay vì sử dụng nó để bổ sung cho nguồn thu 
nhập hiện có, là một khả năng mà tôi chưa xem xét đến. 


Suy nghĩ về việc đồng tiền đầu tư vào bất động sản có thể phát triển lớn 
như thế nào đã cho tôi một cái nhìn mở rộng hoàn toàn khác, là động lực giúp 
tôi khởi dầu. Và tôi không có ý định dừng lại. 


ĐÂY LÀ CÁCH TÔI ĐÃ LÀM 


Không bao lâu sau khi đọc bộ sách Dạy Con Làm Giàu, một loạt các tình 
huống đúng lúc đã dẫn tôi đến việc mua một căn nhà cho thuê ở vùng ngoại ô 
St. Cloud. Em gái tôi, đã là mẹ và có con 3 tuổi, mong muốn chuyển ra khỏi 
căn phòng chật chội của mình. Sống ở một thành phố 60.000 dân cộng thêm 
14.000 trẻ em trường St. Cloud State, tôi biết rằng việc cho thuê không khó 
khăn gì. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên tôi nhận ra rằng căn nhà đó có giá trị 
tiềm năng đối với mình. 


Sau ba tháng trao đổi với đại lý bất động sản, tôi tìm thấy một căn nhà có 
ba căn hộ phù hợp với tôi và em gái. Giá chào bán là 99.000 đô6la, tôi trả 
94.000 đôla. Em gái tôi đủ điều kiện để vay tiền với tư cách người sở hữu nhà 
lần đầu tiên, nên chúng tôi có thể được hỗ trợ 100% tài chính với lãi suất 7% 
trong vòng 30 năm và số tiền thế chấp là 99.000 đôla. Như vậy, khi hoàn tất 
việc mua bán tôi sẽ có được 5.000 đôla. Việc này rất quan trọng bởi vì cả hai 
chúng tôi đều không có tiền mặt dư để trả. 


Tôi quản lý việc thu tiền cho thuê, em gái tôi thì coi sóc chung. Thậm chí 
giảm giá tiền thuê nhà của em gái, chúng tôi vẫn thu được vòng quay tiền mặt 
bị dộng hàng tháng là 300 đôla. Tôi và em gái chia nhau khoản tiền này. Đây 
là bảng kê chỉ tiết: 


Tiền mặt đẫu tư vào tài sản 


Tiền mặt: SO 
Chỉ phí hoàn tầt do chúng tôi chỉ trả: SO 
Sửa chữa /⁄ nâng cầp do chúng tôi chí trả: $6.DDO 
#$68.DOO 
Phân tích vòng quay tiến mặt hảng tháng 
Thu nhập tử việc cho thuê: 81,365 
Chi phí hảng tháng: 
~ Thuê (nhả) $5O 
~ Bảo hiểm S4o 
- Sửa chữa/bảo trì SO 
- Máy sưởi và điện: 8150 
~ Tiền rác vả nước: $65 
- Dự trữ: * $O 
~ Tiền vay phải trả (3O năm với lãi suầt 7%): _#8760 
$%1.065 
* (Tât cả vòng quay tiến mặt của chúng tôi sẽ đưa vào khoản 
dự trủ) 
Vòng quay tiền mặt hàng tháng: $30öD 
Lãi ròng tiển mặt 
Vòng quay tiền mặt hàng năm (830O x 12] $3.BDD 
cản 
Sồ tiền mặt đầu tư vào tải sản $%8,D0O 


Tỉ lệ lãi ròng tiền mặt: BØ% 


Em gái và tồi mua căn nhà này vào tháng 9 năm 2001. Khoảng tháng 11, 
tôi tìm cách khác để sở hữu căn nhà cho thuê. Có một yếu tố khác. Căn nhà 
này cần sửa chữa rất nhiều. Vì tôi không thích làm những việc mà tôi không 
biết gì hết nên chúng tôi buộc phải thuê người giúp đỡ. 


Tuy nhiên, gần đây lãi suất tài sản thế chấp được điều chỉnh - hạ xuống còn 
4,5% trong 30 năm, vì vậy thu nhập đều đặn của chúng tôi tăng lên 650 đôla 
một tháng. Chúng tôi lấy được 25.000 đôla trong số tiền vay điều chỉnh lại từ 
ngân hàng và chia nhau số tiền đó. Sau khi chi trả 6.000 đôla phí sửa chữa, 
chúng tôi mỗi người có khoảng 10.000 đôla. Tôi dự định đầu tư vào nhiều bất 
động sản khác. Chúng tôi vẫn sở hữu tài sản và hiện tại có vòng quay tiền mặt 
là 250 đôla một tháng. 


Đây là sự khởi đầu tuyệt vời nhưng sau một vài tháng tôi nhận ra rằng cần 
có kế hoạch khác để có thể đi đến nơi mà mình muốn - nghĩa là thoát khỏi 
công việc tại bưu điện và trên con đường hướng đến tự do về tài chính. Để 
làm được điều đó, tôi bắt đầu tìm kiếm bất động sản dể xây nhà. Trong vòng 
một ngày, tôi tìm được mảnh đất 3 mẫu trong thành phố nhỏ bên cạnh, có thể 
xây nhà cho nhiều gia đình cùng cư ngụ. Tôi quyết định xây dựng 5 căn nhà 
song lập. 


Để làm được việc này cần phải nghiên cứu, tìm hiểu rất nhiều, nhưng nó 
đáng công sức bỏ ra. Tôi không có tiền dể đầu tư, nhưng tôi biết làm gì để tạo 
lợi thế từ điều đó. Như Robert nói, bạn cần làm bài tập ở nhà. Và đó chính là 
những øì tôi làm. Tôi biết có nhiều cách thực hiện công việc. Tất cả những gì 
cần thiết là sự cam kết, quyết tâm tìm kiếm công thức đúng. 


Tôi viết ra một danh sách các câu hỏi cần trả lời, nghiên cứu vấn đề tài 
chính trong các sách, hỏi mọi người, và nghiên cứu cuốn Những Trang Vàng. 
Mục tiêu hàng đầu của tôi là vay được tiền. Tôi gọi đến các ngân hàng và các 
công ty cầm cố để hỏi họ các vấn đề tôi còn thắc mắc, ví dụ như: 


- _ Họ có những hình thức cho vay nào. 


- _ Họ có cho vay đối với dự án xây dựng mới. 


- _ Họ chấp nhận hình thức trả trước nào, giá trị tài sản cầm cố hay chỉ là 
tiền mặt. 


- _ Tôi cần làm gì để đủ điều kiện vay tiền. 


Tôi nhận ra rằng hầu hết các nơi đều cho vay theo lối truyền thống một 
cách chặt chẽ. Sau khi gọi và hỏi tất cả các câu hỏi ở nơi này, tôi lại chuyển 
sang nơi kế tiếp. 


Tôi trao đổi với hàng tá người cho vay tiền, và rồi cung tìm dược một 
người lắng nghe kế hoạch của tôi. Tôi nộp các số sách tài chính không quá 
hấp dẫn, và bản kế hoạch kinh doanh tôi tự làm nhưng khá thuyết phục. Họ 
cũng nhìn thấy như tôi: mảnh đất này cần xây dựng các ngôi nhà cho thuê và 
việc kinh doanh này sẽ không thất bại. Tôi cũng chỉ ra cho họ thấy có thể tiết 
kiệm tiền xây dựng ở hạng mục nào sau khi tham vấn các chuyên gia xây 
dựng. Tôi đảm bảo khoản tiền vay 840.000 đôla là đủ, sẽ không tăng thêm bất 
cứ khoản nào. Tất cả việc tôi cần làm để kết thúc việc mua bán này là bắt tay 
và nở một nụ cười. 


Bản thân chưa bao giờ làm việc gì liên quan đến xây dựng nên tôi hơi gặp 
bất lợi, nhưng những người có kinh nghiệm đã đến hỗ trợ tôi. Vợ tôi làm việc 
trong ngành xây dựng và chúng tôi có một người bạn chung vừa mới tự xây 
nhà cho anh ấy. Tôi nói chuyện với anh và đề nghị anh giúp chúng tôi với tư 
cách là người tư vấn. Đáp lại, tôi đồng ý cho anh xây dựng theo ý anh. Đây là 
sự tương tác dược thực hiện ở thiên đường. Mối quan hệ của vợ tôi trong 
ngành cũng giúp tôi có thể mua nhiều vật liệu với giá chiết khấu rất nhiều. Từ 
ngày có ý tưởng xây dựng xuất hiện trong đầu đến khi động thổ kéo dài 6 
tháng. 


Tôi khởi đầu dự án vào tháng 5 năm 2002, nghỉ việc tại bưu điện (vợ tôi 
vẫn làm việc ở chỗ đó bởi vì cô thích), và hoàn tất dự án vào tháng 10 năm 
sau. Tất cả mười phòng đều có người thuê. Đất đai, và việc xây dựng mất 
khoảng 770.0 00 đôla. Tôi lấy ra 60.000 đôla từ số tiền thế chấp 840.000 
đôla để đầu tư vào các dự án khác. 


Khi vào giai đoạn giữa dự án này, tôi khởi đầu việc xây nhà riêng, ở một 
vùng ngoại ô St. Cloud khác. Căn nhà mới rộng lớn hơn nhiều so với căn nhà 


đầu tiên của chúng tôi (căn nhà mới rộng 1.440m°, gấp đôi căn nhà cũ); chỉ 
phí xây dựng khoảng 360.000 đôla. Tôi cầm cố với giá 420.000 đôla, lãi suất 
đặc biệt 2.9%. 


Khi chúng tôi hoàn tất việc vay tiền, tôi lấy được từ số tiền vay 140.000 
dôla. số tiền này sẽ được sử dụng hoặc để thực hiện dự án xây dựng khác 
hoặc mua nhiều nhà cho thuê để trả tiền cho căn nhà mơ ước của chúng tôi. 


Năm nay tôi cũng dự định xây dựng nhà đơn lập cho một vài người thuê 
hiện tại của tôi hay những người khác. Tôi dự đoán có được vòng quay tiền 
mặt bị động 600 đôla từ những bất động sản này. Trong 3 năm, cùng với các 
căn nhà xây thêm, tôi dự đoán thu nhập sẽ tăng lên 2.000 đôla một tháng. 
Trong 7 năm, mục tiêu của tôi là có đủ số nhà cho thuê mà đem đến cho 
chúng tôi thu nhập 4,500 đôla một tháng kể cả tài sản. Vào lúc đó, với gần 
60.000 đôla thu nhập bị động, tôi dự định sẽ về hưu. 


THẤY MỚI TIN 


Những con số sẽ kể thay câu chuyện của tôi. Đây là bảng tóm tắt trước và 
sau khi kinh doanh bất động sản, thể hiện tài chính của tôi: 


Trước khi kinh doanh bầt động sản 


Hóa đơn hàng tháng Thu nhập hàng tháng 
$1.DCO tiền cầm cô $2.DDO công việc của tôi 
S8CO thẻ tín dụng $1.55O công việc của vợ tôi 


S4CO tiền vay quỹ sinh viên $3.55O tổng cộng 
S$5OO phương tiện đi lại 

$36O nhu cầu hàng ngày 

®1.DGO chỉ tiêu hàng ngày 

$4.O6O tổng cộng 


Tài sản Nợ 
%180.OOO bất động sản $%145.D0O nhà 
%14.00O kê hoạch về hưu $1.6GO tiền thẻ tín dụng và 


tiền vay quỹ sinh viên 


$174.000 tổng cộng $225 CO tống cộng 


Sau khi kinh doanh bồt động sản 


Hóa đơn hàng tháng Thu nhập hàng tháng 
$1.800O tiền cầm cô $@.1B5O công việc của tôi 
S5OO thẻ tín dụng $1.BGO công việc của vợ tôi 


$4OO tiền vay quỹ sinh viên $3.75O tổng cộng 
$BCO phương tiện đi lại 

S3BO nhu cầu hàng ngày 

$75D chỉ tiêu hảng ngày 

$4.610 tổng cộng 


Tài sản Nợ 

S$2.030.0CO bàt động sản $1.370.00O nhà 

®$14.0GCO kê hoạch về hưu $%65.DOO tiền thẻ tín dụng và 
tiền vay quy sinh viên 

$2.044.000 tổng cộng $1.435.DDO tổng cộng 


KHÔNG CÒN BẾ TẮC NỮA 


Tôi vui thích khi nhìn thấy các mục tiêu tôi dán lên bức tường phía trên 
bàn làm việc khi tôi mua căn nhà cho 3 hộ gia đình. Đó là: 


- trong 1 năm, thu nhập bị động hàng tháng là $1.000 
- trong 5 năm, thu nhập bị động hàng tháng là $5.000 


Hiện tại vòng quay tiền mặt hàng tháng của tôi nhiều gấp đôi số tiền mà tôi 
dự tính. 


Tôi muốn chia sẻ những øì tôi đã học: 


- Không suy nghĩ theo lối mòn. Giải pháp cho các vấn đề ở bên trong mỗi 
chúng ta, theo cách riêng biệt của chúng ta. Bạn không cần một ai luôn nói 
cho bạn biết chính xác cách giải quyết các vấn đề. Nếu có ai như thế thì còn 
øì hứng thú? 


- Lắng nghe người khác. Nhiều người có kỹ năng và yêu thích nói về điều 


dó. Chỉ lắng nghe thôi, bạn sẽ có thể học hỏi liên tục từ họ. 


- Thú nhận rằng bạn không biết cách làm tất cả mọi việc. Điều đó cũng tốt 
thôi. Tìm kiếm sự giúp đỡ sẽ giúp bạn đạt được thành công. 


- Đừng sợ hãi vì giàu có. Tôi lớn lên trong ngôi nhà mà tiền bạc không 
được đề cập đến với lũ trẻ, hay thậm chí giữa những người lớn với nhau. Nếu 
bạn có thể thảo luận tất cả mọi việc khác, tại sao lại không nói về tiền bạc? 


- Luôn chú ý quan sát. Khi tôi chạy vượt qua một mảnh đất, tôi luôn nghĩ 
“Tôi có thể dùng mảnh đất đó làm gì?” 


- Hãy cho để được nhận. Hãy rộng lượng với những gì bạn có. Luôn luôn 
cố gắng làm cho mọi việc đều tốt cho mọi người. Ví dụ, tôi đề cập rằng tôi 
đang xây nhà cho một vài người thuê của tôi, những người muôn sở hữu nhà. 
Tôi giảm giá cho họ đáng kể vì tôi có khả năng làm điều dó. 


ĐÂY LÀ CHIẾC VÉ 


Khi khởi đầu cuộc truy tìm sự an toàn tài chính, tôi không biết cảm giác đó 
tuyệt thế nào. Tôi nghĩ những gì Robert Kiyosaki nói là đúng: nếu bạn không 
thể nhìn thấy chính mình giàu có, bạn sẽ không bao giờ có thể biến nó thành 
sự thật. 


Tôi thấy việc nhiều người mua vé số thật là thú vị. Chán ghét công việc, họ 
mong muốn trở nên giàu có. Nhưng họ không nghĩ đến việc trở nên giàu mà 
không cần trúng vé số. Nếu bạn mệt mỏi vì cái vòng luấn quẩn, tôi có thể nói 
cho bạn biết rằng cơ hội giúp bạn giàu có ở ngay ngoài cửa của bạn. Nếu tôi 
có thể tận dụng những cơ hội đó, bạn cũng có thể. Đây là cách kiếm tiền đáng 
tin cậy hơn nhiều so với việc phụ thuộc vào vé số. Nếu bạn cho phép mình tin 
tưởng vào bản thân và những øì bạn có thể làm, bạn sẽ không bao giờ dựa vào 
tấm vé số nữa. 


CHƯƠNG 9 


Một quyết định chung 


Wade và Carol Yamamoto 


Woaikele, Hawdii 


Chúng tôi đã luôn nghĩ rằng đầu tư vào bất dộng sản là một việc vô cùng 
liều lĩnh. Mua bất động sản có nghĩa là phải đối đầu với sự bất ốn, sẽ dẫn đến 
thua lỗ tiền bạc. Việc này quá kinh khủng đối với chúng tôi, nên chúng tôi 
chăng bao giờ nghĩ đến cả. 


Việc đầu tư một cách an toàn, liên quan đến việc đầu tư cho quỹ tiền hưu 
của chúng tôi, có thể làm chúng tôi yên tâm ngắn hạn bởi vì chúng tôi chưa 
bao mất một số tiền to lớn đối với mình. Tuy nhiên, chúng tôi đều không kiếm 
được tiền từ cả hai việc đó. Chúng tôi đã phải chống chọi với sự mất mát số 
tiền lớn khoảng 20.000 đôla trong quỹ tiền hưu khi thị trường chứng khoán, 
và đặc biệt là chứng khoán có khả năng rủi ro cao mà chúng tôi đầu tư, bắt 
đầu trượt dốc. 


Trở ngại lớn của chúng tôi là nỗi sợ về những điều chưa biết và sự lo lắng 
về những gì người khác nói về mình. Khi nghe một người bạn giới thiệu về 
Dạy Con Làm Giàu vào năm 2001, chúng tôi cảm thấy thích thú bởi vì Robert 
Kiyosaki đến từ Hawaii, giống như chúng tôi. Chúng tôi sống ở Oahu nhưng 
tôi được sinh ra và lớn lên trên đảo Kauai, còn Carol thì đến từ Big Island. Cả 
hai đều có bằng đại học của trường Đại học Hawaii (kỹ sư điện và nghiên cứu 
sự phát triển đầu đời của trẻ). Cha mẹ tôi trước kia học trường kinh tế. Họ yêu 
cầu cao về việc học đại học đối với chị em tôi. Trường đại học cũng là lý 
tưởng đối với Carol. Bằng cấp cao sẽ có thu nhập cao. Đó là những øì chúng 


tôi được dạy và tin tưởng. 


Chúng tôi cảm giác nghi ngại khi đọc về lịch sử thành công của người khác 
bởi vì có nhiều khác biệt từ việc thực sự đi ra ngoài và đạt thành công bằng 
chính nỗ lực bản thân. 


Tuy nhiên, khi đọc Dạy Con Làm Giàu, chúng tôi ấn tượng ngay bởi cách 
truyền tải thông tin dễ hiểu và thú vị của Robert. Chúng tôi tiếp thu nhiều 
thông tin về sự độc lập tài chính. Lúc đó, nỗi sợ hãi của chúng tôi về việc đầu 
tư vào bất động sản bắt dầu biến mất. Khi tham gia trò chơi CASHELOVW với 
người bạn đã giới thiệu chúng tôi bộ sách thì có một việc khiến tôi suy nghĩ. 
Tôi bát đầu nhận ra tại sao tôi không muốn cầm lấy thẻ làm một kỹ sư hoặc 
bác sĩ để khởi đầu trò chơi (“Bất cứ thẻ nào cũng được ngoại trừ những thẻ 
đó!”, tôi rên rỉ không chỉ một lần). Những thẻ đó khiến cho việc thoát ra khỏi 
vòng luấn quấn càng khó khăn hơn. Tôi cảm thấy thẻ làm người trông nom 
nhà cửa có thể giúp tôi chiến thắng trò chơi. Nhìn vào cấc thẻ thể hiện nghề 
nghiệp khác nhau khi chơi lần đầu tiên, chúng tôi thấy rằng những người có 
tiền lương cao cũng có mức chi tiêu nhiều hơn. Họ phải làm nhiều việc hơn 
để có thu nhập bị động vượt trội chi phí cần thiết để thoát ra khỏi vòng luẩn 
quấn và tiến vào con đường nhanh hơn. Tuy nhiên, thẻ nghề nghiệp thật sự 
mô phỏng cuộc sống thực tế - nghĩa là nhiều thu nhập hơn thì sẽ có nhà lớn 
hơn, xe đẹp hơn và nhiều thứ khác. 


Trò chơi thật sự giúp chúng tôi mở mắt nhưng đến khi chúng tôi di chuyển 
đến nhóm người đầu tư (Ð), chúng tôi vẫn không cảm nhận được trò chơi 
thực tế đến mức độ nào. Chúng tôi đã học dược một điều khác: nếu cứ tiếp tục 
chơi trò chơi mà không áp dụng kiến thức bạn có vào cuộc sống, chỉ hao phí 
thời gian vì bạn không nhận được lợi ích của những gì bạn có ngay trước mắt 
một cách trọn vẹn. Trò chơi cho bạn một nền học vấn lạ thường. 


Carol đã tiến bước vào nhóm chủ doanh nghiệp (C) một vài lần trước đây. 
Là cô giáo ở một trường học tư, cô ấy quyết định thực hiện sự thay đổi lớn là 
giảm giờ làm - chỉ làm bán thời gian, vì cô ấy đang cảm giác kiệt sức. Tôi ủng 
hộ quyết định của cô ấy. Bây giờ, Carol ở nhà điều hành công việc kinh doanh 
mạng máy tính của chúng tôi, công việc chúng tôi đã làm trong bảy năm qua. 


TIẾP TỤC TIẾN BƯỚC 


Khoảng giữa năm 2001, chúng tôi tự nhủ là nếu muốn giàu có trong tương 
lai thì cần phải thực hiện một vài quyết định khó khăn, kể cả có những thay 
đổi lớn lao về cách sống. Giờ đây chúng tôi đã nhìn căn nhà 3 phòng ngủ 
mình đang sống (cách đây bảy năm, khi mua căn nhà này, chúng tôi tin rằng 
sở hữu một căn nhà là giấc mơ của tất cả mọi gia đình), theo một cách hoàn 
toàn khác. Chúng tôi trả 2.000 đôla một tháng - không có tiện nghi - để sống 
ở đó. Chúng tôi mua nó với giá 300.000 đôla và giống như nhiều người, 
chúng tôi mong muốn bán nó ở một thời điểm nào dó trong tương lai với số 
tiền tăng rất nhiều. Chúng tôi bỗ tiền vào tu sửa căn nhà, nhưng lúc đó thị 
trường bất động sản đang suy sụp. Chúng tôi không thể thay đổi lại số tiền 
vay bởi vì không có tài sản cầm cố. Chúng tôi đã hy vọng rằng căn nhà sẽ 
tăng giá trị nhưng nó chăng thay đổi gì cả. 


Nhưng nếu bán căn nhà này đi vì nó đang “ngốn” đi nhiều nguồn thu nhập 
của chúng tôi, chúng tôi có thể bắt đầu chơi “trò chơi” thật sự. 


Phản ứng đầu tiên của Carol là “Bạn bè của chúng ta sẽ nghĩ gì?”. Đáp lại, 
tôi hỏi cô ấy rằng cô ấy có muốn sống trong căn nhà đó 20 năm nữa không. 
Sau khi suy nghĩ, cô ấy trả lời là không. Và rồi chúng tôi cùng xem xét danh 
sách “Chuyện øì xảy ra nếu...”: 


- Chúng tôi bán căn nhà và sử dụng tiền đó mua bất động sản để có thu 
nhập hàng tháng? 


- Chúng tôi sống ở một nơi nào đó mà không tốn nhiều tiền? 
- Chúng tôi ở tại chỗ cũ và không làm gì hết? 


Chúng tôi thảo luận với nhau mọi chỉ tiết của từng vấn đề. Việc này giúp 
chúng tôi nhận biết cả hai muốn làm gì. “Tại sao chúng ta ở trong căn nhà 
này?” là một câu hỏi mà chúng tôi phải trả lời thành thật. 


Chúng tôi đã bán căn nhà với giá 260.000 đôla, chấp nhận thua lỗ, và mua 
một căn nhà phố vào tháng 4, năm 2002. Tôi phải nói rằng tiến về phía nhóm 
người đầu tư là việc to tác và khó khăn nhất mà chúng tôi từng làm từ khi lập 
gia đình. Chúng tôi không hối tiếc chút nào. Chúng tôi cảm thấy đó là cách 
duy nhất để bắt đầu tiến đến sự độc lập tài chính. 


Ba tháng sau đó chúng tôi mua một căn nhà cho thuê đầu tiên ở Honolulu. 


ĐÂY LÀ CÁCH CHÚNG TÔI ĐÃ LÀM 


Chúng tôi làm theo một lời khuyên lớn từ người tư vấn của Người bố giàu. 
Chúng ta kiếm tiền khi chúng ta mua. Chúng tôi mua một tài sản tịch thu thế 
nợ với giá 57.000 đôla trả trước 10% tiền mặt. Việc đầu tư “nhúng ngón chân 
cái vào nước” đầu tiên này đem đến cho chúng tôi 42% lợi nhuận trong năm 
đầu tiên. Chỉ 4 tháng sau đó, chúng tôi mua một tài sản tịch thu thế nợ khác 
với giá 36.000 đôla, cũng trả trước 10% tiền mặt. Chúng tôi sẽ nhận được tiền 
lời từ nguồn đầu tư với tỷ lệ là 36%. Hai căn nhà chúng tôi mua nằm trong 
khu phức hợp có khoảng 100 căn hộ. Một căn hộ tương tự vừa bán với giá 
83.000 đôla. 


Hai căn nhà, cách nơi chúng tôi ở khoảng 4 km, đều do một người môi giới 
bất động sản giới thiệu cho tôi. Người này là bà chủ của tôi đã về hưu. Trước 
kia bà là một chỉ huy Hải quân, cách đầy một hai năm, bà trở thành môi giới 
bất động sản ở Hawaii dể kiếm thêm thu nhập trước khi về hưu và để có thể 
tiếp tục sống ở vùng đó. Một năm trước khi trở thành môi giới, bà bát đầu 
mua bất động sản và trong 3 năm bà đã tích lũy được 7 hay 8 căn nhà. Tôi 
muốn học hỏi ở bà. Bà vui lòng giúp đỡ và chia sẻ kiến thức. 


Trước khi liên lạc bà, chúng tôi xem trên mạng và báo chí thông tin về nhà 
đất, nhưng khi liên lạc thì chúng đều được bán mất rồi. Chúng tôi quay sang 
nhờ vào người môi giới, giải thích rõ số tiền chúng tôi có thể trả và lợi nhuận 
mà chúng tôi mong muốn. Hiểu mong muốn của chúng tôi, bà động viên và 
cho biết luôn luôn có nhà để mua và chúng tôi sẽ tìm được căn nhà mong 
muốn vào đúng thời điểm. Bà ấy đã đúng. 


Đây là bảng kê chi tiết về căn nhà cho thuê đầu tiên, chúng tôi mua vào 
tháng 07 năm 2002. 


Giá mua: : $57.DDD 
Tiến mặt đầu tư vào tài sản 
Tiền mặt: ®5.7DD 
Chi phí hoàn tầt do chúng tôi chỉ trả: ®1.8DD 
Chỉ phí sửa chữa ⁄ nâng câp do chúng tôi chi trả:  $3.5DD 
®11.1DD 

Phân tích vòng quay tiến mặt hàng tháng 
Thu nhập- cho- thuê: ®1.15D 

~ Hao phí chổ trồng (5%) $57,50 

Tổng thu nhập: $1.082,50 

Chi phí hàng tháng: 

~ Thuê [nhà) và bảo hiểm ®$15,.37 

~ Bảo hiểm (Bảo hiểm thê châp cá nhân] $53,85 

Sủa chữa /⁄ bảo trì: $D 


(Tàt cả cô thể - sản nhà, vật dụng, máy bơm - được thay mới, 
vì vậy hy vọng rằng không phải sửa chữa thêm nữa trong một 

thời gian]. 

- Dự trữ Sa 
~ Phí bảo trì hàng tháng (kể cả bảo hiểm rủiro)  $252,28 
~ Tiền vay phải trả {3D năm với lãi suât 7,25%) $352,15 


s675.06 
Vòng quay tiền mặt hãng tháng $418,84 


Lãi rông tiển mặt 
Vòng quay tiền mặt hảng năm ($418,84 x19) S$5.02B8,08 


+ 
Tổng tiền mặt đầu tư vào bât động sản $%11.100Q 
Tỉ lệ lãi ròng tiền mặt 45,3% 


Căn nhà cho thuê thứ hai của chúng tôi, mua vào tháng 11 năm 2002 có tỉ 
lệ lãi ròng tiền mặt là 36,5%. 


Chúng tôi học được là không nên “yêu” những căn nhà (mặc dù việc này 
Không khó chút nào khi chúng trong điều kiện tịch thu thế nợ), mà chỉ với 
những con số. Trong hai trường hợp trên, chúng tôi thậm chí không nhìn thấy 
căn nhà cho đến khi giá đề nghị của chúng tôi được chấp thuận. Chúng tôi đã 
may mắn có được người môi giới / tư vấn bất động sản có cùng “bước sóng” 
như Robert Kiyosaki và Dolf de Roos. 


Nhân tiện, sau khi chúng tôi kết thúc việc mua căn nhà thứ hai, Carol đã 
hỏi: “Tại sao chúng ta lại không bán được nhà lâu thế?” (Chúng tôi cười thầm 
về điều này). 


Bây giờ chúng tôi đang tìm kiếm căn nhà thứ ba. Với thu nhập hàng tháng 
từ việc đầu tư đó, việc chi trả tài sản cầm cố cho căn nhà phố của chúng tôi có 
thể thực hiện được. Đây là một sự thay đối tài chính hoàn toàn không thể tin 
được đối với chúng tôi. 


MỘT CHÂN THOÁT KHỎI VÒNG LUẦN QUẦN 


Tôi vẫn đang ở nhóm người làm công (L), làm việc ở một căn cứ quân sự. 
Tôi trợ giúp quản lý phòng giám sát hệ thống điện thoại. Tôi 39 tuổi, và tôi đã 
nói với ông chủ của mình (anh ấy 30 tuổi) rằng tôi dự định về hưu khi tôi 45 
tuổi. Đó là một sự khác biệt lớn so với độ tuổi về hưu chính thức tối thiểu là 
62 tuổi. Trong vòng 3 đến 5 năm tới, mục tiêu của tôi là di chuyển vào nhóm 
chủ doanh nghiệp (C) cùng với Carol. Hiện tại, cả hai đang ở nhóm nhà đầu 
tư (Ð). Đến thời điểm đó, những đầu tư bất động sản của chúng tôi và thu 
nhập từ việc kinh doanh tiếp thị mạng sẽ đủ cho chúng tôi tiếp tục học hỏi, và 
tìm kiếm những việc mua bán lớn hơn. Và mặc dù Carol có thể kiếm nhiều 
tiền hơn với nghề dạy học, nhưng kế hoạch dài hạn của chúng tôi là tìm cách 
để có thể ở vị trí kiểm soát cuộc sống của mình. Điều đó có nghĩa lầ không 
quay trở lại làm công nhân và sử dụng thu nhập để mua vật dụng thay vì sử 
dụng dể đầu tư. 


CHÚNG TÔI LÀM NÊN MỘT TẤM GƯƠNG 


Quan sát những gì tôi đã làm đối với bất động sản, người quản lý của tôi 
cũng quyết định hành động như thế cho đời sống tài chính cá nhân của anh. 
Anh ta mua căn nhà cho thuê đầu tiên thông qua người môi giới bất động sản 
của tôi, mà cũng là bà chủ cũ của anh. Một người bạn ở Las Vegas cũng đang 
tìm nhà cho thuê để mua sau khi xem xét kết quả của chúng tôi. Nhưng họ 


không để ý đến lời cảnh báo của Người bố giàu là chỉ thực hiện việc mua bán 
khi tiền mặt nảy sinh càng sớm càng tốt. Thay vào đó, họ tìm kiếm những căn 
nhà sản sinh vòng quay tiền mặt là 0 - và thậm chí là âm - với hy vọng rằng 
chúng sẽ lên giá và có thể thu được nhiều lợi nhuận. Chúng tôi đã thử chiến 
lược đó với căn nhà đơn lập dầu tiên của mình và kết quả là mất hết số tiền 
vốn mà chúng tôi bỏ vào - và thêm một số tiền nữa. 


Người duy nhất mà chúng tôi tin tưởng về mặt tiền bạc là người môi giới 
bất dộng sản. Một người hoạch định tài chính mà không có chút hiểu biết việc 
tôi đang làm thì sẽ không hoàn toàn phù hợp. “Bạn có tài sản cho thuê sản 
sinh vòng quay tiền mặt dương không?” là câu hỏi của Robert Kiyosaki, và 
đó cũng là câu tôi hỏi những người tư vấn tài chính tiềm năng. 


BẠN CÓ THỂ KIỀM SOÁT ĐƯỢC CUỘC SỐNG CỦA MÌNH 


Khi bán nhà của mình, chúng tôi không biết rằng cuộc sống của chúng tôi 
đang trượt ra khỏi vòng kiểm soát hay chúng tôi đang đi đúng hướng về tài 
chính. Khi mua căn nhà cho thuê đầu tiên, chúng tôi bắt đầu cảm thấy rằng 
mình làm một việc đúng. Và bất cứ khi nào cảm thấy mình bát đầu bị dao 
động, nản chí, chúng tôi dọc lại cuốn sách Dạy Con Làm Giàu hay chơi trò 
chơi CASHFLOW. 


Khi chúng tôi tìm thấy căn nhà cho thuê thứ hai, chúng tôi khăng định 
mình đã chọn đúng hướng. Thật không thể tín được rằng một quyết định lại 
có ảnh hưởng đến thế. 


Chúng tôi luôn luôn cảm thấy tự tin rằng mình có thể thành công về tài 
chính nhưng đã không biết cách thức. Chúng tôi cần tham gia một trò chơi để 
hiểu cách chiến thắng trong cuộc sống. 


Tốt đẹp hơn là chúng tôi đã vượt qua nỗi sợ hãi về những điều chưa biết - 
việc gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi bán nhà, việc gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi tin 
chính mình và đầu tư vào bất động sản. Khi đã thực hiện, chúng tôi nhận thấy 
nó không khó khăn như mình nghĩ. Mặc dù chưa ở một nơi nào gần nơi chúng 
tôi muốn đến, chúng tôi chắc chắn mình dã và đang đi đúng hướng. Đó là một 
việc làm tốt đẹp hơri nhiều so với việc ở một vị trí tôi tệ trong tương lai và 


“giá như tôi đã làm, tôi đã không ở nơi mà tôi đang ở hiện tại.” 


CHƯƠNG 10 


“Ba cây chụm lại nên hòn núi cao? 


Merced Hall 


Salt Lake City, Utah 


Cơ hội đến gõ cửa căn phòng tập thể của tôi khi tôi đang học năm cuối dại 
học Brigham Young. Khi mở cửa tôi đã trông thấy Aaron, bạn tôi, đang thở 
hổn hến, rất hứng khởi và nói nhanh đến nỗi tôi nghĩ anh ta đang nói tiếng 
Tây Ban Nha. “Bạn phải đọc cái này, bạn phải đọc cái này”, anh ta cứ khăng 
khăng, vẫy vẫy một quyến sách bìa màu tía trước mặt tôi. “Nó nói về một anh 
chàng có một người bố giàu. Người bố ruột của anh ta thì nghèo, nhưng người 
bố nuôi của anh ta thì...” 


Tôi nhìn chăm chằm vào bạn tôi, chăng hiểu anh ta đang nói gì. Chơi với 
Aaron đã lâu nên tôi chăng ngạc nhiên trước cách thể hiện sự nhiệt tình một 
cách thái quá như vậy của anh. Đó không phải là lần đầu tiên Aaron mang đến 
cho tôi một quyển sách. Chộp lẫy quyển sách từ tay Aaron, tôi hứa sẽ xem rồi 
trả lại cho anh ta. 


Để giải lao một lúc trong khi đang học tôi bắt đầu đọc quyển sách. Tôi 
thấy mình thật sự bị hút vào câu chuyện của Robert và Người bố giàu của anh 
ta. Nhưng những mối quan tâm đang øây áp lực hiện tại đã lôi sự chú tâm của 
tôi nhiều hơn. Lúc ấy tôi 21 tuổi, đang chuẩn bị bài cho kì thi giữa học kỳ và 
viết tiểu luận về các hệ thống thông tin quản lý chuyên ngành mình học. Tôi 
định kiếm một tấm bằng cử nhân kinh tế loại khá, đang bận rộn phỏng vấn xin 


việc và chuẩn bị tốt nghiệp. Với tất cả những mối quan tâm đó, tôi đã đặt Dạy 
Con Làm Giàu sang bên và sau đó trả lại nó cho Aaron. Anh ta đã rất vui 
mừng nhận lại nó. 


THẾ HỆ X GẶP “ĐIỀU NÀY ĐÃ XẢY RA VỚI TÔI NHƯ THỂ NÀO?” 


Ngay sau khi tốt nghiệp, tôi đã kiếm được một công việc mà tôi hằng mơ 
ước tại một công ty con mới thành lập. Như nhiều người cùng trang lứa, tôi đã 
tính toán rằng mình sẽ tạo một gia tài và nghỉ hưu sớm bằng cách đặt tiền vào 
những quyền chọn lựa chứng khoán hết sức có giá trị của tôi. Ý tưởng làm 
việc hàng chục năm trước khi có thể nghỉ hưu đã thuộc về một thế hệ khác. 


Nhưng kế hoạch ấy đã hóa thành một giấc mơ viển vông và nhanh chóng 
tan theo mây khói. Tôi bị sa thải sau ba tháng làm việc. Những quyền chọn 
lựa chứng khoán bị mất giá trị. Nghỉ hưu sớm ư? Niềm tin đó đã chết cùng chỉ 
số Nasdad. 


Kế đó tôi đã kiếm được một công việc làm kĩ sư phần mềm. Đến lúc này 
tôi biết rằng mình hoàn toàn ghét làm một nhân viên. Mỗi kì lãnh lương tôi 
được nhắc nhở rằng tại sao người ta lại ghét cay ghét dắng các loại thuế. Tôi 
không thể tin được là nhiều tiền như thế lại bị cắt ra khỏi tiền lương của tôi. 
Trước khi tốt nghiệp đại học, tôi đã mơ mộng viển vông về tất cả mọi thứ tôi 
định mua khi đi làm. Nhưng giữa các loại thuế, chi phí đi lại... tôi đã không 
cảm thấy tốt hơn mấy so với hồi còn là sinh viên. Tôi đã học hành hết sức 
chăm chỉ hồi trung học dể được vào đại học, và sau đó tôi đã vất vả ở trường 
đại học để được tốt nghiệp ngành mình chọn. Rồi tôi cật lực để duy trì thứ 
hạng và đạt kết quả thực tập tốt để có thể khai thác “mỏ vàng”, đó là, “tìm 
được một công việc tốt”. Và nó là như thế này sao? Ngồi trong một căn phòng 
nhỏ 90 giờ một tuần dán mắt vào mã số máy tính trên màn hình không phải là 
niềm vui đối với tôi, đặc biệt bởi vì tôi đã không giữ được phần lớn số tiền mà 
tôi “kiếm được”. 


Sau vài tháng, giận dữ và chán nản, tôi nhớ đến Robert và Người bố giàu 
của ông. Tôi về nhà và nói với Jeff, chồng tôi - chúng tôi mới kết hôn - về 
quyển sách màu tía mà Aaron gần như đã ép tôi đọc ngày xưa. Thế là chúng 


tôi quyết định đến hiệu sách và mua một bộ Dạy Con Làm Giàu cùng nhau 
đọc. 


Jeff là nhà kinh doanh truyền thống. Anh rất nhanh nhạy hiểu người ta 
muốn øì và giỏi đàm phán. Tuy nhiên, anh đã được dạy dỗ rằng “nhà kinh 
doanh” là một từ ba tiếng ba âm tiết. Trong gia đình anh, người kinh doanh 
được xem như là chưa mở mắt và được đặt biệt danh là “dân mua bán”. Cha 
của Jeff là một giáo viên, thế nên ông nghĩ rất giống những gì Người bố 
nghèo nghĩ. 


Do đó, Jeff đã làm những gì mà xã hội kỳ vọng ở anh. Anh đã theo học Đại 
học Utah, nơi anh lấy được bằng cử nhân văn chương tiếng Nhật và cử nhân 
khoa học ngành tài chính. Có được một công việc thật sự tốt chính là mục tiêu 
của anh. 


Jeff đã đi phỏng vấn ở nhiều công ty lớn. Thứ hạng học tập của anh gần 
như hoàn hảo, anh đã giành dược nhiều học bổng, và thông thạo tiếng Nhật. 
Vì thế, anh đã bối rối khi nhiều lần lọt vào vòng 2 cuộc phỏng vấn và thậm 
chí thứ ba nhưng chăng nhận được lời mời làm việc nào. 


Thông thường Jeff đối mặt với sự từ chối khá tốt. Tuy vậy, một lần nọ, anh 
đã thấy hết sức khó khăn. Jeff, cùng với Jon, người anh sinh đôi của mình, 
(Jon cũng học cùng chuyên ngành và cũng đạt kết quả bằng với em mình), 
được chọn trong số 1000 người nộp đơn để trải qua một quá trình sàng lọc kĩ 
càng. Cả hai đều nộp đơn vào vị trí phân tích tài chính của một trong những 
công ty kế toán của Big Five (nhóm Ngũ Đại). Họ phải trải qua khoảng 6 
cuộc phỏng vấn, và trong cả trường dại học, chỉ có Jeff, Jon và một người 
khác được chọn đến trụ sở chính của công ty tại San Francico để dự vòng 
phỏng vấn cuối cùng. 


Trở về từ chuyến đi, Jeff và Jon vừa hết sức bồn chồn vừa vui mừng đến 
nỗi họ gần như không kìm lại được. Cuối cùng, điện thoại gọi đến: Jon được 
mời một vị trí trong bộ phận tài chính ngần hàng còn Jeff thì không. 


Tôi chưa bao giờ thấy Jeff xuống tinh thần đến vậy. Cảm thấy mất phương 
hướng, anh khôrig ngừng hỏi tôi rằng anh nên làm gì trong phần đời còn lại 


của mình đây. Anh đã làm tất cả mọi thứ mà xã hội bảo anh phải làm và anh 
cảm thấy thất bại. Lắng nghe lời khuyên thiện chí của những người khác, Jeff 
quyết định học tiếp về các hệ thống thông tin kinh doanh. Anh nghĩ, bằng 
cách đó, cơ hội kiếm được một công việc thật sự tốt sẽ cải thiện. Anh lấy 
bằng GMAIT; và được chấp nhận vào một trường xuất sắc. Anh sẽ bát đầu 
những lớp học vào mùa thu năm 2001. 


Tuy nhiên, tôi không khỏi thắc mắc liệu việc học cao hơn có ích gì cho 
chúng tôi không. Theo Robert Kiyosaki, học càng nhiều có thể đẩy chúng ta 
vào nợ nần sâu hơn. Chúng ta sẽ đào thêm một cái hố tiêu sản thay vì xây 
dựng tài sản. Thêm vào đó, sau khi tốt nghiệp cao học, Jeff sẽ có thể kiếm 
một công việc trong công ty, còn tôi thì ghét làm việc ở công ty. 


Một ngày nọ tôi bảo Jeff ngồi xuống và tôi đọc cho anh nghe quyển Dạy 
Con Làm Giàu (tập 3). 


“Đầu tiên bạn quyết định xem phần nào của Kim tứ đồ mà bạn có cơ hội 
đạt được sự thành công về tài chính lâu dài nhiều nhất...” Chỉ vào góc L 
(nhóm làm công lãnh lương), tôi nói: “Anh không có chuyên môn để những 
người chủ trả cho anh món tiền lớn, vì thế nếu làm nhân viên anh có lẽ không 
bao giờ kiếm đủ tiền để đầu tư. Bên cạnh đó, anh là người tùy tiện, mau chán, 
không có sự tập trung lâu, anh có khuynh hướng tranh cãi, và không tuân theo 
những chỉ dẫn tốt. Thế nên, những cơ hội dạt dược sự thành công về tài chính 
trong nhóm L không được tốt lắm.” 


Chúng tôi nhìn nhau và biết rằng chúng tôi không muốn làm nhân viên 
trong phần còn lại của cuộc đời mình. Không ai trong chúng tôi có những đặc 
tính của những nhân viên tốt. Jeff nhận ra rằng trường cao học không phải 
dành cho anh. Mặc dù tôi vui mừng vì nhận được nền giáo dục đại học, tôi 
biết rằng việc sử dụng nó để leo lên những nấc thang cao trong công ty không 
phải dành cho tôi. Tập trung để biết mình và biết những gì mình mong muôn 
là mục tiêu của chúng tồi. 


Jeff và tôi đã trở thành những cổ động viên hăng hái của Kiyosaki. Chúng 
tôi bắt đầu thấy hết sức biết ơn cách tiếp cận kinh doanh và cuộc đời trần tục 
của Người bố giàu mà chúng tôi dã trích dẫn. “Người bố” giàu nói rằng...” đã 
trở thành một phần từ vựng hàng ngày của chúng tôi. 


CHÚNG TÔI ĐÃ TẠO RA NHỮNG THAY ĐỔI 


Tôi nghỉ việc, sống bằng tiền tiết kiệm và cắt giảm chỉ tiêu. Chúng tôi đã 
mở rộng những chân trời của mình và quyết định đi đến bất kỳ hội nghị 
chuyên đề nào được tổ chức trong thành phố, bất kể đề tài gì. Chúng tôi đã 
mua (và không ngừng mua) hàng tá băng đĩa về bán hàng, tài chính, phát triển 
cá nhân, tạo động lực và kinh doanh. Mục tiêu cuối cùng của chúng tôi rõ 
ràng: sở hữu một công việc kinh doanh, nghỉ hưu sớm và giàu có. Tuy nhiên, 
như hầu hết mọi thứ trong cuộc sống, điều dó không dễ. 


Chúng tôi bắt đầu dự án kinh doanh dầu tiên của mình, đối mặt với vòng 
quay tiền mặt. Chúng tôi sẽ kết nối những công ty tài chính với các doanh 
nghiệp nhỏ cần tiền mặt nhanh chóng. Chi phí khởi đầu khoảng 7.000 đôla. 
Dù sáu tháng sau đó thất bại và mất khoảng 10.000 đôla, nhưng kinh nghiệm 
mà chúng tôi học được thật vô giá. 


Không may, chúng tôi đang cạn tiền. 


“Bạn điên rồi sao! Bạn không bao giờ làm được, hãy ởi tìm một công việc 
thật sự đi!”. Bạn bè và gia đình của chúng tôi không ngừng bảo chúng tôi từ 
bỏ “kế hoạch làm giàu nhanh chóng” ấy đi. 


Nhưng chúng tôi không ngừng nhắc nhở mình hai điều. Người bố giàu nói 
rằng thất bại là một phần của quá trình thành công, còn Deepak Chopra nói 
rằng thành công là một quá trình, không phải là đích đến. Điều ấy giúp chúng 
tôi không ngừng đi tiếp. 


Giờ đây chúng tôi bắt đầu hiểu tại sao Người bố giàu nói với Robert rằng 
việc sẵn sàng trở nên giàu có đòi hỏi tất cả sự chuẩn bị tinh thần mà một 
người leo lên đỉnh núi Everest cần có. Chọn trở nên giàu có và theo đuổi nó 
đòi hỏi mọi thứ mà bạn có. Bạn phải hết sức mong muốn điều ấy đến nỗi bạn 
sẵn sàng học tất cả những bài học khó khăn trên con đường, bất kể chúng khó 
khăn như thế nào. 


Tôi phải thú nhận rằng giai đoạn này là một bài kiểm tra thật sự về tính 
cách của tôi. Những trở ngại cá nhân - nỗi sợ hãi và sự lười biếng - chen chân 
vào. Đôi khi tôi lại cân nhắc việc tìm một công việc, quên đi việc nghỉ hưu 
sớm và làm giàu. Đôi khi tôi nghĩ rằng mình chỉ nên trở thành một người nội 
trợ và nài nỉ Jeff kiếm một công việc để nuôi tôi. Bởi vì, rốt cuộc thì, tôi cũng 
là một người phụ nữ. Tôi được bồi đắp cho ý nghĩ răng đàn ông là người phải 
gánh lấy những hóa đơn. Thỉnh thoảng, khao khát cảm giác an toàn, tôi lại 
sụp đổ và khóc. 


Trong giai đoạn khởi đầu cuộc hành trình đó, tôi đã có một khoảng thời 
gian rất khó khăn khi không có một giáo viên thông báo cho tôi thời hạn nộp 
bài tập của mình và khi nào có bài kiểm tra. Đôi lúc tôi cảm thấy thật khác lạ 
khi không có “cấp trên” nhắc nhở phải làm gì và khi nào làm. Thật buồn cười 
là tôi ghét như thế nào cái thời khóa biểu tôi đã đặt cho bản thân trước kia, 
nhưng bởi vì tôi không có øì, tôi đã mất phương hướng. Học tự kỷ luật mình 
thật là nghiêm khắc. 


Jeff nói lên những suy nghĩ của mình rất to và rõ. 


“Nếu chúng ta không tính toán làm thế nào để khởi sự công việc kinh 
doanh riêng và chỉ làm những công việc được trả lương dều đặn, chúng ta sẽ 
chỉ kiếm đủ tiền để thanh toán các hóa đơn, nhưng sau đó thì sao?”, Jeff hỏi 
tôi. “Chúng ta sẽ phải làm việc không ngừng, thậm chí đến khi chúng ta già. 
Chúng ta đang ở độ tuổi 20. An sinh sẽ không quan tâm đến chúng ta khi 
chúng ta đến tuổi nghỉ hưu. Chúng ta phải tính toán những gì mình cần làm, 
trong khi chúng ta vẫn còn thời gian... Chúng ta không đủ khả năng dể tìm ra 


3 32 


cách “dễ dàng”. 


Tôi biết Jeff nói đúng. Không sớm thì muộn, tìm hiểu xem tiền sẽ đến từ 
nguồn nào, khi chúng tôi không thể, hay đã không muốn làm việc nữa là hết 
sức quan trọng. Chúng tôi còn trẻ. Chúng tôi có thể chọn lựa. 


Và chúng tôi đã làm điều đó. Chúng tôi chọn không làm những người làm 
công ăn lương. Chủng tôi thà thất bại hàng ngàn lần còn hơn trong suốt phần 
đời còn lại thức dậy mỗi buổi sáng rồi mà cứ mắc kẹt trong vòng luấn quẩn. 
Chúng tôi ngưng đắm mình vào những thất bại và bước tới, luôn tập trung vào 


mục tiêu nghỉ hưu sớm và giàu có. 


Người bố giàu nói rằng hầu hết những nhà triệu phú đã thất bại ba lần 
trước khi họ thành công. Chúng tôi đã đi đến kết luận rằng tính toán cho công 
việc kinh doanh sắp tới sẽ là bước kế tiếp trong lịch trình của chúng tôi. 


CHÚNG TÔI ĐÃ THỬ LẦN NA 


Chúng tôi nghĩ rằng có lẽ việc chơi trò CASHELOW nhiều hơn sẽ giúp 
ích. Tôi đã làm điều đó. Sau nhiều vòng, chúng tôi rút ra được bí quyết thoát 
khỏi vòng luân quấn của trò chơi. Chiến lược của chúng tôi là đầu tiên mua 
một ngôi nhà nhỏ với một số tiền nhỏ từ dòng thu nhập bị động. Sau đó, khi 
gặp người mua thích hợp, chúng tôi sẽ bán ngôi nhà và sử dụng tiền mặt để 
thực hiện những vụ mua bán lớn hơn với dòng thu nhập bị động nhiều hơn. 
Những vụ mua bán lớn hơn sẽ đưa chúng tôi ra khỏi vòng luấn quấn nhanh 
hơn nhiều so với những vụ mua bán nhỏ, nhưng việc bắt đầu với những vụ 
mua bán nhỏ là cần thiết. 


Chúng tôi đã nâng lên chơi trò CASHELOW 202, với trò chơi này chúng 
tôi nhận ra rằng có thể mua những vụ mua bán lãi vốn (lãi từ việc bán các tài 
sản đầu tư), thanh lý chúng, và sau đó sử dụng các quỹ để mua những vụ giao 
dịch vòng quay tiền mặt. Dựa trên các trò chơi, chúng tôi quyết định áp dụng 
chiến lược mới tìm thấy của mình vào thực tế. Chúng tôi ghép hai mảng lại 
với nhau: số tiền mặt lớn + bất động sản = vụ mua đi bán lại. Bước tiến kế 
tiếp của chúng tôi là đầu tư vào một ngôi nhà nhưng chúng tôi biết mình cần 
thêm người vào êkíp của mình. 


Chúng tôi muốn Jon tham gia với chúng tôi. Chúng tôi biết rằng anh đang 
đối mặt với những thách thức trong thế giới công ty. Vỡ mộng bởi những sự 
cạnh tranh, thói ích kỷ, ham thăng tiến ngược văn hóa công ty, anh nhanh 
chóng nhận ra rằng mình đã ở trong một môi trường làm việc không thích hợp 
và phải tìm lối thoát. 


Trước dó, Jon cũng đã từng đọc Kiyosaki. Thấm thía lời khuyên của Người 


bố giàu, anh quyết định không đi theo thói quen xài tiền như những người 
cùng hoàn cảnh nữa. Bất chấp bao áp lực xung quanh, Jon thuê một nơi ở rẻ 
tiền, không mua xe hơi, tự nấu đồ ăn trưa mang theo, và chỉ sống với 1/3 
khoản thu nhập của mình. Anh đã có thể tiết kiệm $20.000 trong 10 tháng. 
Jon thường soi mình vào triết lý của Người bố giàu “người giàu không làm 
việc cho tiền bạc” và “không bị nghiện một khoản lương” để giúp anh có 
động lực trong việc cắt giảm chi tiêu và thoát khỏi vòng luẩn quẩn. Jon và tôi 
thường nói rằng bất kể chúng tôi có leo được đến nấc thang nào, thì chúng tôi 
vẫn chỉ là những người làm công hưởng lương cao. 


Đọc Kiyosaki, ghét công việc của mình, nhận ra thuế và chỉ tiêu đã “ăn” 
vào lương của mình rất nhiều, Jon quyết định suy nghĩ lại kế hoạch sự nghiệp 
của anh trong năm năm tới. Anh đã quyết định giảm nó xuống còn một năm 
và học càng nhiều càng tốt trong khoảng thời gian đó. Việc Jon bị sa thải sau 
10 tháng làm việc đã làm anh vừa ngạc nhiên vừa thích thú. 


Jeff và tôi đã cố thuyết phục Jon gia nhập với chúng tôi trước khi và cả sau 
khi anh nghỉ việc. Tuy nhiên, anh dã không muốn quay về Utah. Jon thích 
sống ở San Francisco. Anh quyết định bắt đầu công việc kinh doanh xuất 
nhập khẩu riêng của mình tại Bay Area cùng với một người bạn. Nhưng sau 
vài tháng nghiên cứu thị trường và phân tích chi phí, anh nhận ra rằng công 
việc kinh doanh của mình sẽ không có lợi. Giờ đây tất cả chúng tôi đều đã trải 
qua thất bại trong kinh doanh. Cuối cùng Jon chịu thua sự nài nỉ của chúng 
tôi, quay lại Utah. Bộ ba kinh doanh của chúng tôi đã được thành lập. Chúng 
tôi sẵn sàng mua bất động sản. 


ĐÂY LÀ CÁCH CHÚNG TÔI ĐÃ LÀM 


Chúng tôi xem xét hàng trăm ngôi nhà và phân tích chúng để tính toán mua 
ngôi nhà nào. Dolf de Roos, cố vấn của Người bố giàu và là tác giả của quyển 
Real Estate Riches (Làm giàu từ bất động sản) nói rằng tỉ lệ những cấu trúc 
mà ông nhìn vào với những cấu trúc mà ông đưa ra lời đề nghị với số đề nghị 
được chấp nhận là 100:10:1. Đó cũng là trường hợp của chúng tôi. Chúng tôi 
lùng sục thị trường Utah trong nhiều tuần nhưng không tìm thấy vụ mua bán 
nào phù hợp với những thông số của mình. Còn những vụ mua bán mà chúng 


tôi tìm thấy được lại đưa ra những lời đề nghị thanh toán tiền mặt. 


Do đó chúng tôi tìm kiếm tích cực hơn. Chúng tôi phân tích, thương lượng, 
đưa ra những đề nghị, nói chuyện với hàng chục đại lý bất động sản. Và Jeff 
đã tìm thấy vụ mua bán đầu tiên cho chúng tôi, một căn nhà gỗ một tầng 2 
phòng cũ kĩ có tiềm năng nhưng sặc mùi nước tiểu mèo ghê tởm. Nó tối tăm 
và cần một nhà bếp mới, mái và một phòng tắm mới. Một số người thậm chí 
còn đề nghị chúng tôi ủi đất san bằng nó. Nó được định giá 75.000 đôla. Khi 
chúng tôi dề nghị 40.000 đôla, người môi giới đã mừng ra mặt. Nếu chúng tôi 
đã không biết từ Dolf de Roos rằng những người môi giới bất động sản dược 
luật pháp yêu cầu phải sẵn sàng giới thiệu tất cả những lời đề nghị với người 
bán, tôi hăn đã nghĩ rằng cô ta sẽ không chịu. Thế là, bất kể sự chênh lệch, 
chúng tôi vẫn viết đề nghị. Cuối cùng, sau nhiều tuần cân nhắc, người bán đã 
quyết định lấy 45.000 đôla cho ngôi nhà dó. Tuy nhiên, điều kiện là thanh 
toán tiền mặt vào lúc kết thúc, và việc thanh toán phải thực hiện trong vòng 
bảy ngày sau khi chấp nhận lời dề nghị. 


Chúng tôi hoàn toàn tuyệt vọng. Lúc ấy tài khoản ngân hàng của chúng tôi 
gần như không đủ sống. Nhìn lại tình hình của mình thật là mỉa mai, nhưng vì 
quá phấn khích nên chúng tôi chấp nhận thanh toán tiền mặt. 


Chúng tôi đã cố gắng kéo một người cộng tác có tiền (anh ta sẽ sửa chữa 
ngôi nhà sau khi mua), nhưng aah ta đã quá tham lam và cố chiếm ngôi nhà từ 
tay chúng tôi. “Làm thế nào tôi có thể tin tưởng các bạn? Các bạn còn quá 
trẻ,” là lời từ biệt của anh ta ngay sau lời đề nghị 46.000 đôla cho ngôi nhà. 


Khi tất cả điều này xảy ra, chúng tôi chỉ còn lại ba ngày để đưa ra một mức 
giá triệt tiêu là 50.000 đôla. Chúng tôi đã suy nghĩ và thức trắng đêm để tìm 
ra cách xoay xở tiền mặt. Chúng tôi khám phá ra rằng mình có thể chuyển 
tiền ứng trước từ các thẻ tín dụng vào thăng tài khoản ngân hàng của mình. 
Thay vì ứng trước tiền mặt với lãi suất 19%, với khuyến mãi kéo dài 6 tháng, 
chúng tôi có thể chuyển tiền mà không mất tiền lãi. Chúng tôi đã làm như thế. 
Chúng tôi đã gộp các thẻ tín dụng của tôi, của Jon và Jeff lại và lấy tiền mặt. 
Ngôi nhà đã thuộc về chúng tôi. 


(Hãy để tôi ngừng ở dây và giải thích rõ ràng. Tôi biết rằng Người bố giàu 
dã cảnh báo việc sử dụng thẻ tín dụng một cách nhẹ dạ. Chúng tôi đã rất thận 


trọng khi quyết định làm như thế, và chúng tôi đã xem xét tỉ mỉ những rủi ro 
tài chính có liên quan với quyết định này. Tôi sẽ không khuyến khích chiến 
lược này cho bất kỳ ai không có kinh nghiệm hay hiểu biết về tài chính để đưa 
ra một quyết định dựa trên nền tảng tỉ lệ phần thưởng - rủi ro này.) 


Chúng tôi đã mua ngồi nhà với giá 50.000 đôla và sau đó bỏ ra 15.000 đôla 
để sửa sang lại. Ngôi nhà sau đó được định giá lại 115.000 đôla và chúng tôi 
đã bán nó sau ba tháng với giá 113.500 đôla. Sau khi thanh toán khoản nợ thẻ 
tín dụng chúng tôi đã giữ lợi nhuận ròng làm vốn. Tuy nhiên, theo Người bố 
giàu, những ngôi nhà “mua đi bán lại” không phải là mục tiêu để đấu tranh, 
bởi vì vòng quay tiền mặt dương mới là đích nhắm của người sở hữu ngôi 
nhà. Những người buôn bán cũng vậy, nhưng nhà đầu tư thì không. Tuy 
nhiên, Người bố giàu cũng nói rằng các cơ hội “mua và đẩy đi” có thể giúp dự 
trữ tiền mặt cho việc đầu tư cuối cùng vào những ngôi nhà tạo ra vòng quay 
tiền mặt. Và đó là những øì chúng tôi đã làm. 


Chúng tôi đã sử dụng một số vốn để thanh toán tiền mặt cho một ngôi nhà 
khác tại Salt Lake City mà chúng tôi đã thuê. Chúng tôi đã kiếm được một vụ 
mua bán hết sức tốt với ngôi nhà đặc biệt này, ngôi nhà mà chúng tôi đã mua 
với giá 159/900 đôla. Tiền cho thuê hàng tháng trung bình trong khu vực lân 
cận, vốn từ nhóm những người trẻ tuổi trong thành phố, ở khoảng từ 1200 
đôla đến 1600 đôla, bởi vì chúng tôi đã sửa sang nó lại rất tuyệt nên chúng tôi 
có thể ký một hợp đồng thuê hai năm với 1580 đôla. 


Đây là chỉ tiết về ngôi nlìà (3200m2 với sáu phòng ngủ và bốn phòng tắm): 


Tiển mặt đặt vào ngôi nhà 


Thanh toán tiền mặt: $7.995 
Các chỉ phí kêt thúc do chúng tôi trả: 87.150 
Các chi phí sửa chữa do chúng tôi trả: _ 84.500 

$19.845 


Phân tích vòng quay tiền mặt hàng tháng 
Thu nhập cho thuê: $1.B0O 


- Hao phí chổ trông (5%): $80 


Tổng thu nhập: $1.520 
Các chỉ phí hàng tháng: 

~ Thuê {nhà} và bảo hiểm: $161 
~ Bủa chữa/bảo quản: $O 


(Mối hợp đồng, người thuê chịu trách nhiệm cho các chỉ phí 
sửa chữa, vả người thuê chịu tiến thu rác và lâm sân.) 


~ Dự trữ: Sao 

- Chí phí quản lý (10% tiền thuê): S$180 

~ Tiền vay phải trả (3O năm, với lãi suât 5,B%): S§96O 
$1.301 

Vòng quay tiền mặt ròng hàng tháng: $218 

Lãi ròng tiến mặt 

Vòng quay tiền mặt hàng năm (9219 x 12) $a.628 

+ 

Tổng sồ tiến mặt đặt vào ngôi nhà $%19.845 

Tỉ lệ lãi ròng tiền mặt 13.4% 


Đến hôm nay ngôi nhà được định giá lại là $210.000. 


NHỮNG GÌ CHÚNG TÔI ĐANG IÀM 


Chiến lược hiện tại của chúng tôi là mua những ngôi nhà tồi tàn và giữ các 
ngôi nhà ở tình trạng trung bình như ngôi nhà mà tôi đề cập ở phần trên. 
Chúng tôi tính rằng trong thị trường đặc biệt, chúng tôi có thể mua những 
ngôi nhà tồi tàn với giá rẻ, sửa chữa rồi bán với giá cao hơn. Thêm vào đó, 
giờ đây chúng tôi có thể mua những ngôi nhà nhỏ hơn bằng tiền mặt, cho nên 
tất cả những chi phí tài trợ làm giảm lợi nhuận được loại bỏ. Sau đó chúng tôi 
tiếp tục bán những ngôi nhà tôi tàn trong khu vực không được sung túc của 
thành phố cho những người không thể tìm thấy nhà cửa đàng hoàng với giá 
phải chăng. 


Bởi vì những ngôi nhà tồi tàn không tạo ra vòng quay tiền mặt dương 
nhiều như những ngôi nhà tình trạng trung bình, chúng tôi xử lý theo từng 
trường hợp một. Giá cả của các căn nhà sẽ dao động trong khoảng 50.000 
đôla đến 150.000 đôla - và dựa trên những con số chúng tôi quyết định 
xem là sẽ bán hay giữ lại. Đến thời điểm này chúng tôi đã mua chín ngôi nhà 
nhỏ, bán năm và giữ bốn. 


Chúng tôi kiếm được nhiều tiền hơn từ các ngôi nhà so với giá trị thị 
trường thuê bởi chúng tôi tiếp thị rất tốt. Thêm nữa, chúng tôi bảo đảm rằng 
những ngôi nhà thật sự trông đẹp mắt thế nên chúng tôi cho thuê trung bình 
cao hơn giá hiện tại khoảng 10%. Tập trung vào việc này, chúng tôi mua 
những tài sản đầu tư của mình dưới giá thị trường và bạn có thể thấy rằng 
chúng tôi thắng ở mặt kia của sự cân bằng quyên sở hữu. 


Chúng tôi cũng sàng lọc người thuê, kiểm tra mức độ tín nhiệm của họ, thư 
giới thiệu, và lịch sử nghề nghiệp của họ. 


Với những ngôi nhà mà chúng tôi mua bán, chúng tôi mua tất cả bằng tiền 
mặt với mức 50% đến 60% giá trị thị trường. Hầu hết những ngôi nhà chỉ gặp 
vấn đề về trang trí và không có trục trặc gì về cấu trúc. Chúng tôi bán các 
ngôi nhà ấy không bằng tiền mặt và thanh toán những chi phí kết thúc. Chúng 
hoàn toàn được tài trợ bởi ngân hàng, vì thế chúng tôi không cần vật thế chấp 
thứ hai. Khi bán đi chúng tôi được tự do thực hiện. 


TRƯỚC ĐÓ VÀ SAU ĐÓ 


Chúng tôi bắt đầu mua những ngôi nhà vào đầu tháng 4 năm 2002. Đây là 
tình hình tài chính của chúng tôi trước khi chúng tôi mua ngôi nhà đầu tiên 
của mình: 


Các chỉ phí Thu nhập 
* Công dân $40D Sự giúp đỡ của mẹ: $Ø5O 
Các thẻ tín dụng $253 
**COBRA $285 
si Ko S100 
* Điện thoại di động $8O 
Thuê nhà $%40D 
Các chỉ phí cỗ định 
*Thức ăn s30O 
*Ga $10O 
*Khác S$eOO 
Các chỉ phí: $2.118 
~ Thu nhập 250 
Tổng chỉ phí ($1.B68) 
*Khầu trử thuê 
**Khầu trừ thuề một phần 
Tài sản Tiêu sản 
Séc (checking): Merced $230 Vay tiền mua xe hơi $6.397 
v)eff $524 Thẻ tín dụng $12.478 
Tổng cộng $754 Điện thoại d động $24O 
$19.115 
Tiềt kiệm: Merced $%44O - Tổng tài sản $1.274 
de _ 880 (817.841) 
Tổng cộng $520 


Tổng tài sản $1.274 


BẢNG CÂN ĐỐI THÁNG 1 NĂM 2003 


Tài sản Tiêu sản 

Tiêt kiệm $B5.DDO Thẻ tín dụng $1.5D0D 
Danh mục 

Chứng khoán $2.70O Vay tiền mua xe hơi $25.OOO 
Tài khoản giao dịch  $18.5DO Vay tiền đóng học phí SO 
Bằt động sản $89O.5DO Thê châp $324.D0O 
Tổng sô phụ tài sản f$976.70O 

Các vật dụng 

Xe hơi $38.DD0O 
Nữ trang $12.0D00 
Khác $15.DDD 
Tổng sô phụ vệt dụng $B3.DDO 
Tổng tài sản theo chủ ngân hàng 


(Tổng sð phụ tài sản + những vệt dụng) $1.038.700 
Tổng tài sản theo Dạy Con Làm Giàu 


(Chỉ gồm tổng sồ phụ tài sản, không kể vật dụng) $978.70O 
Tổng tiêu sản $350.5DD 


Giá trị ròng theo chủ ngân hàng (Tổng tải sản theo 


chủ ngân hàng ít hơn tổng tiêu sản) $689.200 


Giá trị ròng theo Dạy Con Làm Giàu (Tổng tài sản 
theo Dạy Con Lâm Giàu ít hơn tổng tiêu sản) 


$628.20O 


BẢNG KÊ THU NHẬP THÁNG 1 NĂM 2003 
Thu nhập kiêm được hàng tháng 


Môi giới thê châp ®$10.000 
Mua bán những ngôi nhà 

(thu nhập trung bình hàng tháng} $17.5DD 
Thu nhập bị động hàng tháng 

Bät động sản (ròng) $2.9DD 


Thu nhập danh mục hàng tháng 


Tiền lãi giao dịch hảng tháng $e.0DO 


Tổng thu nhập hàng tháng $32. 


Các chỉ phi hàng tháng: 


Thuê $4.860 
Thanh toán thẻ tín dụng ®15D 
Tiền thuê nhà $5DO 
Trả tiền xe hơi $BDO 
Quần áo và thức ăn $50O 
Bảo hiểm S5DO 
Điện thoại di động _#e0O 
- Tổng chi phí _S7.510 
Vòng quay tiến mặt ròng hàng thắng $24.89D 


VỊ TRÍ HIỆN TẠI CỦA CHÚNG TÔI 


Chúng tôi vẫn đang ở trong giai đoạn chuyển dối giữa bên trái và phải của 
Kim tứ đồ. Việc chúng tôi mua bán những ngôi nhà đã đặt chúng tôi vào 
nhóm T (bởi vì ở thời điểm này chúng tôi tham gia vào quá trình một mình). 
Chúng tôi hiện đang làm việc trên một mô hình kinh doanh dể chuyển đổi 
những vụ mua bán của chúng tồi sang nhóm C. Tuy nhiên, việc chúng tôi cho 
thuê một số ngôi nhà đưa chúng tôi vào nhóm C, bởi vì chúng tôi đang nhận 
được dòng thu nhập bị động. 


Cả ba chúng tôi rất chú tâm vào những gì mình làm. Tôi đã quyết định đi 
theo những lời khuyên của Người bố giàu là “người giàu không làm việc cho 
tiền bạc” và tính toán rằng bởi vì việc kinh doanh chủ chốt của chúng tôi là 
bất động sản, tôi nên học càng nhiều càng tốt về thế chấp. Tôi đã trở thành 
một nhà môi giới thế chấp được cấp chứng chỉ độc lập và có thể làm việc với 
những ngân hàng khác nhau. Tôi thật sự thích thú điều đó, và tôi đang học 
nhiều điều mà tôi biết sẽ giúp cho công việc kinh doanh của chúng tôi. Đáng 
ngạc nhiên là, tôi đã bắt đầu kiếm ra tiền đàng hoàng từ việc thực hiện những 
vụ thế chấp và tôi chắc chắn không phiền hà gì với vòng quay tiền mặt thặng 
dư. Tôi không định sẽ làm một nhân viên cho vay mãi mãi, tôi chỉ làm nó cho 
đến khi tìm được những nhà cố vấn về thế chấp tốt nhất. Càng có nhiều kiến 
thức càng tốt chỉ là một sự thông minh suông. 


Kiyosaki nói rằng sẽ không bao giờ yêu một phương tiện đầu tư. Thế nên, 
dù rằng bất động sản là những gì mà chúng tôi đã bắt đầu, chúng tôi không 
muốn giới hạn bản thân mình, chúng tôi muốn thực hiện mọi loại dự án kinh 


doanh, cũng như những con số có ý nghĩa. 


Mục tiêu của chúng tôi là mua và giữ những bất dộng sản lớn như những 
căn hộ song lập và những trung tâm thương mại, không chỉ tại Mỹ mà còn ở 
nhiều nơi khác trên thế giới. Bởi vì Jeff và Jon đều thông thạo tiếng Nhật nên 
chúng tôi muốn thực hiện một số dự án kinh doanh ở nước này. Jon cũng nói 
được tiếng Thái, nên Thái Lan cũng nằm trong danh sách của chúng tôi. Cả 
Jeff và Jon có thể đọc được truyện tiếng Hoa và họ muốn mở rộng kinh doanh 
tại đó (đặc biệt vì Trung Quốc có tiềm năng kinh doanh rất lớn). Jeff và tôi có 
thể nói tiếng Tây Ban Nha, thế nên chúng tôi cũng muốn thực hiện dự án kinh 
doanh tại chầu Mỹ. 


Tôi đã bắt đầu áp dụng những nguyên tắc vào cuộc sống mình khi tôi hai 
mươi bốn tuổi. Khi dó Jeff và Jon hai mươi tám. Giờ tôi hai mươi lăm, và như 
bạn có thể đoán được, họ đang ở dộ tuổi hai mươi chín. Chúng tôi đã bắt đầu 
với chẳng một tài sản nào trong bảng cân đối tài chính, chỉ toàn tiêu sản/nợ 
nần. Lúc đó bản kê khai thu nhập của tôi có nhiều dòng tiền mặt ra hơn dồng 
tiền mặt vào. Những dòng tiền ra ấy phần lớn thuộc về các vật dụng. Nguồn 
thu nhập duy nhất của chúng tôi là thu nhập kiếm được. 


Trong một năm, chúng tôi đã mua bất động sản trị giá hơn 1,25 triệu đôla, 
và chúng tôi đã giữ 890.000 đôla. Giờ đây chúng tôi có thu nhập bị động, thu 
nhập danh mục, và thu nhập kiếm được. Chúng tôi đang cố gắng chi 70% thu 
nhập và để ra 10% để đầu tư, 10% tiết kiệm và 10% cho hội từ thiện. Chứng 
tôi không thật sự dùng tiền vào các vật dụng nữa. Chúng tôi đang dành dụm 
để xây dựng doanh nghiệp riêng của mình, nhưng khi chúng tôi đọc được 
định nghĩa về giàu có của Người bố giàu, chúng tôi biết mình sẽ không phải 
tằn tiện nữa. Chúng tôi vẫn đang xem nghỉ hưu có nghĩa là gì với mình, 
nhưng tôi tính rằng trong năm năm nữa chúng tôi sẽ biết nó là gì. 


HÃY BỎ RA THỜI GIAN BẠN CẦN 


Mặc dù bất kỳ ai cũng có thể làm những việc mà chúng tôi đã làm được, 
nhưng chúng tôi đã mất một năm chỉ để đi suy nghĩ đúng đắn ngay cả trước 
khi chúng tôi mua ngôi nhà đầu tiên của mình. Cũng cần nhiều sự chuẩn bị về 


tình cảm và kiến thức. Chúng tôi vẫn đang học. Có thể với người khác thì mất 
ít thời gian hoặc nhiều thời gian chuẩn bị hơn chúng tôi. Điều đó tùy thuộc 
vào mỗi người. 


Nhưng, bất kể một người phải mất bao lâu để chuẩn bị, chúng tôi muốn 
nhấn mạnh rằng chuẩn bị (chẳng hạn như việc học về bất động sản ở một mức 
độ vĩ mô cũng như vi mô, và thành thạo các chiến lược đầu tư và tài trợ) 
chiếm nhiều thời gian và nỗ lực. Nó cũng đòi hỏi nhiều kiên nhẫn, cũng như 
sự kiềm chế, đặc biệt với những cảm xúc. Đó là lý do tại sao chúng tôi lại là 
những cổ động viên cuồng nhiệt cho Người bố giàu đến thế. Ông trình bày 
từng cảm xúc mà các nhà đầu tư cần vượt qua. 


Trong bất động sản, chúng tôi xem nỗi sợ hãi là cảm xúc quan trọng nhất 
cần khắc phục. Người ta trở nên lo sợ rằng họ sẽ không bao giờ tìm được một 
vụ mua bán bất động sản tốt, và sau đó đi mua một vụ xấu bởi vì họ sợ nếu 
không mua bây giờ, họ sẽ không bao giờ mua được. Với chúng tôi, thà không 
mua còn tốt hơn vụ mua bán tồi tệ. Chúng tôi cũng đã chứng kiến nhiều người 
chủ nhà quá sợ là sẽ không có một người thuê đến nỗi họ đã đồng ý người đầu 
tiên hỏi thuê nhà (có lẽ đó là nơi xuất phát của tất cả những câu chuyện ác 
mộng của người chủ nhà). 


Mất một vài tháng tìm được người thuê thích hợp tốt hơn là cho một người 
thuê sẽ làm hỏng ngôi nhà và không bao giờ trả tiền thuê. 


Chúng tôi cũng thấy nhiều người quá sợ rủi ro có nên bỏ ngang một vụ 
mua bán khó tin. Họ không đi những bước cần thiết để điều tra ngôi nhà hay 
tính toán để có thể ngăn những tổn thất tiềm tàng. 


Trong khi chúng tôi nhắm đến việc truyền cảm hứng cho những người khác 
dể họ tìm kiếm thành công thì chúng tôi cũng muốn khơi gợi một cảm giác 
chú ý. Về cơ bản, chúng tôi không nghĩ người ta nên mong đợi họ sẽ kiếm 
được nhiều tiền trong bất động sản chỉ sau một đêm. Có nhiều “nhà đầu tư” 
xung quanh chúng ta vốn túng quẫn cố gắng cho thuê hay mua bán một ngôi 
nhà. Thật sự chúng tôi đã mua một ngôi nhà bị tịch biên để thanh toán nợ từ 
một trong những “nhà đầu tư” này. 


Đó là lý do tại sao việc chuẩn bị lại hết sức quan trọng. Chúng tôi đã bảo 
đảm mình có đủ kinh nghiệm bất động sản trước khi sẵn sàng mua. Chúng tôi 
đã làm điều đó bằng cách đưa ra những lời chào dù rằng chúng tôi không thể 
mua nhà, bằng cách đọc nhiều sách, tìm kiếm trên các trang web, và bằng 
cách nghiên cứu thị trường địa phương. Hơn nữa, chúng tôi còn nói chuyện 
với nhiều đại lý, nhà môi giới bất động sản và những nhà đầu tư và có được 
nhiều thông tin từ cách đó. Đầu tư bất động sản không hề phức tạp khi bạn 
biết những gì mình đang làm và quá trình đang diễn tiến ra sao. Chúng tôi vẫn 
tiếp tục học mỗi ngày. 


Theo chúng tôi, có hai chìa khóa để thành công, đó là kiểm soát những cảm 
xúc của mình và mở rộng trí óc, bởi bạn sẽ đang học thêm mỗi ngày. 


ĐỀ PHÒNG (GEN-X) 


Jeff, Jon và tôi biết nhiều người cừng lứa tuổi với chúng tôi mà cuộc sống 
bị ném vào một vòng xoáy khi những công ty “.com” sụp đổ. Nhiều giấc mơ 
bị tan vỡ và những cảm giác an toàn được thay thế bằng những lo sợ về tương 
lai. Nếu điều này xảy ra với bạn, hãy thật sự lắng nghe chính mình, và sau đó 
thực hiện nó. Trên con đường, hãy bao quanh bạn với những người cùng chí 
hướng, sẵn sàng hỗ trợ bạn và đừng cố gắng bán mình vào những gì không 
hiệu quả. Rủi ro lớn nhất là việc không làm øì cả. 


Nêu không có Robert Kiyosaki và những cố vấn của ông, Jeff có lẽ sẽ vẫn 
đang học cao học, tôi và Jon sẽ đang làm việc trong môi trường công ty mà 
mình không thích. Chúng tôi hết sức mang ơn vì đã được chỉ đi đúng hướng! 
Chung tôi biết rằng mình vẫn còn rất nhiều điều phải học, và rằng chúng tôi 
sẽ vẫn có nhiều thất bại phải đối mặt trước khi đạt được mục tiêu cuối cùng 
của mình. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn rất hào hứng và mong chờ nó. Xin cám 
ơn, Người bố giàu! 


CHƯƠNG 11 


Thay đổi suy nghĩ 


Ken hobsom 


Philadelphia, Pennsylvania 


Những kế hoạch đi nghỉ của tôi ngày đó khá đơn giản: giải tỏa căng thằng 
trên những bãi cát hồng ở một bờ biển Bermuda cùng với Sue, vợ tôi. Đó là 
năm 1999, lúc ấy tôi mệt mỏi và điều cuối cùng tôi muốn làm là tập trung vào 
bất cứ điều øì, dù là một cuốn sách. 


Và để chuẩn bị cho chuyến du lịch của chúng tôi, vợ tôi đã hỏi thăm một 
vài người bạn xem có quyển sách nào mới nên đọc hay không. Dạy Con Làm 
Giàu là một trong những quyển chúng tôi dược giới thiệu. Thế là cô ấy đã 
mua một quyển và mang theo hành lý của mình. Khi chuyến bay của chúng 
tôi bị hoãn, tôi đã lôi sách ra đọc. Tôi đã đọc nó ngay lối ra vào sân bay, rồi 
trên máy bay. Khi Sue nài nỉ tôi đi cùng cô ấy đến những bãi biển tuyệt vời, 
tôi đã bảo cô ấy đợi đến khi tôi đọc xong chương mà tôi đang dán chặt mắt 
vào. Sau khi đọc xong toàn bộ quyển sách, tôi bắt đầu đọc lại. 


Làm sao tôi không thể đọc lại được, khi mà sự rùng mình vì “ngộ” ra điều 
mới mẻ chạy khắp xương sống tôi? 


“Đó chính là mình!” Tôi đã nghĩ như thế khi Robert viết rằng việc thiếu 
hoạch định là con đường dẫn đến thất bại. Đó chính là vấn đề của tôi. 


Tôi cảm giác chắc chắn là có một cách khác dể bảo đảm tương lai tài chính 
cho gia đình, nhưng tôi đã không thể nghĩ ra đó là gì. Tuy nhiên, những 
“manh mối” ở ngay bên cạnh tôi. Khi còn là một cậu bé, gia đình tôi đi từ 
New Jersey đến Brooklyn để thăm họ hàng, tôi đã trông thấy những bảng hiệu 
quảng cáo tài sản cho thuê và cứ thắc mắc không biết đó là gì. Giờ thì câu trả 


lời đã rõ ràng. Cho thuê có nghĩa là dòng tiền chảy vào người chủ của tài sản 
quanh năm suốt tháng. Tôi đã nghĩ về những người hàng xóm người vốn sở 
hữu một trường mầm non tư thục. Cứ mỗi hai năm họ lại cho thuê một chiếc 
xe hơi mới. Đột nhiên tôi hiểu rằng: Chiếc xe hơi là chi phí kinh doanh. Nhiều 
cửa hàng bách hóa cũng vậy. “Ô, đó là những gì họ đang làm!” Tôi thốt lên và 
võ võ vào đầu mình. Mọi việc đã bắt đầu sáng ra bởi vì tôi đã sẵn sàng hiểu 
chúng. 


Ngay khi về nhà tôi đã mua những quyển sách, băng, và sản phẩm đi kèm 
khác của Dạy Con Làm Giàu. Tôi đã thành một kẻ “ăn chực” của những 
thông tin mới và đáng hoan nghênh này. 


QUÁ KHỨ CHỈ LÀ KHÚC DẠO ĐẦU 


Từ khi lớn lên tôi chưa bao giờ biết rằng không chỉ có một cách suy nghĩ 
duy nhất về tiền bạc. Trải qua những thời kì kinh tế khó khăn, cả cha mẹ tôi 
đều khao khặt sự an toàn về tài chính. Họ dã tìm thấy điều ấy bằng cách làm 
việc cho bang New Jersey và chính phủ liên bang trong suốt 35 năm. Ngày 
hôm nay họ đang sống bằng những đồng lương hưu. 


Cha mẹ tôi là những nhà đầu tư cấp một hoàn toàn. Việc đầu tư để tạo ra 
thu nhập đã và vẫn xa lại đối với họ. Tôi gọi đây là một trạng thái tâm lý 
Chiến tranh thế giới thứ hai kinh điển. Một lần, lúc tôi khoảng chín tuổi, gia 
đình chúng tôi đã mắc nợ trầm trọng. Tôi nhớ đã chứng kiến cảnh cha mẹ 
mình mở thùng thư và mang hết các hóa đơn vào trong nhà rồi nhét chúng 
xuống cạnh ghế xe hơi. Ban đêm, tắt hết máy sưởi, tôi và anh tôi cố gắng sưởi 
ấm, vùi mình vào những chiếc túi ngủ của mình. Anh em tôi biết rằng gia 
đình đang gặp khó khăn nhưng cha mẹ tôi không nói ra. 


Những lúc không dễ chịu ấy dã để lại cho tôi cảm giác trống trải và thất 
bại. Chỉ có vài cách tồn tại để đạt được sự an toàn về tài chính. Đó là, tôi có 
thể a) làm việc hàng mấy chục năm để kiếm một khoản lương hưu, b) tiết 
kiệm tiền, hay c) kết hôn với người giàu. Làm thế nào tôi có thể dạy con cái 
mình đạt được mục tiêu này bằng những cách khác là điều chưa bao giờ tôi 
nghĩ đến. 


Thế là tôi nhìn vào những chọn lựa của mình và tính toán rằng ngành công 
nghệ thông tin là con đường sự nghiệp tiềm năng nhất. Ngoài một người dì dã 
trở thành nhà nghiên cứu về sinh vật học, tôi là người đầu tiên trong đại gia 
đình của mình học đại học. 


Lịch sử nghề nghiệp của tôi bao gồm những vị trí mà mỗi hai năm lại tốt 
hơn. Vào lúc Dạy Con Làm Giàu khiến tôi chú ý, tôi đang làm người quản lý 
dự án và lập trình Internet cho QVC, một mạng lưới mua sắm qua truyền hình 
và Internet thành công và hết sức nổi tiếng. Dù yêu thích công việc và có một 
mức lương tốt, tôi vẫn cảm thấy còn thiếu điều gì đó. Tôi tin rằng Sue và tôi 
đã ốn định miễn là tôi không ngừng làm việc cho đến lúc tôi năm mươi chín 
tuổi rưỡi. Điều đó có nghĩa là tôi còn 22 năm trước mắt. 


Nhưng tôi đã không muốn phải làm việc cho đến khi gần 60 tuổi. Tôi cảm 
thấy rằng phải có một cách tốt và thông minh hơn để bảo đảm về tài chính. 
Như một câu đố chích vào óc, tôi đã cố gắng tìm giải pháp để gãi ngứa. Tôi 
và Sue đều tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin từ Viện công nghệ 
Rochester. Với nền tảng giáo dục kết hợp với kinh nghiêm của mình - Sue đã 
thành công trong việc bán những dịch vụ về bảng lương - câu trả lời vẫn lấn 
trốn chúng tôi, cho đến khi tôi tìm thấy những gì mình tìm kiếm. 


Thay vì một con đường một chiều đi đến sự an toàn về tài chính “có vấn 
đề” mà tôi đã định đi theo vì không còn con đường nào khác mở ra cho mình, 
tôi sắp sửa vẽ đồ thị một con đường mới đạt đến sự tự do về tiền bạc của 
Người bố giàu đã chỉ cho tôi rằng các cơ hội hiện diện quanh tôi. 


BƯỚC ĐI ĐẦU TIÊN 


Trong hai năm tôi đã áp dụng những bài học mà tôi đang học được. Tôi rút 
6000 đôla trên thị trường chứng khoán ra cộng với 10.000 đôla khác từ việc 
kết thúc IRA, để dầu tư vào bất động sản. (Một người hàng xóm làm môi giới 
chứng khoán đã nghĩ rằng tôi mất trí! Tuy nhiên, số tiền tôi rút ra vẫn sinh sôi 
tốt và đang ở trong giá trị ròng còn lại của bất động sản. Nếu vẫn để chúng 


nằm yên trong thị trường chứng khoán hắn tôi sẽ mất 1/3 cổ phiếu như một 
đường sắt có toa lộ thiên, khiến người ta phải rùng mình vì sự lên xuống bất 
ngờ.) 


Tôi dã mua phần lớn các ngôi nhà bằng những khoản lợi nhuận từ chứng 
khoán trước khi thị trường chứng khoán sụt giảm trầm trọng giữa năm 2000. 
Tôi nhận thấy thị trường bất động sản là nơi đầu tư an toàn nhất. 


VÀ NHŨNG GÌ TÔI ĐÃ LÀM 


Điều đầu tiên tôi làm là nghiên cứu. Tôi gia nhập một nhóm những nhà đầu 
tư vốn giảng dạy những lớp Đầu tư 101 cho các tân binh như tôi. Tôi đã trả 
khoảng 60 đôla cho một lớp cuối tuần. Đây là cách chi tiền tốt. Tôi đã nắm 
được tổng quan về đầu tư cùng với công việc. Điều này bao gồm việc nắm 
được tình hinh trước và sau khi ngôi nhà được sửa chữa. Các thông tin về chi 
phí từng công việc sửa chữa gồm: lát sàn, hàn, lợp mái, tường đá không trát 
vữa... Những lớp học ấy quả là đáng giá - chúng trang bị cho học viên một 
nền tảng vững vàng về cách phỏng đoán theo kinh nghiệm tổng chỉ phí của 
những nơi được quan tâm. 


- Bước kế tiếp là một kế hoạch kinh doanh. Tôi đã xác định số tiền mặt tích 
cực mà mình muốn, vốn có mục tiêu tối thiếu là 150 đôla/tháng trên mỗi tài 
sản sau khi trừ đi thuế. 


- Sau đó tôi tìm kiếm một “lãnh địa” làm việc, tốt nhất là không mất hơn 
nửa giờ đi, nơi tôi tìm kiếm tài sản. 


- Sau khi đã tìm được “lãnh địa” tôi kiểm tra những nơi thuê để xem mức 
giá của những ngồi nhà tương tự với các ngôi nhà mà tồi quan tâm ra sao. 


- Từ đó tôi nghiên cứu những trích dẫn về thế chấp và đánh giá chung về 
các loại thuế trong khu vực. Tôi cũng hỏi thăm về các chỉ phí hiệp hội, chỉ phí 
bảo hiểm, tiền nước và cống rãnh. 


- Tôi tính tổng các chỉ phí cần thiết để sở hữu ngôi nhà mà mình muốn, con 
số đó chính là chi phí cơ bản của tôi. Tôi đã khám phá ra rằng những ngôi nhà 
tiềm năng đòi hỏi 700 đôla cho tất cả các chi phí, điều đó có nghĩa là tôi đã 
phải quyết định xem thị trường có hỗ trợ tiền thuê giữa khoảng 850 đôla và 
900 đôla/tháng hay không. 


- Tôi bắt đầu tìm kiếm các tài sản trị giá từ 50.000 đôla - 70.000 đôla, vốn 
cho phép một sự thế chấp khoảng 400 đôla - 500 đôla/tháng. 


Những tài sản này là những tài sản tịch thu để thế nợ. Tôi đã truy cập 
Internet dể lấy một danh sách. (Tôi đã tìm một danh sách tốt hơn, cho thấy tất 
cả các vụ kiện, tồn tại trên các sổ ghi án tại tòa án quận.) 


Tôi đã mua ba tài sản tịch biên, tất cả đều là những ngôi nhà tại 
Pennsylvania bằng giá trị ròng còn lại trong ngôi nhà chúng tôi, cùng với tiền 
bán chứng khoán. (Tôi biết rằng nhiều người sử dụng giá trị ròng còn lại của 
ngôi nhà để thanh toán nợ, hoặc để mua một chiếc thuyền hay một món phi 
tài sản khác. Chúng tôi đã trả tiền mặt phần lớn nợ nần của mình để hạn mức 
tín dụng của chúng tôi hầu như luôn đầy đủ. Việc kiểm soát nợ có nghĩa là để 
tự do cho đòn bẩy.) Tất cả những vụ giao dịch mà tôi đã thực hiện đến ngày 
hôm nay đều thấp hơn khoảng 10% so với giá đòi hỏi. 


Đây là chi tiết của ngôi nhà được mua với giá $89.000 


liền mặt đặt vảo tải sản 


Tiến mặt: s9.DDO 
Các chỉ phí kềt thúc do tôi trả 81.8DD 
Các chỉ phi sửa chữa/nâng cầp do tôi trả: 8®3.5DD 


®14.30O0 


Phân tích vòng quay tiền rnặt hàng tháng 


Thu nhập cho thuê: $1.075 
Các chi phí hảng tháng: 
~ Thuê (trên tài sản) và bảo hiểm; $325 
- Sủa chữa và bảo quản: $O 
~ Dự trữ: $0 
- Chi phi quản lự: $O 
- Tiền vay phải trả (3D năm với lãi suãt 8%): $5275 
$9D0O 
Vòng quay tiến mặt ròng hàng tháng: ®175 
Lãi ròng tiền mặt 
Vòng quay tiền mặt hàng năm (8175 x 12) $§2.100 
Sồ tiền mặt đặt vào tài sản $14.30O 
Tỉ lệ lãi ròng tiền mặt 14,8% 


Ngày hôm nay tài sản được đánh giá là $123.000. 


Thành thực mà nói, tôi cũng đã phạm những sai lầm. Đó là không bám 
chắc lẫy kế hoạch kinh doanh. Có lần, tôi đã mua một ngôi nhà nhỏ ở xa tít, 
phải mất nhiều giờ lái xe mới tới nơi. Nhà bếp thì tiện lợi nếu như bạn nhắm 
mắt lại, để không trông thấy màu sắt rò rỉ phủ đầy những chiếc tủ bằng kim 
loại. Tôi nghĩ mình sẽ mua nó với giá 40.000 đôla và bán với giá 60.000 đôla. 
Tuy nhiên, kịch bản tuyệt vời này khó thành hiện thực bởi tôi đã không để ý 
đến thị trường. Lễ ra tôi nên “tống khứ” nó nhanh chóng với giá 45.000 đôla 
nhưng tôi đã không làm như thế. 


Một năm sau, ngôi nhà bếp vẫn trong tình trạng chướng mắt và tôi vẫn sở 
hữu ngôi nhà. Tôi đã bỏ ra ba tháng và 5.000 dôla sửa chữa nhà bếp và phòng 
tắm và cuối cùng tôi đã bán nó với giá 72.000 dôla. Tuy nhiên, bởi vì tôi đã 
ôm lấy ngôi nhà quá lầu nên tôi đã phải trả nhiều tiền thuế bất động sản và 
cuối cùng không có lợi nhuận. 


Nhưng bất động sản rất khoan dung; nó luôn cho bạn một cơ hội khác. 


MỘT CÁCH LÀM VIỆC MỚI 


Vào mùa thu năm 2001 tôi đã thông báo rằng tôi sắp rời QVC để làm một 
sự thay đối lớn trong sự nghiệp. Nhờ sự tự tin tôi có được trong việc mua các 
tài sản; tôi đã bát đầu làm việc cho hãng đầu tư bất động sản lớn nhất trong 
nước. Ngày hôm nay tôi môi giới các tài sản hàng triệu đôla cho những cá 
nhân và đối tác. Điều thú vị là mặc dù tôi thiếu nền tảng bán hàng, tôi vẫn 
được thuê vì kiến thức về thị trường đầu tư cũng như các mục tiêu và bộ nhớ 
của một nhà đầu tư của tôi. 


Thăng thắn mà nói, mọi người mà tôi quen biết, ngoại trừ Sue, nghĩ răng 
tôi điên. Làm sao tôi có thể bỏ một công việc an toàn như thế để làm việc cho 
chính mình trong lĩnh vực bất động sản? Thật là khó khi cố gắng giải thích 
rằng công việc cũ không còn mang lại chút hứng thú nào cho tôi nữa. Rốt 
cuộc thì, màn hình máy tính nào cũng như nhau. 


Tuy nhiên, những người phản đối thì vạch ra rằng trước đó tôi dã học đòi 
làm những dự án kinh doanh riêng của mình, và chúng không có hiệu quả. 
Niềm tin không thể lay chuyển của họ là thị trường chứng khoán chính là 
phương tiện đạt được sự thành công về tài chính. 


Tôi đã không nhìn sự việc theo hướng dó. Những dự án kinh doanh trong 
quá khứ đã không thành công bởi vì chúng là những công việc. Tôi đã bắt đầu 
là một ISP (nhà cung cấp dịch vụ Internet) năm 1998 và đúng là nó klhông 
vào đâu bởi vì các hệ thống kinh doanh không thích hợp. Về cơ bản, tôi tỏa 
sáng như một lập trình viên máy tính, cho nên tôi là người làm việc cho mình, 
chứ không phải là một ông chủ kinh doanh. 


Nhưng tôi không muốn gieo ấn tượng rằng mình không hề hấn gì trong sự 
thay đối lớn lao này. Ngày tôi bắt đầu tôi đã sẵn sàng bán. Nhưng tôi đã thất 
bại vào ngày hôm đó, ngày hôm sau và tháng kế tiếp. Nghi ngờ bắt đầu len lỏi 
vào, và câu hỏi, “Mình đã làm gì? Mình đã không thấy một số tiền nào trong 
nhiều tháng,” bắt đầu lặp di lặp lại trong đầu tôi. Tôi đã với tay lấy điện thoại, 
định gọi QVC, nơi tôi có một lời mời quay lại làm việc bất kỳ lúc nào. 


Sau đó tôi nhớ đến những lời của Robert. Hãy phân tích, đừng chỉ trích. 
Đừng phê bình chính mình. Hãy thở sâu cùng với một sự kiểm tra thực tế, tôi 
đã bảo mình như thế để nín thở một giây. Công ty thuê tôi rất kiên định. Các 


cơ hội vẫn ở đó. Tôi có hồ sơ theo dõi của riêng mình để nhắc tôi nhớ rằng tôi 
biết mình đang làm gì. Tôi và Sue đã không đưa ra những quyết định vội vàng 
rằng tôi nên nhận công việc này. Chúng tôi đã bàn bạc về những điều được và 
mất và nhất trí đó là bước đi đúng. 


Mọi việc bắt đầu thay đổi sau đó. Tôi hoàn thành một vụ giao dịch mang 
lại cho tôi nhiều hơn tiền tôi kiếm được trong năm 2001 tại QVC. Hơn bốn vụ 
giao dịch nữa đang xếp hàng đằng sau nó, trong đó gồm một tòa nhà 12 hộ 
với hiệu giặt tự động. Tôi đang tăng tốc nhân lên gấp bốn thu nhập của tôi 
trong vòng 18 tháng trên con đường sự nghiệp mới của mình. 


CUỘC SỐNG LÀ NHỮNG GÌ BẠN TẠO NÊN 


Con cái của chúng tôi, một cháu 9 tuổi và một cháu 5 tuổi, đang học quản 
lý tiền bạc bởi vì chúng tôi bàn bạc làm cách để làm như thế đối với chúng. 
Nhờ chơi trò CASHEFLOW dành cho trẻ con, nên chúng biết về sức kéo tàn 
phá của những vật trang trí nhỏ bé. 


Chúng tôi cũng chơi trò CASHELOW thường xuyên với bạn bè, những 
người không cùng kinh doanh với tôi. Có nhiều cuộc nói chuyện về công việc 
và tiền bạc và một số người không muốn đón nhận những gì vẫn được xem 
như là một rủi ro. 


Quan điểm cũ của tôi là, quỹ hưu là một sự đầu tư ít rủi ro bởi vì nó đa 
dạng. Cách nhìn mới của tôi là nếu một vụ mua bán không ngay lập tức tạo ra 
tiền thì vụ mua bán đó chứa đựng rủi ro. Cũng không có chiến lược nào là rủi 
ro Cả. 


Từ bây giờ tôi định trong ba năm nữa sẽ ở vào “vòng nhanh” với vòng 
quay tiền mặt hàng tháng bị động tích lũy là 5000 đôla. Nhưng thậm chí giờ 
đây tôi tận hưởng sự tự do to lớn. Tôi tận dụng thời gian của mình. Tôi quyết 
định khi nào ở nhà với con cái, khi nào đánh golf và đi cầu cá, và khi nào 
chọn một ngôi nhà. Cách sống đó không thể bị đánh bại. Ngoài ra, sau khi 
nghỉ hưu, tôi sẽ tiếp tục làm nghề môi giới bất động sản bởi vì tôi yêu thích 


giúp đỡ người khác đạt được sự tự do về tài chính. 


Tôi đã học được rất nhiều điều trong nhiều năm qua, và sự giáo dục của tôi 
vẫn tiếp tục. Đối với tôi, những điều cơ bản là: 


- Cam kết với những quyết định của mình. 


- Nhận thức rằng con đường tôi đang đi rất nhiều người qua lại. 


- Khiêm tốn. Tôi vẫn luôn có thể học được nhiều hơn - và không phải có 
tất cả những câu trả lời. 


- Tự tin về những gì mình đang làm. Tôi đã nhận ra rằng mọi thứ sẽ đến 
với tôi khi tôi quyết tâm làm điều đó. 


- Kiên nhẫn. Biểu thời gian trước mắt của tôi có thể không hiện thực, 
nhưng cuối cùng tôi sẽ đi đến nơi mình muốn đến. 


- Sẵn sàng hoạch định công việc của bản thân và thực thi kế hoạch. 


Có một nhân tố khác mà tôi muốn thể hiện. Tôi biết rằng tôi đang làm công 
việc cũ của mình bởi vì đó là những øì tôi được đào tạo để làm. Nhưng tôi 
vẫn thiếu sự tự tin về khả năng thay đổi tương lai tài chính của mình. 


Tôi biết mình đang dẫn thần vào một cuộc phiêu lưu ngay cái ngày mà tôi 
thông báo sự thay đối. Tôi hăn đã không bao giờ đột phá nếu không tự tin về 
kiến thức mà tôi có và sự nhận thức cách sử dụng nó Nhận thầy sự lười biếng 
chính là trở ngại tối phải vượt qua (đôi khi tôi vẫn phải đá vào mình để đi 
tiếp), tôi đang ở trong một nơi đáng ngạc nhiên. Nhưng đó là nơi tôi muốn 
đến. 


Tôi biết rằng có hàng triệu chuyên gia ép mình làm việc mỗi ngày bởi vì họ 
cần phải thanh toán các hóa đơn. Họ không ở nơi mà họ muốn. Nhưng có một 
cách để đến nơi đó. Cách ấy có tồn tại và tôi đã tìm thấy nó. Và bạn cũng thế. 


PHẦN IV 


KHÔNG BAO GIỜ LÀ QUÁ SỚM ĐỀ BẮT ĐẦU TRỞ NÊN ĐỘC LẬP 
VỀ TÀI CHÍNH 


Tôi tin rằng tất cả mọi đứa trẻ được sinh ra đều là những đứa trẻ giàu có 
và thông minh. Tất cả những người trẻ tuổi trong phần này, những người đã 
gửi các câu chuyện của họ cho tôi - một cô bé 10 tuổi sống tại Alabama, một 
cậu bé 13 tuổi tại California, và hai sinh viên đại học tại Indiana vốn là bạn 
thân của nhau là minh chứng cho thấy rằng không bao giờ là quá sớm để bắt 
đầu tìm hiểu về tài chính. Mặc dù Allison, Jake, David và Michael sông trong 
những môi trường rất khác nhau, nhưng họ có điểm chung: Mỗi người đều 
tìm con đường riêng để đạt đến sự tự do về tài chính bằng cách chọn lựa cách 
sống và tìm kiếm dòng thu nhập bị động. 


Thay vì cảm thấy hạn chế về tiền bạc, họ đặt ra những mục tiêu, hoàn 
thành chúng, và tự mình tạo ra thu nhập. Dù vẫn còn đang đi học, nhưng 
bằng cách đó họ học được cách kiểm soát cuộc sống của mình. 


Giống như tôi, họ có những người hướng dẫn giúp họ hiểu rằng hiểu biết 
về tài chính không bao giờ là quá sớm. Các bậc phụ huynh và một giáo viên 
trung học sáng tạo đã cung cấp những thông tin giúp họ thấy rằng vồng quay 
tiền mặt có thể tồn tại với bất kỳ tuổi nào. Allison đã lắng nghe những cuốn 
băng tựa đề Chọn Trở Nên Giàu Có của mẹ cô trong xe hơi và đã nảy ra ý 
tưởng kinh doanh kiếm tiền. Jake đã quan sát cha mẹ mình dùng kiến thức 
học được từ Dạy Con Làm Giàu để đầu tư vào bất động sản, và hiểu rằng 
không có lý do gì mà cậu không thể thực hiện điều đó. Còn David và Michael 
cùng học rất chăm để lấy tấm bằng đại học, không chỉ áp dụng những kiến 
thức tài chính vào cuộc sống riêng của họ, mà còn giúp nguời khác được như 
họ. Chơi trò CASHFLOW khi còn học phổ thông đã làm thay đổi cách nhìn 


của họ vào cuộc sống tương lai, việc kiếm tiền và đồng góp cho xã hội. Họ 
mang cách nhìn rộng mở ấy vào giảng đường đại học, nơi mà họ cũng đang 
có cách nhìn như vậy. 


Không ai ép buộc bất kỳ người nào trong số những người trẻ này phải có 
một kế hoạch kiếm tiền. Không phụ huynh nào dọa “cúp” tiền trợ cấp cho họ. 
Nhưng họ đã có được cảm hứng từ Dạy Con Làm Giàu và tự tạo nên những 
dự án kinh doanh thành công. 


Allison, Jake, Davd và Michael đã có bước khởi đầu thuận lợi trên con 
đường đi đến sự an toàn về tài chính bằng cách nắm bắt những gì có sẵn cho 
họ và sau đó đi những bước kế tiếp. Họ chỉ ra rằng tuổi tác không thành vấn 
đề dù là khởi sự một công việc kinh doanh hay đầu tư mua bất động sản. 
Không do dự - và không sợ hãi - họ đã tính toán những gì mình muôn làm và 
sau đó bắt tay thực hiện chúng. Không giống như nhiều người lớn, họ không 
“bị” dạy bảo từ năm này sang năm khác về những gì họ không thể hay không 
nên làm. Không ngại cố gắng và dám đối mặt với thất bại đã mang thành 
công đến với họ. Họ đã không để bất kỳ điền gì hay bất kỳ ai ngăn họ hoàn 
thành mục tiêu của mình. 


Tất cả họ thể hiện một tinh thần doanh nghiệp sẵn sàng đối mặt với những 
thách thức và rủi ro. Để đạt được các mục tiêu của mình, họ đang mài sắc 
những kĩ năng tài chính, thúc đââãy tỉnh thần doanh nghiệp, và tìm thấy niềm 
vui trong suốt quá trình làm việc. Họ hiểu sự khác nhau giữa làm việc cho di 
đó để hưởng lương và xây dựng tài sản để mang lại cho mình sự an toàn về 
tài chính. Khi họ đọc những thông tin của Dạy Con Làm Giàu, họ biết rằng 
các cơ hội đang mỉm cười và họ đã có thể nhận ra chúng tốt hơn. Họ đều có 
một tâm trạng là “Tôi muốn thành công”. 


Allison, Jake, David và Michael đang tiếp tục biết rằng: 


- Những khoản tiền trợ cấp và những món quà tiền bạc có thể được biến 
thành những tài sản để tạo ra tiền. 


- Đầu tư vào tương lai của ai đó có nghĩa là đầu tư ngay từ bây giờ. Lợi 
ích trước mắt không đáng giá bằng một vòng quay tiền mặt trong tương lai. 


- Mặc dù còn đang đi học, họ vẫn hòa mình vào thế giới bên ngoài. Họ 
hiểu biết về của cải, tài sản, tiêu sản, và những gì họ cần làm để được an toàn 
về tài chính. 


- Làm một tấm gương cho những người khác, và dạy những người ấy 
những gì họ đã học được, là một phần quan trọng trong cuộc sống. 


- Nợ nần chăng có gì đáng sợ nếu nó là một khoản nợ tốt. Họ hiểu rằng 
việc vay mượn để tậu một tài sản là món nợ tốt và là một cách làm khôn 
ngoan bởi vì tài sản mang lại thu nhập. Đó chính là tiền của bạn đang làm 
việc cho bạn. 


- Cho đi là một trong những khía cạnh quan trọng nhất của sự giàu có. 


Họ là một ví dụ tuyệt vời cho thế hệ kế tiếp, những người đang học cách 
dựa vào chính mình để được an toàn về tài chính, là một bài học có tác động 
to lớn của Dạy Con Làm Giàu mà mọi người cần biết. Bắt đầu từ rất sớm, 
đầu tư thời gian và nỗ lực để có được vòng quay tiền mặt đang trở thành bình 
thường đối với họ. Rồi bạn sẽ thấy, họ biết rằng mọi khả năng đều tồn tại với 
họ. 


Đầy nghị lực, sâu sắc và chiến thắng, họ là một động lực cho những ai đã 
và đang có suy nghĩ “Ước gì mình có can đảm để làm điều đó.” Lòng nhiệt 
huyết và quan điểm “Tôi có thể làm được!” rất dễ lan truyền. Bạn hãy đọc 
tiếp để được truyền thêm cảm hứng. 


CHƯƠNG 12 


Không bao giờ là quá sớm 


Allison Kubala 


Cumming, Georgia 


Năm ngoái, cô giáo lớp bốn đã yêu cầu cả lớp tôi viết một bài cảm tưởng 
về người đã truyền cảm hứng cho mình. Đầu tiên tôi chọn mẹ, sau đó tôi chọn 
người mà không ai trong lớp tôi nghĩ đến: Robert Kiyosaki. Tôi biết nhiều 
những điều ông nói bởi mẹ tôi hay mở những băng Chọn Trở Nên Giàu Có và 
Dạy Con Làm Giàu của ông trong xe hơi khi mẹ đưa tôi và em trai đi học, đi 
mua sắm, hay đến những nơi khác. 


Mẹ cũng mua trò chơi CASHELOW dành cho trẻ con. Cả gia đình, tôi đều 
chơi, trong đó có em tồi, Eric, người đã trở thành nhà triệu phú trước tôi. Lúc 
đó Eric bảy tuổi. Bây giờ nó đã lên tám. 


Nghe những cuộn băng khiến tôi nghĩ về việc kiếm tiền theo một cách 
khác. 5 đôla mẹ cho mỗi tuần, và việc ngồi ở góc đường bán nước chanh sau 
giờ tan học vào những ngày cuối tuần và vào mùa hè, vẫn không mang lại cho 
tôi đủ tiền. 


Mẹ tôi không ngừng dạy hai anh em tôi phải biết dành dụm tiền dể mua 
những thứ chúng tôi cần. Nhiều lần khi đang ở trong các cửa hàng, tôi thấy có 
món dồ hay hay thật sự muốn mua, và hỏi mượn trước tiền trợ cấp mà mẹ sẽ 
cho để mua. Và câu trả lời của mẹ luôn là “Không!”. 


Tôi muốn có thêm tiền để tiêu xài. Do đó, tôi đã quyết định bắt đầu công 
việc kinh doanh riêng của mình. Tôi đã chín tuổi. Tôi học được nhiều điều ở 
trường, nhưng từ những băng và trò chơi của Dạy Con Làm Giàu tôi thấy 
rằng bạn có thể khởi sự việc kinh doanh riêng của bạn dù bạn còn khá nhỏ 
tuổi. 


Đầu tiên tôi bán đá cuội bỏ vào bể nuôi cá kiểng và trang trí cho những 
người hàng xóm. Mẹ tôi nghĩ làm như vậy chăng ích gì nhưng tôi đã đi đến 


từng nhà và kiếm được một số tiền. Người bố giàu của Robert và mẹ tôi đã 
bảo, tôi theo dõi những khoản tôi đã chỉ tiêu cũng như kiếm dược. 


Sau đó tôi quyết định bán nến. Tôi thích làm nến và đã làm được một số 
cho bữa tiệc Giáng sinh lớp ba của tôi. Tôi đã học được một điều mới mẻ qua 
trách nhiệm mua những thứ tôi cần để làm những ngọn nến. 


Ban đầu tôi thử bán chúng đến tận từng nhà và trên đường, nhưng không 
được thành công lắm. Sau dó tôi quyết định bán chúng trên trang web, nơi 
tuổi tác chăng thành vấn đề, bởi không ai nhìn thấy tôi cả. 


Tôi đã trở thành một người chủ kinh doanh. Mẹ đã giúp tôi xây dựng một 
trang web. Tôi dã làm danh thiếp và phát chúng ở trường học và nhà thờ. Tôi 
đã mua những thứ mình cần bằng số tiền trợ cấp dành dụm được. Ngay khi 
nhận được một đơn dặt hàng tôi bắt tay làm ngay những cây nến và mang 
chúng đi giao. 


Các chi phí ban đầu của tôi khoảng 20 - 30 dôla. Cho đến nay nó đã lên 
đến 50 - 60 đôla. Công việc của tôi đang rất tốt và giờ đây tôi có một trợ lý - 
Eric, em trai tôi. 


Tôi cảm thấy như mình có thể đạt được nhiều hơn bằng cách nghe những 
gì Người bố giàu nói. Tìm con đường riêng dể làm mọi thứ cho mình không 
phải là khó. Tôi biết mình có thể nắm lấy những gì mình thích làm, biến nó 
thành một công việc kinh doanh và khiến nó vận hành. Tôi cũng hiểu rằng 
nếu mình đặt tâm trí vào điều gì đó, thì mình có thể hoàn thành dù cho có hất 
cứ chuyên øì xảy ra. Thậm chí tôi còn nhận dược tất cả các điểm A trên bài 
kiểm tra của tôi! 


CHƯƠNG 13 


Chơi một trò chơi chiến thắng 


Jake Colman 


Venice, California 


Tôi vừa mua ngôi nhà cho thuê đầu tiên của mình, một ngôi nhà nhỏ tại 
Elorida. Ngôi nhà mới toanh, gồm ba phòng ngủ và hai phòng tắm. Điều này 
nghe có vẻ không có gì là bất thường. Tuy nhiên, điều đặc biệt là tôi mới 13 
tuổi rưỡi. Đối với tôi, đầu tư vào bất động sản thật sự có ý nghĩa. Khi tôi kể 
với bạn tại sao tôi kết luận như vậy, tôi nghĩ bạn sẽ đồng ý với tôi. 


CHỈ VÀI NĂM TRƯỚC ĐẢY 


“Con cũng muốn chơi!”. Cách đây hơn ba năm tôi đã nói với cha mẹ như 
thế khi trông thấy họ đang chơi một trò chơi ô. Trò chơi ấy đã nhắc tôi nhớ 
đến cờ tỷ phủ, mà tôi vốn thích nhưng nhanh chóng nhận thấy chúng khá dễ 
sau khi chơi một hồi. Trò chơi này khá vui - và có một cái tên thú vị. 


Chơi trò CASHFLOW 101 là một hình thức giải trí nhưng qua đó tôi cũng 
học dược nhiều điều mà tôi đã không hề biết là có tồn tại. Tôi cũng cảm thấy 
mình bị hút vào thông tin của nó, điều này khá ngạc nhiên. Khi chơi tôi đã 
không mong đợi các chỉ tiết là một ngôi nhà đầu tư tốt phải như thế nào và 
làm sao để đọc một bảng cân đối. Trò chơi đã chỉ cho tôi thấy sự khác biệt 
giữa một tài sản và một tiêu sản và cách phân tích những con số trong đầu tư. 
Điều đó không khó học và những phép tính khá đơn giản. Trước dó, tôi đã 
không thấy những con số được áp dụng theo cách ấy. 


Trên tất cả, tôi đã thấy được một cách tiếp cận tiền bạc khác mà trước đây 
tôi chưa từng nghĩ đến. Tất nhiên, tôi thích xài tiền, nhưng ý tưởng kiếm được 
tiền theo cách trò chơi chỉ ra quả là quá mới mẻ với tôi. Trước khi chơi trò 
chơi tôi đã nghĩ rằng tài sản là ngôi nhà bạn đang sống. Giờ tôi mới hiểu tại 
sao có các tấm bảng “Cho Thuê” trên các tòa nhà. Những người sở hữu các 


tòa nhà ấy đã muốn cho thuê không gian để lấy tiền. Bất động sản thật có giá 
trỊ. 


Tuy nhiên, bất động sản không phải là sự đầu tư duy nhất mà tôi học được. 
Hiếu được sự khác nhau giữa một cổ phiếu và một quỹ tương hỗ là một phần 
kiến thức cơ bản mà tôi lĩnh hội được. Trò chơi đã thuyết phục tôi rằng để 
kiếm tiền trên thị trường chứng khoán bạn phải biết mình đang làm gì. 


Sau khi chơi xong tôi và bố mẹ nói chuyện với nhau về những øì có tác 
dụng, những gì không và tại sao. Lần đầu tiên chơi, tôi đã mất vài giờ để thoát 
khỏi vòng luấn quẩn. Hai năm trước chúng tôi đã bắt đầu chơi CASHEFLOW 
202, vốn là phiên bản cao hơn của CASHELOW 101. Giờ dây tôi có thể thoát 
ra khỏi vòng luẩn quẩn trong không đầy 30 phút. Điều tuyệt diệu về các trò 
chơi là chúng cho tôi những dữ liệu tôi cần biết trước khi di chuyển. Tôi bắt 
đầu thấy rằng mình có thể áp dụng những quy tắc của trò chơi vào cuộc sống 
thật. Khi bạn biết mình đang làm gì, các rủi ro sẽ trở nên nhỏ hơn. Có nhiều 
điều ít đáng sợ hơn trong việc thực hiện những kế hoạch của bạn. 


KHÔNG BAO GIỜ QUÁ TRẺ ĐỀ ĐẦU TƯ VÀO CHÍNH MÌNH 


Khi tôi khoảng sáu hay bảy tuổi tôi đã mở một quầy bán nước chanh ngay 
trước nhà, nằm trên con đường đi đến một nhà thờ. Việc “kinh doanh” của tôi 
chẳng mấy chốc phất lên với những người nóng nực và khát nước túa ra từ 
nhà thờ sau bốn buổi lễ diễn ra trong ngày Chủ nhật. 


Bằng cách tái đầu tư tiền lời của mình vào công việc kinh doanh, tôi đã 
mua một chiếc máy làm đá bào nhỏ và bắt đầu bán dá có vị củng với nước 
chanh. Vào những ngày hè nóng bức, người ta xếp hàng quanh khu nhà để 
mua thức uống của tôi. Tuần nào hầu như tôi cũng bán sạch. Chăng bao lâu 
sau tôi đã có thể mua chiếc máy vi tính bằng tiền lời kiếm được. (Để có thêm 
đủ tiền làm điều đó tôi còn giúp việc cho cha tôi cũng như rửa xe hơi và làm 
những công việc lặt vặt trong nhà). 


Những người thân đã luôn sẵn sàng hỗ trợ việc kinh doanh của tôi và họ đã 


øiúp tôi hiểu về chi phí nguyên vật liệu so với giá bán, các chi phí lao dộng 
tác động đến lợi nhuận như thế nào (như những lần cấc bạn tôi giúp đỡ tôi 
bán hàng tại quầy nước chanh và tôi đã trả tiền cho họ), và tâm quan trọng 
của tiếp thị và khuyến mãi tốt. 


Vào năm học lớp năm, tôi bắt đầu làm những cây nến truyền thông. Năm 
đó, việc làm nến trở thành môn học tự chọn của tôi. Tôi đã phát hiện mình 
thích làm nến. Hơn thế nữa, tôi dã khám phá ra rằng người ta thích mua 
chúng. 


Một ngày nọ, khi đang ăn tối với cha mẹ trong một nhà hàng nổi tiếng ở 
địa phương, tôi để ý thấy mỗi bàn đều có một cây nến. Tôi đã nhìn thấy một 
cơ hội và đến hỏi người chủ cách nào để tôi có thể cung cấp nến cho ông ta. 
Thế là chúng tôi đã bắt được một mối làm ăn lớn hàng tháng. 


Tôi đã mượn khoảng 500 đôla của mẹ để bắt đầu việc làm ăn của minh. 
Tôi phải tính toán xem việc làm nến bằng tay có lợi hay không, cố ước tính 
xem mình có thể làm bao nhiêu cây trước khi đi học, sau khi đi học về, và vào 
cuối tuần. Khi thấy việc tự làm nến bằng tay không phải là cách hay, tôi đã 
tìm kiếm trên Internet một công ty cung cấp nến. Tôi không chỉ tìm được một 
nguồn nến thành phẩm tốt, mà tôi còn tìm thấy được những nguồn cung cấp 
nến tốt hơn những cây nến được làm theo kiểu truyền thống. Chà! 


Biết một nguồn cung cấp nến thành phẩm ổn định, tôi dã đi đến những 
nhaà hàng khác và nói chuyện với các ông chủ. Tôi đã chào họ những hình 
thức khuyến mãi như giao hàng miễn phí. Họ đã lắng nghe và tin vào khả 
năng thực hiện lời hứa của tôi mà không hề để ý gì đến tuổi tác. Và tôi đã 
không làm họ thất vọng. Ngay cả khi gặp sự cố bất ngờ, tôi đã không hoảng 
sợ. Một lần, sau khi tôi đã đặt hàng xong thì một nhà hàng lại rút bớt số nến 
đã đặt. Nhưng tôi đã không sợ hãi vì nến không bị hư. Tôi có thế chuyển phần 
dư sang đơn đặt hàng khác. 


Mới đây tôi dã mang “ngón nghề” của mình đến ngày lễ Hanukkah của hội 
đạo của chúng tôi, vốn cũng là một nơi gây quỹ, và mời trẻ con đến làm 
những cây nến riêng của chúng. Chúng yêu thích việc ấy. Tôi đã bán cho phụ 
huynh của các em tất cả những cây nến mà tôi mang theo, và đóng góp một 
phần tiền kiếm được cho giáo đường. Tôi biết tầm quan trọng của việc đền 


đáp lại. 


Một năm sau khi tôi vay của mẹ, tôi đã hoàn trả toàn bộ số tiền cho mẹ. 
Công việc kinh doanh mang lại cho tôi một khoản lợi nhuận khoảng 
$1000/năm. Cha tôi đã thiết lập cho tôi một chương trinh kế toán trên máy vi 
tính để tôi có thể theo dõi công việc của mình và cho ông xem những bảng kê 
tài chính thường xuyên để có thể biết việc kinh doanh của tôi ra sao. Tôi đề 
nghị cha cho nhân viên kế toán của ông giúp lướt qua số sách của tôi để bảo 
đảm rằng tình hình tài chính của tôi là chính xác. 


Dự án kinh doanh gần đây nhất của tôi là thiết kế quảng cáo cho công ty 
của cha. Tôi đã học được rất nhiều từ công việc này. Tôi đã mất 8 giờ thiết kế 
và kiếm được khá nhiều tiền. Lương của tôi còn gồm số tiền tích ly sau một 
năm kinh doanh nến. Nhưng khi tôi nhận dược tiền lương của mình tôi đã 
không thể tin tiền thuế phải nộp nhiều đến thế, và tôi chỉ còn lại rất ít. Ñgay 
cả ở tuổi của mình, tôi biết có điều gì dó không ổn. 


Đó là lý do tại sao tôi vui vì cha mẹ của tôi, cùng với Dạy Con Làm Giàu, 
đang dạy tôi cách trở nên độc lập về tài chính để tôi không phải phụ thuộc vào 
tiền lương hàng tuần. Sau hai năm quan sát cha mẹ mua bất động sản, tôi nói 
với họ rằng tôi muốn mua một ngôi nhà cho thuê của riêng tôi dể tôi có thể 
chuẩn bị cho việc học đại học và bắt đầu trở nên dộc lập về tài chính. 


ĐÂY LÀ CÁCH TÔI LÀM 


Việc đầu tiên tôi bảo đảm chắc chắn là những con số hoạt động. 


Giá mua là 111.600 đôla, thanh toán 5% bằng tiền mặt. Tôi gom đủ tiền 
mặt từ những khoản tiền tiết kiệm, kể cả tiền lì xì, những món tiền quà, và lợi 
nhuận từ những công việc kính doanh nhỏ. Bởi đây là một ngôi nhà mới toanh 
nên tôi đã không dự tính bất kỳ sự bảo quản hay sửa chữa nào lớn trong một 
vài năm. Thời gian bảo hành của một ngôi nhà mới là 10 năm nên không có 
bất kỳ chi phí lớn nào. Mọi chi phí bảo hành hay sửa chữa trong tương lai sẽ 
được lẫy từ tiền mặt thặng dư tích lũy trong tài khoản ngôi nhà. Đây là chi 


tiết: 


Tiền rmặt đặt vào ngôi nhả 


Tiền mặt: $5.58O 
Các chỉ phí kẽt thúc do tôi trả: $1.52O 
Sửa chữa/nâng câp do tôi trả: _SO 
S7.1G0D 
Phân tích vòng quay tiền mặt hảng tháng 
Thu nhập cho thuế: %1.125 
~ Hao phí chố trồng: M:- 
Tổng thu nhập: $1.125 


Các chi phí hàng tháng: 


~ Các loại thuê (nhà đầt) và bảo hiểm: s35D 
~ Sửa chữa/bảo quản: $D 
- Dự trữ (vòng quay tiền mặt sẽ giúp trang trải 
các chỉ phí của tôi): $25 
~ Chi phí quản lý (5% tiền cho thuê): $565,25 
~ Thanh toán tiển vay (3O năm với lãi suât 6.5%):  $670 
91.101,85 
Vòng quay tiền mặt rỏng hảng tháng: $23,75 
Lãi ròng tiến mặt 

Vòng quay tiển mặt hàng năm ($Z3,75 x 1Ø) $eBH5 

6ö tiến mặt đặt vào ngôi nhà %7.1DD 

Tỉ lệ lãi ròng tiền mặt 4% 


Tôi biết điều này nghe chẳng nhiều nhặn øì, nhưng ngôi nhà đầu tiên này 
tương tự như ngôi nhà đầu tiên mà cha mẹ tôi đã mua. (Thật sự, tôi đang làm 
tốt hơn, bởi vì việc cho thuê của cha mẹ ban đầu có vòng quay tiền mặt âm.) 
Tôi xem việc mua này như một cách xây dựng vòng quay tiền mặt trong khi 
người thuê trả tiền thế chấp. Và trong khi tỉ lệ lãi ròng tiền mặt chỉ 4% (không 
tính việc tăng giá và các lợi thế về thuế), tiền của tôi đang làm việc cho tôi và 
ngôi nhà của tôi có tiềm năng tăng giá. Những người xây dựng đang rao bán 
ngôi nhà tương tự với giá $126.000, hơn $14.000 so với giá ngôi nhà tôi đã 
mua. 


Nếu ngôi nhà tăng giá trong vòng hai năm tới như dự đoán, tôi có thể loại 
bỏ tiền bảo hiểm thế chấp cá nhân (PMỊ), điều đó sẽ làm tăng vòng quay tiền 
mặt. Bảo hiểm thế chấp cá nhân là số tiền bảo hiểm thêm vào do người cho 
thuê đòi hỏi trên những tài sản cụ thể nào dó. 


Và về lâu dài, tôi có thể tăng tiền thuê, vốn cũng sẽ làm tăng vòng quay 
tiền mặt hàng tháng. Vòng quay tiền mặt bị động tôi nhận được hàng tháng sẽ 
giúp tôi trang trải các chi phí học hành. Việc lo lắng về tiền bạc sẽ không 
chiếm thời gian của tôi. Nếu ngôi nhà tăng giá đủ, tôi có thể tái tài trợ cho văn 
tự thế chấp và lấy tiền mặt ra sử dụng cho những chỉ tiêu tại trường (một lựa 
chọn khác là đem số tiền này đi mua một ngôi nhà khác). Tôi không thấy mặt 
trái của việc đầu tư như thế này. 


Những người thân của tôi đã đảm bảo tiền vay cho tôi, bởi vì tôi không hề 
có lý lịch tín dụng hay nguồn thu nhập nào (dù sao cũng không đủ điều kiện 
đáp ứng một văn tự cầm cố). Tuy nhiên, tôi sẽ đứng tên trên vụ mua bán cùng 
với tên cha mẹ. Tất cả thu nhập từ việc cho thuê sẽ đi vào một tài khoản riêng 
của tôi và tất cả các chi phí sẽ được thanh toán ngoài tài khoản này. Nếu có 
bất kỳ sự sửa chữa hay bảo trì nào cần thiết, tiền sẽ được rút ra từ vòng quay 
tiền mặt dương. 


Dạy Con Làm Giàu đã dạy tôi đầu tư vào các ngôi nhà thay vì mua những 
vật dụng nhỏ bé. Và đó chính xác là những gì tôi đang làm. 


TÔI CHỈ MỚI BẮT ĐẦU 


Một bài học thật sự quan trọng khác mà tôi đang học là làm thế nào xây 
dựng những vụ mua bán dể mọi người đều thắng. Tôi muốn xây dựng một 
chiếc tàu ngầm, kích thước khoảng 3.5 X 0.9 m và chứa được hai người, để 
kêu gọi mọi người chú ý tới tình trạng hiện tại của các đại dương nhằm bảo vệ 
động vật hoang dã biển. Tôi sẽ cần khoảng $25.000. Để có được tiền cho dự 
án này tôi đang tìm kiếm nguồn tài trợ từ các công ty. Đổi lại, họ sẽ có một 
khoảng để quảng cáo trên chiếc tàu ngầm màu vàng tươi. 


Bằng cách này công ty sẽ nhận được sự quảng cáo có giá trị và tạo ấn 
tượng tốt với công chúng, và tôi sẽ xây dựng được chiếc tàu ngầm. Đó là một 
cách tuyệt vời để xây dựng những vụ mua bán bởi vì không ai muốn ra về mà 
không hài lòng cả. 


Cha mẹ tôi nhấn mạnh rằng giáo dục là một phần quan trọng trong cuộc 
sông cửa mỗi người, nhưng nó không phải là nền tảng cho sự an toàn về tài 
chính. Bằng cách học cách đầu tư khôn ngoan và quản lý tiền bạc của mình, 
giờ đây tôi đang bắt đầu xây dựng một tương lai tài chính vững chắc. Mặc dù 
tôi đã xa rời quầy nước chanh ngày xưa nhưng tôi vẫn tiếp tục việc kinh 
doanh nến và dự định không ngừng phát triển nó. Khi vào đại học tôi có thể 
thuê người điều hành công việc đó thay tôi. 


Không bao giờ là quá sớm để bắt đầu trở nên độc lập về tài chính. 


CHƯƠNG 14 


Chúng tôi muốn H.E.L.P. 


David Hosei và Michael State 


Sinh viên năm thứ nhất, đại học Indiana và đại học Purdue 


Vào đại học giống như một đặc quyền có được cơ hội để tìm ra những øì 
một người muốn làm trong cuộc đời mình. Chúng tôi xem những năm học đại 
học như một phần nguyên của việc định hình các sở thích cũng như cung cấp 
nền tảng mà chúng tôi cần trong các lĩnh vực mình đã lựa chọn. Nhưng chúng 
tôi cũng nhận được một nền giáo dục trước đại học rất bổ ích khi còn học phổ 
thông. Cả hai chúng tôi đều là những nhà kinh doanh trẻ con. Giờ đây một 
trong hai dứa tôi dự định thành lập các doanh nghiệp sau khi tốt nghiệp. Còn 
người kia hiện đang sở hữu bất động sản. Chúng tôi là những người bình 
thường may mắn không ngờ. Tại trường trung học, chúng tôi đã gặp một 
người thầy làm thay đổi cuộc sông tài chính của mình. 


HÃY ỦNG HỘ MỘT CHÚT 


Chúng tôi gặp nhau ở trường tiểu học, cùng lớn lên ở thành phố 
Indianapolis, và cùng chơi với nhau. Cả hai đều đặc biệt yêu thích cờ tỉ phú vì 
chúng tôi có thể mua nhiều bất động sản, các đường ray xe lửa và các công ty 
kinh doanh dịch vụ tiện ích bằng số tiền được cung cấp một cách diệu kỳ mà 
không cần bất cứ nỗ lực nào. 


Mãi đến năm cuối cấp trung học, tiền thực sự vận hành như thế nào trong 
thế giới vẫn còn là một bí ẩn lớn đối với cả hai chúng tôi. Khi đó, chúng tôi 
tham dự một lớp học có tên gọi Hợp tác tiếp thị do giáo sư Dave Stephens 
giảng dạy. 


Qua lớp học, chúng tôi đã tiếp thu được những bài học mà sinh viên thực 
sự cần. Thầy Stephens đã trao cho chúng tôi những kĩ năng cần thiết để thành 
công trong cuộc sống. Cách phỏng vấn xin việc làm và xây dựng các kĩ năng 
của nhà doanh nghiệp là một phần giáo án của thầy. Sau đó chúng tôi học 
cách đầu tư vào bất động sản. (Chúng tôi mới 17 tuổi và trước đó chưa bao 
giờ nghĩ đến điều này. Chúng tôi nhận thức được việc đầu tư vào bất động 
sản, nhưng không hiểu gì về các nguyên tắc cơ bản. Xét cho cùng, làm sao 
một sinh viên có đủ khả năng mua bất động sản?) Giá trị thời gian của tiền 
bạc là một phần khác của chương trình giảng dạy. Ví dụ, 1 đôla hôm nay sẽ 
không mua được nhiều thứ như 1 đôla năm 1960. Chúng tôi cũng biết rằng 
việc tính toán thời gian cho một sự đầu tư rất quan trọng, nhưng không phải là 
quan trọng nhất, và đầu tư tiền bạc vào những công việc kinh doanh hợp lý là 
một cách tuyệt vời để xây dựng nguồn tài chính dồi dào. Chúng tôi được 
khuyên khích học ở nhịp độ riêng của mình. Thầy đề nghị chúng tôi đọc thêm 
sách, và Dạy Con Làm Giàu nằm trong danh sách sách đọc thêm. 


Một hôm thầy Stephens mang một trò chơi ô vào lớp. Lúc ấy, chúng tôi 
không hề ngạc nhiên mà chỉ thắc mắc làm sao nó thích hợp được trong một 
lớp học như thế. Ba buổi học kế tiếp được dành để chơi trò chơi này, 
CASHFLOVW 101. Chúng tôi thực sự thích thú, và thật là vui. Hữn nữa, chúng 
tôi còn học được nhiều điều. Trò chơi chỉ chúng tôi cách thoát khỏi vòng luấn 
quấn của công việc cũng như cách sử dụng tiền dể dầu tư đúng đắn. Kiếm 
được một việc làm sau khi tốt nghiệp dại học và đeo đuổi nó nhiều năm là con 


dường chúng tôi đang đi. Tuy nhiên, chúng tôi biết rằng mình rất khác biệt và 
muốn có một hướng đi khác trong cuộc sống. Trò chơi đã mang đến cho 
chúng tôi một hình ảnh về lối sống ấy và giải thích tại sao chúng tôi lại khác 
biệt. Khía cạnh hấp dẫn của trò chơi là nó mang đến hiện thực qua thị giác về 
việc tích lũy vòng quay tiền mặt thụ động. 


Rồi vài người dề cập đến trò CASHFLOVW cho trẻ con và một ý nghĩ bất 
ngờ nảy ra. Một người khác cho biết có quen một giáo viên dạy lớp 5 tại một 
trường tiểu học địa phương. Tại sao không dạy các em nhỏ tuổi hơn chúng tôi 
những kĩ năng chúng cần? Tại sao phải đợi đến khi lên trung học? 


Nhóm chúng tôi dã sắp xếp và đi đến lớp 5 đó. Chúng tôi dự định giới 
thiệu trò chơi một cách vui nhộn. Vì thế chúng tôi đã trình diễn một bài thơ 
trào phúng, trong đó có những câu thơ đáng nhớ, nhấn mạnh đến vòng quay 
tiền mặt. 


Bọn trẻ rất thích chơi trò chơi này. Những đứa trẻ 10-11 tuổi đó thật sáng 
dạ. Nghe xong các em phát biểu những câu như, “Thu nhập bị động của em 
phải lớn hơn các chi phí thì mới thoát khỏi vòng luấn quấn được,” còn nhiều 
người trong chúng tôi đã cảm thấy mù tịt. Chúng tôi biết trò chơi đang mang 
đến cho những đứa trẻ này một cách nhìn cuộc sống hoàn toàn mới mẻ - 
không chỉ có tiền bạc. Rất có thể chúng đang học những bài học mà cha mẹ 
chúng chưa bao giờ dạy. Chắc chắn đó là kinh nghiệm của chúng tôi. 


Sau khi tốt nghiệp trung học, vài người trong chúng tôi cho rằng việc dạy 
các sinh viên đại học về tài chính có thể mang lại hiệu quả dây chuyền. 
Những sinh viên đó có thể luân phiên nhau dạy cho trẻ con về tiền bạc. Đây là 
một điểm bứt phá đối với chúng tôi, khởi đầu cuộc tìm kiếm giúp cung cấp 
những người khác trong cộng đồng của mình biết đọc hiểu về tài chính, tinh 
thần doanh nghiệp và quản lý tiền bạc. 


GIÚP ĐỠ MỘT TAY 


Để làm điều đó, chúng tôi đã mở một tổ chức phi lợi nhuận mang tên 


H.E.L.P Inc. (Giúp Đỡ Giáo Dục Nhiều Người - Help Educate Lots Of 
People). Tổ chức này sử dụng trò chơi CASHELOVW cho trẻ con để dạy trẻ 
em địa phương sống gần khu trường đại học về cách quản lý tiền bạc, kiến 
thức về tài chính, và tinh thần doanh nghiệp. Chúng tôi đã mở rộng chương 
trình tại nhiều câu lại bộ ở các trường tiểu học cũng như các hội nghị ở các 
trường trung học. 


Những đề tài của tổ chức được đặt tại Đại học Purdue, Đại học Indiana, và 
Đại học Wabash, kế đến là Đại học Ball State và IUPUI (Đại học Indiana và 
Đại học Purdue của Indianapolis). Cho đến nay hơn 100 sinh viên đại học đã 
dạy hơn 200 trẻ em ở độ tuổi 10, 11, và 12 mỗi năm. Chúng tôi đã tìm được 
cách để làm cho hoạt động của tổ chức đạt hiệu quả. Mười sinh viên đại học 
tận tâm gặp nhau mỗi tháng một lần để học trò chơi. Sau đó, họ dạy lại các 
sinh viên khác, và lần lượt từng người sẽ tìm đến với những trẻ em trong cộng 
dồng và dạy lại điều đó. Công thức hết sức đơn giản: Học. Dạy. Làm. 


Tình hình này đã mở ra rất nhiều cơ hội tồn tại cho các nhà kinh doanh trẻ 
muốn dựa vào những hiểu biết tự có của họ. Chúng tôi muốn người khác tiếp 
cận các thông tin mà chúng tôi có được. Một khi họ nắm được thông tin đó, 
họ cũng sẽ gặp thuận lợi vô cùng để thành công trong cuộc sống. Những câu 
chuyện của chúng tôi có lẽ sẽ quen thuộc với nhiều người - hàng triệu thanh 
niên có tinh thần doanh nghiệp. Nhưng không giống như họ, chúng tôi dã 
nhận được một sự trợ giúp mà chúng tôi muốn truyền cho những người khác. 


DAVID: MỘT NGƯỜI BUÔN BÁN Ở TUỔI 12, NHÀ KINH DOANH 
Ở TUỔI 17 


Khi lớn lên tôi luôn tìm kiếm các cơ hội kinh doanh. Vào lúc 12 tuổi, tôi 
gom góp các vỏ lon bằng nhôm dể tái chế trong khi các bạn tôi chơi bóng rổ. 
Năm 15 tuổi tôi làm bôi bàn tại câu lạc bộ đồng quê của bà tôi vào các tối thứ 
Sáu và thứ Bảy. (Tôi vẫn đang làm việc theo ca ở đó vào những kì nghỉ.) 


Mùa xuân năm đó một người bạn của tôi, vốn có chiếc máy xén cỏ riêng, 
đã cùng tôi mở dịch vụ chăm sóc bãi cỏ. Quyết định ấy thật di dàng. Quanh 
khu xóm của chúng tôi đều có những bãi cỏ, và có rất nhiều nhà cửa hoặc là 


không quan tâm, hoặc không có thời gian để chăm sóc chúng. Chúng tôi thấy 
mình có thể làm việc này được. Để làm được điều đó, tôi cần hai thứ: một 
chiếc máy xén cỏ và tiền để mua nó. Tôi đến gặp chị mình, giải thích những 
øì tôi muốn làm, tôi sẽ thu được bao nhiêu, và bao nhiêu bãi cỏ chúng tôi có 
thể chăm sóc vào những ngày cuối tuần và sau giờ học. Tôi cũng hứa trả lại 
tiền cho chị trong vòng hai tháng. 


Bị thuyết phục vì tôi hiểu những gì mình đang làm, chị cho tôi mượn 500 
dôla không tính lãi. Tôi đã có thể trả lại số tiền trong một tháng (nhưng tôi 
tiếp tục đền đáp sự giúp dỡ của chị bởi tôi hắn không thể có được ngày hôm 
nay nếu không có số tiền chị cho mượn). 


Để mở rộng hoạt động, chúng tôi báo với các giáo viên ở trường trung học 
về dịch vụ của mình. Có người đã chỉ chúng tôi đến một nhà trọ và chung tôi 
cũng dã làm việc cho họ. Sau đó chúng tôi chia nhau ra, và dược những chủ 
nhà cũng như những trung tâm thương mại thuê làm việc. 


Đương nhiên, có một vấn đề “hậu cần” khá quan trọng. 15 tuổi, tôi không 
đủ tuổi để lái xe, và tôi phải thuê bạn bè chở tôi từ chỗ làm này đến nơi làm 
khác. Tôi mua một chiếc xe tải và thuê các bạn tôi lái nó được 4 tháng. Ngay 
khi tôi nhận được giấy phép lái xe, tôi đã tự mình lái chiếc xe tải. 


Cuối năm học trung học, có sáu người bạn đã làm việc cho chúng tôi. Tôi 
trả lương cho họ vào ngày 5 và 20 của mỗi tháng và tính theo giờ. Việc kinh 
doanh này đã mang lại cả thảy 40.000 đôla suốt những năm đó. 1/3 số đó là 
lợi nhuận của tôi, 1/3 thuộc về tổng chi phí, và 1/3 còn lại là chi phí nhân 
công. (Sau ba tháng cùng làm việc, người bạn cùng hợp tác với tôi đã bỏ 
cuộc. Cậu ấy không muốn góp sức vào công việc kinh doanh này nữa. Vài 
năm sau đó, cậu thật sự hối tiếc vì quyết định của mình.) 


Tôi bát đầu tìm kiếm những triển vọng dể mua doanh nghiệp cho mình vào 
năm nhất đại học. Sau ba tháng học ở đại học, tôi đã không thể thỏa mãn nhu 
cầu của khách hàng, thế nên tất cả họ bắt đầu tìm kiếm những người cung cấp 
dịch vụ khác. 


Tôi định bán lại công việc này cho một chủ nhà trọ, khách hàng lớn nhất, 


để lấy 200 đôla mỗi tháng trong vòng 5 năm. Nhưng vào lúc chúng tôi nhất 
trí, tôi lại không có danh sách khách hàng. Vì vậy, tôi đã bán các trang thiết bị 
và chiếc xe tải để lấy 1.500 đôla tiền mặt. 


Kinh nghiêm này đã cho tôi thấy tầm quan trọng của việc cần có một nhà 
cố vấn có năng lực để dàn xếp trong suốt quá trình mua bán. Sau đó, tôi đã 
học cách sử dụng các nhà cố vấn mỗi khi tôi không biết về một quá trình, hay 
phương thức kinh doanh cụ thể nào đó. 


Tôi cũng học được rằng một công việc kinh doanh có thể thất bại trong 
vòng ba tháng nếu không có một kế hoạch thích hợp nhằm tiếp tục cung cấp 
những dịch vụ tốt hơn cho khách hàng. Tôi biết triết lý của Dạy Con Làm 
Giàu có thể vận dụng được, nhưng nó thách thức và dòi hỏi nhiều công sức, 
nỗ lực cũng như sự hoạch định. 


Lợi nhuận từ công việc chăm sóc cỏ đã đến thật đúng lúc bởi lẽ trong khi 
cha mẹ tôi nhấn mạnh giá trị của việc có một nền giáo dục tốt với các anh chị 
em tôi, họ cũng biết rõ ai phải chịu trách nhiệm trả tiền cho việc học tập đó. 
Phần lợi nhuận tôi thu được từ công việc kinh doanh cũng như bán đồ đạc đã 
giúp trang trải các chi phí cho năm học đại học đầu tiên của tôi. 


KINH NGHIỆM KHÁC Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC 


Sau đó, tôi bắt đầu những việc khác. Tôi biết một công việc kinh doanh có 
thể sinh ra dòng thu nhập bị động to lớn nếu được thực hiện đúng đắn. Một số 
rất thành công, trong khi một số khác lại thất bại. Tất cả những việc đó đều co 
ý nghĩa vì chúng dạy tôi rất nhiều điều. Đó là: 


- Công việc dọn tuyết đem lại hơn 3.000 đôla trong hai mùa. Công việc này 
đã bổ sung vào việc chăm sóc cỏ của tôi ở trường trung học. Tôi đã mua các 
trang thiết bị vào mùa đông của năm đầu tiên ở trường trung học. Tôi cũng 
cùng làm chủ một cơ sở kinh doanh với một người bạn ở trường trung học. 


- Cồng việc sơn nhà mang lại 2.000 đôla một mùa hè. Tôi đã tự mình làm 
mọi việc. 


- Nghề phân phối tiếp thị mạng lưới, một công việc làm tôi tốn khoảng 300 
đôla cùng với 75 giờ. Tôi được đào tạo và làm việc cho những người khác, 
nhưng tôi nhận thấy khó mà thuyết phục bạn bè và các thành viên trong gia 
đình tham gia. Tôi không cảm thấy thoải mái. Thế nhưng nó lại là một giai 
đoạn quan trọng vì tôi nhận ra việc tìm kiếm công thức và tầm nhìn riêng của 
mình cũng như việc vận hành chúng là hết sức cần thiết. 


- Dự án khởi nghiệp liên quan đến máy vi tính cùng với hai người khác, 
vốn đòi hỏi khoảng 500 giờ nhưng tôi không tốn đồng nào. Chúng tôi đã bước 
vào một cuộc cạnh tranh trong kinh doanh, dựa trên dự án kinh doanh của 
mình, đã đem lại cho chúng tôi 5.000 đôla. Chúng tôi đưa ra cách nối kết các 
thông tin y học bằng việc dùng một tấm thẻ PC, đó là một màn hình không có 
bàn phím. Một người trong nhóm đã ra đi và dự án đã không thể tiến triển. 
Điều này cũng là một kinh nghiệm học hỏi quan trọng bởi vì nó dạy tôi tin 
tưởng những người cùng làm việc với mình, đặc biệt về vấn đề tiền bạc, nỗ 
lực, và thời gian. 


Tôi cũng xem H.E.L.P. là doanh nghiệp vì tôi chịu trách nhiệm về nó. 


Khả năng kinh doanh mở rộng của tôi cũng hỗ trợ tôi rất nhiều. Tôi đã 
quyên góp được 7.500 dôla để giới thiệu Cuộc so tài giữa các ban nhạc (Battle 
of the Bands), đóng góp 2.000 đôla cho Jill?s House, một quỹ dành cho sinh 
viên bị ung thư. Hai năm qua tôi đã đóng góp hơn 4.000 đôla cho JilI?s House. 


Ngoài việc khởi sự các công việc kinh doanh, tôi cũng dã đầu tư khoảng 
5.000 đôla vào cổ phiếu. Vào thời điểm này, tôi đang để mặc chúng. Tuy 
nhiên, việc tiếp xúc với tiền bạc mỗi ngày là điều mà tôi vẫn đang tiếp tục 
làm. 


THẺ TÍN DỤNG KHÔNG KIẾM ĐƯỢC TÍN DỤNG 


Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc lập ngân sách chi tiêu của mình. Tôi đã 
dùng tiền mặt trước khi tôi có đủ tiêu chuẩn dùng thẻ tín dụng. Cuối cùng khi 
tôi đặt những chiếc thẻ tín dụng vào ví, tôi cứ nghĩ rằng chúng phục vụ cho 
nhiều mục đích khác nhau. Chúng cho phép tôi theo dõi các chi phí của mình, 
là một vật thay thế tiện lợi cho tiền mặt, và dễ sử dụng. Nhưng vào lúc đó tôi 
lại tập trung vào việc thanh toán các hóa đơn, chứ không phải lập ngân sách 
tiền bạc của mình. Dù không phải trả một xu tiền lãi nào, tôi lại thấy một cái 
øai lớn trong việc tôi đã tiêu khá nhiều tiền vào thức ăn, áo quần, và giải trí. 
Thói quen chi tiêu quá mức này vẫn là trở ngại của cá nhân tôi, nhưng việc từ 
bỏ chúng sẽ không giải quyết được vấn đề. Tiếp tục làm việc để lớn lên, phát 
triển, trưởng thành, và học cách vượt qua những trở ngại của mình là nhiệm 
vụ của bản thân tôi. Hiện tại tôi chi trả mọi thứ bằng tiền mặt, bằng các thẻ 
ghi nợ, và qua ngân hàng trực tuyến. 


Tôi vẫn đang “giải quyết” những “vấn đề” của mình. Không một chút suy 
tính, tôi đặt số tiền boa 15% đến 20% cho một người bồi bàn, nhưng tôi vẫn 
cố tìm kiếm các dịch vụ tài chính rẻ nhất. 


Những trò giải trí vẫn tranh thủ sự chú ý của tôi. Thật buồn cười, bởi lẽ 
chúng đều là những trò mà tôi đã chơi từ lúc 11 tuổi. “Ra ngoài chơi đi,” là 
một lời kêu gọi quyến rũ. Nhưng tôi nhìn chúng như một thách thức. Chắc 
chắn rằng, việc giảm sức ép là quan trọng, nhưng đạt được những mục tiêu 
cũng hết sức cần thiết. 


TÔI NHÌN THẤY MỘT TƯƠNG LAI KHÁC 


Từ khi tôi còn học đại học, mục tiêu trước mắt của tôi là tốt nghiệp với một 
bằng cấp về doanh nghiệp và tài chính. Trước khi tham dự lớp của thầy 
Stephens, tôi không hề biết mình muốn làm øì. Bây giờ tôi đã nhận thấy rõ 
con đường định đi. 


Mục tiêu một năm của tôi là sẽ bắt đầu một công việc kinh doanh và xây 
dựng một “cường quốc” tài chính. Mục tiêu năm năm là có thể quyết định 
xem liệu tôi có muốn nghỉ hựu vào thời điểm đó hay không. Không một chút 
nghi ngờ øì nữa, tôi không muốn một công việc bàn giấy làm việc 8 giờ sáng 


đến 6 giờ chiều mỗi ngày trong 5 ngày mỗi tuần. Công việc đó không cho tôi 
một cơ hội để theo đuổi những ước mơ, tầm nhìn và mục tiêu của mình. Tôi 
rùng mình khi nghĩ đến việc sống trong một sự đầu hàng của bộ phim Không 
Gian Văn Phòng (Office Space). 


Trong lúc đó, tôi nắm lấy cơ hội để dạy về tiền bạc và chấp nhận rủi ro bởi 
vì những đề tài này không được dạy ở trường. Với những thông tin hữu ích 
này, các bạn trẻ có thể bước vào cánh cửa đến với thế giới của những nhà 
doanh nghiệp chứ không đứng bên ngoài. Hiện tại, tôi là người trợ giáo trong 
khu tập thể của mình, vốn nằm trên tầng lầu nguy hiểm ngoài trời (để đổi lấy 
phòng và tiền cơm). Trách nhiệm của tôi là cố vấn cho 50 sinh viên đại học, 
phần lớn là sinh viên năm thứ nhất, đang sống ở đó. Trả lời tất cả các câu hỏi 
về cuộc sống ở đại học, nghề nghiệp tương lai, và những hoạt động của sinh 
viên là một phần công việc của tôi. Ngoài ra, tôi còn dạy những kĩ năng kinh 
doanh và lãnh đạo. 


Lúc 17 tuổi, lần đầu tiên tôi cảm thấy làm chủ được cuộc đời mình. Tôi 
nhận ra tôi muốn trở thành một nhà doanh nghiệp, để tạo ra các cơ sở kinh 
doanh và sống một cuộc sống do tôi tự tạo nên, không phải một cuộc sống mà 
tôi cố gắng hòa nhập vào nó. Tôi cảm thấy thật tuyệt vời! Duy trì sự kiểm soát 
vừa là một trách nhiệm đồng thời cũng là một thách thức. Một khi những mục 
tiêu đã đặt ra được hoàn thành, những mục tiêu mới phải thay chỗ của chúng. 
Thuyết phục người ta tin rằng một chàng trai 20 tuổi đáng tin cậy không phải 
dễ dàng. Nhưng nỗ lực ấy xứng đáng được tưởng thưởng. 


Tôi đã từng bơi trong một đại dương ý tưởng. Giờ đây tôi biết cách đóng 
một chiếc thuyền và lái đến hướng những ý tưởng ấy. Đó là thông tin tôi 
muốn chia sẻ với những ai suy nghĩ về các khả năng nhưng không biết cách 
thực hiện chúng. Đối với những người trẻ tuổi cảm thấy mình khác biệt với 
cách nghĩ thông thường, không muốn bị trói buộc với công việc văn phòng 
suốt ngày, thì có điều khác ngoài niềm hi vọng. Có một cách để đạt được ước 
mơ và sự tự do của bạn. 


MICHAEL: NGƯỜI BÁN KẸO, ÔNG CHỦ BẤT ĐỘNG SẢN 


Từ năm 1989 đến năm 1991 tôi điều hành một cửa hàng bán kẹo mang tên 
Slate Candy Store năm ở lối di vào nhà chúng tôi. Khi nhận thấy có nhu cầu, 
tôi đã đáp ứng nó. Trẻ con rất thích kẹo, nhưng nơi duy nhất để mua kẹo trong 
địa phương nằm ở trung tâm thương mại, và nhiều bậc phụ huynh sẽ không 
cho phép con mình đi đến đó. Nó quá xa và muốn đến đó buộc phải đi theo 
đường chính. 


Tôi hỏi ý kiến mẹ về việc bán kẹo và bà đã tán thành. Chúng tôi đến Sam”s 
Club và bà đã mua tất cả các loại kẹo (tôi biết những loại kẹo tôi và bạn bè 
thích nên việc chọn mua lựa thật dễ dàng). Một lần tôi kể cho bọn trẻ ở một 
trường việc tôi đang làm và câu chuyện ấy lan đi nhanh chóng. Chăng mấy 
chốc chúng đã xếp hàng dài bên ngoài nhà tôi. Cách làm của tôi thật đơn giản: 
bán gấp đôi giá tiền mỗi thanh kẹo và kiếm vài trăm đôla một tháng sau khi 
trả tiền vốn đến khi tôi từ bỏ công việc này một năm sau đó. Nhà tôi bị cướp, 
mẹ và tôi quyết định không bán kẹo nữa. 


Vào năm 16 tuổi, tôi đã chuyển tiếp sang thời đại kỹ thuật số. Tôi đầu tư 
1.000 đôla (quà của bà tôi) vào chiếc máy vi tính đầu tiên của mình. Với một 
tài khoản AOL và kết nối Internet, tôi xây dựng một nhóm các trang web để 
các công ty trả tiền cho tôi, dựa trên cơ sở một lần nhấp chuột, để quảng cáo 
cho họ. Cuối cùng những trang web này nhận được 2.000 lượt truy cập một 
ngày và tôi thu được 800 đôla mỗi tuần. Tôi đã kiếm được hàng ngàn đôla 
trong khoảng 4 tháng trước khi hệ thống này bị thay đổi. 


Bây giờ tôi sẽ thừa nhận rằng trong giai đoạn trước khi học thây Stephens, 
tôi đã phung phí tất cả tiền bạc của mình vào xe hơi, dàn âm thanh nổi trên xe 
hơi, những trò giải trí và các cô bạn gái - danh sách thú tiêu khiển cơ bản của 
các thanh, thiếu niên. Nhưng khi tôi tham dự lớp của thầy, tôi đã đem tất cả 
những ý tưởng muốn trở thành một nhà doanh nghiệp của mình và gắn kết 
chúng lại. Cuối cùng, tôi đã hiểu ra khả năng có thể trở nên độc lập về tài 
chính là như thế nào. Tiền bạc không chỉ để kiếm ra và tiêu xài. 


Thông tin tiếp thu được không chỉ vạch ra cho tôi hướng đầu tư mà tôi 
muốn đi đến, nó còn giúp tôi xác định rõ các mục tiêu của mình. Tôi biết sau 
khi tốt nghiệp đại học tôi sẽ dành 5 năm đầu tiên để tạo ra nguồn thu nhập bị 
động vượt xa các chỉ phí của tôi (chăng hạn như tiền thế chấp, những khoản 
thanh toán cho xe hơi, thức ăn, vân vân và vần vân). Mục tiêu mười năm của 


tôi sẽ là khả năng về hưu — nhưng không phải tôi định làm như thế. 


Để thực hiện điều đó, tôi đã bắt đầu đầu tư vào bất động sản. 


ĐÂY LÀ CÁCH TÔI ĐÃ THỰC HIỆN 


Sau một năm nhất sống ở khu tập thể, tôi quyết định thuê căn hộ đầu tiên 
của mình với một người bạn. Chúng tôi chia nhau trả 800 đôla tiền thuê nhà 
mỗi tháng và cố gắng ổn định trong cách bố trí kỳ quặc của căn hộ, kiểu bố trí 
lạ lùng trông như một chiếc bánh hình chữ V. Sau khi sự hứng thú được ở 
trong căn hộ mất dần, tôi nhận ra mình đang trả 400 đôla một tháng tiền thuê 
cho chủ nhà. Tôi biết có một cách tốt hơn. 


Tôi bắt đầu nghiên cứu thị trường bất động sản trong vùng (Lafayette, 
Indiana) và nhận ra đó là thời điểm thuận lợi để mua nó. Lãi suất rất thấp và 
mọi người trong vùng dường như đều đang bán nhà cùng một lúc. Thị trường 
của người mua thực sự dược dọn ra giống như một bữa tiệc đứng. 


Mỗi ngày tôi dành ít thời gian tìm kiếm một căn hộ hai gian. Tôi nghĩ rằng 
mình sẽ ở một gian và cho thuê gian còn lại. Nhưng sau tám tháng trời xem 
xét khoảng 40 căn hộ hai gian, tôi trở nên nản chí. Hầu hết chúng được xây 
trước năm 1950 và đòi hỏi rất nhiều thời gian để sửa sang lại, điều mà tôi 
không thể làm được. Một ngày nọ, tôi đọc được một quảng cáo trên báo về 
một ngôi nhà 4 gian còn tốt với “số tiền lãi tuyệt vời”. 


Tôi thật sự ấn tượng với mẫu quảng cáo đó. Ngôi nhà không những chưa 
đầy 5 năm tuổi, mà còn tốt hơn hầu hết những căn hộ trong thị trấn. Mỗi gian 
nhà đều có lò sưởi làm tăng vẻ duyên dáng cho nó, máy giặt và máy làm khô. 
Các gian ở tầng trên có trần hình vòm. Tôi có thể sống xa hoa ở đó. Người 
chủ nhà đưa tôi một bản sao các báo cáo tài chính, một bảng tính Excel ngay 
khi tôi đến xem ngôi nhà này, tôi thậm chí còn ấn tượng hơn nữa vì điều dó. 


Người bán đòi 245.000 đôla, và trong lúc ông ta đồng ý mức giá 240.000 


đô la, tôi biết mình nên nhờ người định giá lại ngôi nhà này. Và giá thẩm định 
là 266.000 đôla. Việc nghiên cứu cho tôi biết rằng do những diều kiện kinh tế, 
hầu hết các ngân hàng chỉ đòi hỏi khoảng 10%. Tôi đã dùng giá thẩm định 
như một lực đòn bẩy. Đây là cách mà ngân hàng xem xét các con số. Họ xem 
266.000 đ6la là giá bán, và 10% của nó - tức 26.000 dôla - là số tiền mặt phải 
trả. Số tiền 26.000 đôla chỉ tồn tại trên giấy. 


Nhưng sau đó một chuyện khác đã khiến tôi chú ý. Bằng cách đặt 10% tiền 
mặt, tôi được yêu cầu thanh toán tiền bảo hiểm cầm cố cá nhân (PMI), số tiền 
bảo hiểm thêm vào do ngân hàng đòi hỏi để giúp họ bán món tiền cho vay cho 
một ngân hàng khác. Phí bảo hiểm 120 đôla hàng tháng giống như số tiền vất 
di. Nhất định tránh việc chỉ trả này, tôi định đặt 20% tiền mặt. Tôi thuyết phục 
người bán thực hiện một văn tự cầm cố thứ hai trị giá 10%. Ông ta đồng ý và 
phí bảo hiểm cầm cố cá nhân đã biến mất. 


Để tìm kiếm những điều khoản tốt nhất, hơn một tháng tôi đã tiếp xúc với 
5 ngân hàng. Tất cả mọi người mà tôi gặp gỡ đều lịch thiệp, ngoại trừ một 
người, hơn những người khác, sẵn sàng làm bất cứ điều gì để tôi được vay. 
Tôi trình cho họ xem hàng đống các báo cáo tài chính và giấy tờ, nhưng 
người này sẵn sàng ủng hộ tôi - lúc đó tôi 20 tuổi - và đi theo anh ta từng 
bước chỉ để bảo đảm khoản vay. Trong trường hợp của tôi, điều đó bao gồm 
những sự chấp thuận đặc biệt từ người bảo đảm vì sự hạn chế thu nhập của 
tôi. Số tiền vay có được qua một văn tự cầm cố trong vòng 5 năm với mức lãi 
suất linh động 6,375%. Điều này có nghĩa là trong 5 năm tỷ lệ lãi suất là 
6,375%. Sau 5 năm tỷ lệ này có thể tăng hay giảm tùy thuộc vào thị trường 
hiện tại. Tôi sẽ trả 1.300 đôla mỗi tháng. (Mặc dù tôi thích một số tiền vay 
trong 30 năm hơn, vốn hẳn sẽ kìm hãm một tỷ lệ lãi suất thấp cho toàn bộ kỳ 
hạn cho vay, nhưng đây là văn tự cầm cố duy nhất mà tôi có thể có được. Nếu 
lãi suất tăng lên sau 5 năm có lẽ tôi sẽ quyết định tái tài trợ khoản vay.) 


Tôi gọi điện cho David Hosei bạn tôi để nhờ anh giúp phân tích các báo 
cáo tài chính. Nếu tôi sống tại một trong những gian nhà, tôi sẽ phải trả 
khoảng 200 đôla để hòa vốn. Đây là cách chúng tôi đã tính toán điều dó: 


Với 151 đôla mỗi tháng tôi có thể sống trong một căn hộ sạng trọng và sở 
hữu một tòa nhà. Đó là một sự thành công. 


Sau khi bảo đảm số tiền vay, tôi được thông báo các chi phí kết thúc 
khoảng 6.000 đôla, điều này có nghĩa là khoảng 2.000 đôla sẽ chạy khỏi túi 
tôi, cộng thêm một điểm từ ngân hàng, tương ứng với 1% số tiền vay, hay 
2.600 đôla. Điều đáng ngạc nhiên là: Đến khi kết thúc tôi chỉ phải trả 625 
đôla. Dường như người bán chịu nhiều thuế hơn người cho vay đã định ban 
đầu với ông ta. 


Việc thanh toán tiền thế chấp của tôi chỉ bắt đầu sau khi tôi kết thúc việc 
cho thuê ngôi nhà của mình. Điều này đem đến cho tôi 1.800 đôla tiền cho 
thuê để bỏ vào tài khoản ngân hàng của tôi. Tôi dang dành dụm số tiền này để 
phòng cho những việc sửa chữa khẩn cấp cũng như để trang trải những tháng 
mà các căn hộ không có ai thuê. 


Sau khi tốt nghiệp tôi sẽ dọn đi và cho thuê căn hộ trên để kiếm 625 đôla. 
Đến thời điểm đó vòng quay tiền mặt bị động hàng tháng của tôi sẽ là 440 
đôla. Đây là chỉ tiết: 


§595 cho căn hộ tổng dưới cùng + $@Ø5 tiền nước + tiền 
chãm sóc con vật cưng (nều có] 
$595 cho căn hộ tầng dưới củng + $@5 tiền nước + tiền 
chăm sóc con vật cưng (nều có} 
$625 cho căn hộ tầng trên cùng + $Ø5 tiền nước + tiền 
chăm sóc con vật cưng (nều cô} 
8B25 cho căn hộ tổng trên cùng + $@5 tiền nước + tiền 
chăm sóc con vật cng (nều có} 
S540 tiền cho thuê (chi phí quản lý, 63% của con sô nảy 
»ð $152,40] 
- 82.100 tiền thề chầp, các chi phí, cộng hay trừ ®%10O tùy 
thuộc vào bao nhiêu tuyết chúng tôi có 
$44O vòng quay tiền mặt bị động hàng tháng 
*S0 tiến phải trả cho các con vật cung là $25 mối tháng, 
người thuê trả sô tiến đặt cọc ban đầu là SGDO nêu họ có một 
con; $1DGO không hoàn lại. 


Lãi ròng tiển mặt 


Vòng quay tiền mặt hàng năm ($44O x 1©) $5.28O 
G 

Sồ tiền mặt đấu tư vào ngôi nhà $825 
Tỉ lệ lãi ròng tiển mặt: 845% 


Đến khi định giá bất động sản, các bất động sản đầu tư được định giá dựa 
trên số lợi tức mà chúng sinh ra. Vì thế nếu tiền cho thuê tăng lên, sau đó 
nhiều khả năng giá trị của ngôi nhà cũng sẽ tăng. Tôi biết ngôi nhà này sẽ 
tăng giá vì một trung tâm mua sắm nhỏ đang được xây ngay đối diện khu phố. 


Địa thế luôn luôn được tính đến, để xem bạn sẽ bán kẹo hay bán bất động sản. 


Tôi nhìn vào việc đầu tư theo hướng này. Tôi chỉ đặt 625 đôla của mình 
vào vụ mua bán, vốn đem đến cho tôi một chỗ ở tuyệt vời và vòng quay tiền 
mặt bị động tiềm năng. Hiện tại, dựa vào việc định giá, tôi có giá trị ròng còn 
lại là 26.000 đô la; vào lúc tôi tốt nghiệp số tiền này có thể tăng lên. Tôi định 
dùng một phần của nó để mua thêm bất động sản. 


Có một khía cạnh khác đối với việc mua bán này, điều mà tôi cho là rất 
quan trọng không thể không nêu ra. Tôi nghe toàn bộ những lời chỉ trích gay 
gắt từ bạn bè và người thân về việc đầu tư vào bất động sản ở tuổi 21. Nhiều 
người nói với tôi rằng tôi sẽ phải sửa chữa những nhà vệ sinh dột nát và tiếp 
xúc với những người thuê khó chịu. Khi nào tôi mới học được chuyên môn 
của mình, khoa học máy tính, hay bất cứ điều gì khác? 


Thực tế là bất động sản hoàn toàn được quản lý bởi một công ty đáng tin 
cậy. Mọi thứ từ việc cho thuê các căn hộ cho đến việc giải quyết các vấn đề 
của người thuê nhà (như việc không trả tiền thuê hay những lời phàn nàn) cho 
đến việc xén cỏ đều là trách nhiệm của họ. Dù công ty quản lý không trả tiền 
cho các dịch vụ như chăm sóc cỏ, nhưng họ giám sát chúng và đảm bảo mọi 
thứ trông tốt đẹp. Tất cả những điều tôi làm là mở các bảng báo cáo tài chính 
hàng tháng. Tôi thậm chí không phải di đến ngân hàng bởi vì chi phiếu của tôi 
được gởi trực tiếp vào tài khoản của mình. 


VIỆC ĐẦU TƯ KHÔNG CHỈ DÀNH CHO “CÁC SINH VIÊN NĂM 
CUỐI” 


Mua bất động sản đã biến thành một việc đầu tư tuyệt vời đối với tôi - một 
sinh viên năm thứ nhất. Nếu không nhận được sự giáo dục về tài chính, tôi sẽ 
vẫn giống như hầu hết các bạn của mình, trả một khoản tiền thuê nhà không 
phải thấp để chăng vì điều gì. Trong khi nhiều người bạn cùng trang lứa đổ 
thêm nhiều tiền mà họ có vào quần áo hoặc xe hơi mới, tôi lại thích đầu tư để 
sinh ra thu nhập thường xuyên. Một phần thu nhập đó, ngược lại, có thể được 
dùng để mua những gì tôi muốn, hoặc để sinh ra dòng thu nhập bị động nhiều 
hơn nữa. 


Một bài học khác tôi học được là sự rủi ro. Với tôi, rủi ro là việc không bắt 
đầu công việc kinh doanh của riêng bạn hay không đầu tư vào bất động sản. 


Tuy nhiên, tôi tiếp tục đối mặt với những trở ngại của chính mình, đó là nỗi 
lo sợ một số những cơ hội chỉ là mẹo quảng cáo. Nhưng tôi đang học cách 
“phân tích thay vì chỉ trích”. Điều này tạo nên sự khác biệt. 


Nhưng tôi cũng phát triển những thói quen tốt khác. Mỗi ngày tôi dành 10 
phút để theo dõi tất cả các chi phí và thu nhập của mình. Tôi luôn luôn biết 
mình có bao nhiêu tiền và nó ở đâu. 10% trong mỗi đôla tôi làm ra được gởi 
vào một tài khoản đầu tư đặc biệt. 10% khác được tặng cho hội từ thiện. Hiện 
tại tôi làm việc ở Rạp Chiếu Bóng Thành Phố vào cuối tuần và tôi điều hành 
một công ty về web (Web-hosting) với 140 khách hàng và đang ngày càng lớn 
mạnh. 


DAVID VÀ MICHAEL: CHÚNG TÔI VẤN ĐANG HỌC HỎI MỖI 
NGÀY 


Ngoài việc đi học và lấy bằng cấp, chúng tôi cũng dang làm việc hướng 
đến các mục tiêu độc lập tài chính cua mình. Chúng tôi liên tục tìm kiếm cũng 
như phân tích các cơ hội bằng cách xem xét các mục rao vặt trên báo và bằng 
cách lắng nghe những gì mà những người cùng tuổi với chúng tôi đề cập đến. 


Kiến thức tài chính mà chúng tôi được dạy đã đưa những gì chúng tôi đang 
làm, cũng như có thể làm thành triển vọng. Nó cho chúng tôi khả năng tưởng 
tượng cuộc sống có thể như thế nào. Mỗi ngày chúng tôi thức dậy với cảm 
giác kiểm soát đáng ngạc nhiên. Giờ đây chúng tôi cảm thấy mình giàu có. 
Hơn tất cả, đây là kinh nghiệm chúng tôi muốn chia sẻ với những người khác. 


Chúng tôi biết nhiều người không nhận ra tiềm năng của họ vì họ sợ làm 
bất cứ điều gì khác với “chuyên môn” của mmh. Với họ, và với những khác, 
chúng tôi muốn nói rằng: Đừng e ngại. Hãy theo đuổi mơ ước của bạn. Hãy 
tin chúng tôi, không có điều gì khác như vậy cả. 


PHẦN V 


MỘT CÁCH KINH DOANH MỚI 


Người bố giàu của tôi đã dạy tôi rằng việc nhận được một sự giáo dục về 
tài chính rất quan trọng với mỗi người. Đối với những người làm các nghề 
tiếp xúc với những vấn đề tiền bạc như tư vấn thuế, hoạch định tài chính và 
quản lý doanh nghiệp riêng của mình, việc chia sẻ sức mạnh của sự hiểu biết 
về tài chính đặc biệt quan trọng. 


Thông thường, những người làm các công việc có liên quan đến tư vấn tài 
chính cá nhân nói với tôi rằng thông tin trong Dạy Con Làm Giàu đã làm 
thay đổi quan điểm của họ về tương lai tài chính của mình, cũng như cách họ 
tiếp xúc với khách hàng. Không phải các chuyên gia không chú ý đến công 
việc kinh doanh của họ. Họ cũng bỏ nhiều thời gian và tập trung vào những 
điền tối nhất họ có thể làm cho khách hàng của mình. Họ tiếp xúc với những 
vấn đề tài chính như đã được dạy dỗ nhưng họ không nhận được sự đáp trả 
như mong muốn. Khi tương lai tài chính của họ gặp trục trặc, họ cũng gặp 
phải những vấn đề tương tự. 


Khi họ cung cấp cho khách hàng của mình thông tin trong Dạy Con Làm 
Giàu, khách hàng của họ bắt đần kiểm soát tình hình tài chính của mình và 
vai trò nhà cố vấn/ khách hàng trở nên mạnh mẽ và có lợi hơn. 


Với Dạy Con Làm Giàu, cách nhìn của họ về các vấn đề tiền bạc đã thay 
đổi. Bằng cách tự rèn luyện cách nghĩ như người giàu có, họ không chỉ thay 
đổi cách làm việc để giúp vị trí tài chính của khách hàng của họ tốt hơn, họ 
còn thay đổi cách giải quyết tình hình tài chính riêng của mình. Dù nhiều nhà 
chuyên môn e ngại rằng việc giáo dục khách hàng có thể khiến đánh mất 
khách hàng, nhưng những chuyên gia này có thể chỉ ra rõ ràng rằng bằng 


cách giáo dục khách hàng họ không chỉ thắt chặt mối quan hệ, mà các khách 
hàng đó còn có nhiều khả năng trở thành các khách hàng thân thuộc bởi vì 
người cố vấn của họ đã đầu tư thời gian vào họ qua việc giáo dục chứ không 
chỉ qua tiền bạc của họ. 


Trong phần này bạn sẽ gặp Tom Wheelwright, một kế toán viên có kinh 
nghiệm tại Arizona, người liên kết với với Diane Kennedy, một trong những 
nhà cố vấn của Người bố giàu. Bạn cũng sẽ biết Tom và cộng sự của anh, Ann 
Mathis, tiếp cận các vấn đề tài chính như thế nào để các khách hàng và nhân 
viên của họ có thể bảo đảm tương lai tài chính vững mạnh. Họ cũng áp dụng 
thông tin của Dạy Con Làm Giàu vào cuộc sống riêng của họ bằng cách đầu 
tư vào các tài sản mà họ đã không xem xét trước đó và mở rộng công việc 
kinh doanh của họ theo nhiều hướng mới. 


Bạn cũng sẽ được biết câu chuyện của Brian Eagleheart. Giống như tôi, 
Brian là một cựu binh của Morine Corps (khi tôi viết điều này anh ta đang 
tham gia vào cuộc chiến tại Iraq). Là một nhà cố vấn sinh sống tại Oregon 
vốn phải vật lộn với một khoản nợ lớn, Brian đã sử dụng những quyển sách 
Dạy Con Làm Giàu để học cách hoạch định tài chính mới. Anh không chỉ 
giúp các khách hàng của anh đến với sự tự do về tiền bạc, anh còn làm giảm 
nợ nần và tăng vòng quay tiền mặt hàng tháng của mình cũng như những 
khoản đóng góp cho hội từ thiện. Anh đã kiểm soát cuộc sống tài chính của 
mình, vốn cung cấp “nhiên liệu” cho sự độc lập của anh. Câu chuyện của 
Brian hết sức thuyết phục, anh đã kể nó tại một trong những buổi thông tin 
của Dạy Con Làm Giàu. 


Những người điều hành công việc kinh doanh riêng của mình cũng gửi cho 
chúng tôi các câu chuyện về sự kiểm soát tình hình tài chính của họ. Trong 
phần này bạn sẽ gặp Michelle LaBrosse, một chủ kinh doanh thành công tại 
Comnecticut, bà đã điều chỉnh cách điều hành công ty của mình dựa theo 
những quyển sách Dạy Con Làm Giàu. Những bài học mà bà học được và áp 
dụng chính là những điều cơ bản mà nhiều ngiười có khuynh hướng lơ là. 
Người bố giàu thường hay nói về tầm quan trọng của việc trả lương cho 
chính mình trước khi trả các hóa đơn. Trong trường hợp của Michelle, làm 
như thế đã tạo nên sự khác biệt to lớn trong sự hoạt động và phát triển công 
việc kinh doanh của bà. 


Terri Bowersock là một chủ kinh doanh thành công khác. Đặt trụ sở tại 
Arizona, Terri đã biến doanh nghiệp đồ nội thất địa phương của bà thành một 
công ty hàng triệu đôla có mạng lưới trên toàn quốc. Thành công cùng với 
câu chuyện riêng tư của bà về việc khắc phục khiếm khuyết trong khả năng 
đọc đã khiến bà xuất hiện rất nhiều trên các tạp chí và truyền hình trong 
nước. 


Dạy Con Làm Giàu đã cho Terri thấy những khả năng mới về sự giàu có 
mà trước đây bà chưa hề biết đến. Câu chuyện của bà là một ví dụ tuyệt vời 
cho việc hiểu rằng những cơ hội mới luôn luôn có sẵn - bất kể một người đã 
thành công như thế nào. 


Nếu bạn là một nhà cố vấn tài chính hay một chủ kinh doanh vốn muốn 
nhìn thấy những kết quả tiến bộ, cũng như xây dựng sự giàu có cho cá nhân, 
hãy lưu ý kỹ những gì Tom, Brian, Michelle và Terri nói. Bằng cách chỉ cho 
những người khác kiến thức về tài chính, họ đã củng cố tương lai tài chính 
của riêng mình cũng như của các khách hàng của họ và công việc kỉnh doanh 
của khách hàng. Các kinh nghiệm làm giàu họ rút ra từ Dạy Con Làm Giàu 
minh chứng tuyệt vời cho sự thành công tài chính đang tiếp tục gia tăng. 


CHƯƠNG 15 


Kế toán cho chính mình 


Tom Wheelwright 


Wheelwright Mathis PLC 


DK Advisors Tempe, Arizona 


Trước tiên, người cộng sự của tôi, Ann Mathis, và tôi muốn mọi người biết 
rằng chúng tôi là những kế toán viên cộng tác cho công ty Người bố giàu. 
Cho nên nói rằng chúng tôi sốt sắng về những thông tin có sẵn có thể nghe 
khá hiển nhiên. Nhưng không phải vậy. Ngay cả với sự giáo dục và nền tảng 
tài chính của mình - chúng tôi đã có bằng thạc sĩ ngành thuế và nhiều kinh 
nghiệm - chúng tôi tìm thấy một cách nhìn mới về tiền bạc và đầu tư kể từ khi 
chúng tôi tham gia vào đội ngũ của Người bố giàu. Sự thay đổi này thật sâu 
sắc với chúng tôi, với những nhân viên và với cả khách hàng của chúng tôi. 


Amn và tôi đã trở thành những cộng sự kinh doanh khoảng được hai năm 
nhưng thậm chí trước đó mỗi người chúng tôi đều tìm kiếm cách trang bị kiến 
thức tài chính cho các khách hàng của mình. Tách riêng rồi sau đó kết hợp, 
chúng tôi cảm thấy rằng người ta càng hiểu biết nhiều, chúng tôi càng phục 
vụ họ tốt hơn. 


Diane Kennedy, một ữong những nhà cố vấn của công ty Người bố giàu, 
tìm kiếm sự giúp đỡ cho các khách hàng đang phát triển của bà để bà có thể 
tập trung tiếp thị quyển sách của mình, Vòng Luấn Quấn của Người Giàu. 
Cùng lúc đó chúng tôi cũng tìm kiếm sự giúp đỡ trong việc tiếp thị dịch vụ 
thuế và kế toán của chúng tôi. Trước khi gặp chúng tôi, Diane đã đề nghị 
chúng tôi đọc Dạy Con Làm Giàu. Ngay lập tức, chúng tôi đã yêu thích 
những điều nói trong quyển sách này. Sau khi Diane mời chúng tôi chơi 
CASHEFLOVW 101 với bà, chúng tôi đã bị mắc bẫy. 


Amn và tôi nhận ra rằng khi chúng tôi cùng chơi với nhau, chúng tôi trở 
thành những cộng sự kinh doanh tốt hơn. Chúng tôi đã luôn bắt nhịp và ăn ý 
nhau, và việc sử dụng ngôn ngữ của Dạy Con Làm Giàu đã mang đến cho 
chúng tôi một cách thậm chí còn hữu hiệu hơn để trao đối ý kiến và thông tin 
về đầu tư và hình thành những kế hoạch kinh doanh chiến lược khác. Đối mặt 
với những “rủi ro” trong một môi trường an toàn, sử dụng tiền giả và dự báo 
chuyển biến của sự việc khiến cho việc quản lý rủi ro dễ dàng hơn nhiều. 
Dùng những tấm thẻ mua bán, chúng chỉ cách đánh giá những rủi ro lặp đi lặp 
lại, khiến việc đón nhận cơ hội ít đáng sợ hơn. Bạn chăng mất nhiều thời gian 
để có thể nhìn vào tấm thẻ, tiếp cận những nơi nguy cơ tiềm ẩn, và quyết định 
phải làm gì. Đó là một bài tập tỉnh thần cực kỳ thoải mái. 


Kết quả là, việc đưa ra những quyết định đúng một cách nhanh chóng và 
hiệu quả đã trở thành quy tắc của chúng tôi. 


Đôi khi người ta ngạc nhiên vì chúng tôi đã mở rộng việc kinh doanh một 
cách dễ dàng. Trong khi chúng tôi không bao giờ chống lại việc đón nhận rủi 
ro, chúng tôi nhận ra rằng mình có thể đánh giá chúng tốt hơn. Tác động của 
điều đó đối với công việc kinh doanh của chúng tôi thật sâu sắc. Chúng tôi đã 
nhân đôi số nhân viên của mình trong năm ngoái bởi công việc kinh doanh 
tiếp tục lớn mạnh. 


Các nhân viên thường xuyên chơi trò chơi này với chúng tôi. Tất cả họ, 
trong đó có nhiều người lương không cao, giờ đây đang là những nhà đầu tư 
bất động sản thật sự, một khả năng mà trước đó họ đã không hề để ý. Một số 
người dạy trò chơi. Amn và tôi đã toàn tâm bám lẫy triết lý công việc của Dạy 
Con Làm Giàu: Đến với một công việc bởi vì bạn yêu nó, chứ không phải vì 
bạn cần tiền. 


Hàng tháng chúng tôi cũng chơi trò chơi với các khách hàng của mình. 
Thật sự, chúng tôi khăng định rằng bước đầu tiên đi đến việc hoạch định tài 
chính là chơi ữò chơi ngay cả khi việc đó nghe có vẻ ngớ ngẩn đối với họ. 
Chúng tôi bảo họ rằng việc tham gia sẽ mở rộng tầm nhìn của họ về tài chính 
hơn bất cứ điều gì khác mà họ có thể làm. Theo quan điểm của chúng tôi, trò 
chơi là một công cụ tuyệt vời để dạy những nguyên tắc kế toán, các chiến 
lược về thuế, tổng quan về đầu tư, và quản lý tài chính. Các khách hàng của 
chúng tôi nhận thấy trò chơi rất có ích và họ rất yêu thích nó. 


Lần đầu tiên họ chơi, chiến lược thường phản ánh cách nhìn của họ về đầu 
tư. Nhưng đến lần tham gia thứ hai hay thứ ba, họ nhìn thấy nhiều cách đầu tư 
khác nhau. Điều này khiến họ thay đổi cách nhìn về tiền bạc và những sự đầu 
tư. Có một điều khác có lẽ thậm chí lợi ích hơn nhiều. Những cặp chơi trò 
chơi với nhau nhiều lần cho biết rằng mối quan hệ riêng tư giữa họ cũng trở 
nên bền vững hơn. 


Các khách hàng thể hiện sự tin tưởng chúng tôi bằng số tiền của họ và 
chúng tôi mong muốn có thể đáp lại cho họ một con đường nhằm mở rộng 
những chân trời tài chính của họ. Những thay đối tích cực mà chúng tôi nhìn 
thấy trong cuộc sống của họ đã khuyến khích chúng tôi không ngừng làm cho 


họ nhiều thứ hơn. 


Tác động lan truyền không ngừng lại ở dó. Mới đây chúng tôi đã mời một 
trong những người bạn làm môi giới chứng khoán đến chơi với chúng tôi. 
Trông thấy anh ta, chúng tôi thấy rõ rằng anh ta không vui với những kết quả 
của mình. Nhìn gương mặt anh khi ra về, chúng tôi lo sẽ không gặp lại anh ta 
nữa. 


Chỉ hơn một tháng sau, anh ta gọi điện lại cho biết anh ta vừa lo xong vụ 
mua bán tài sản đầu tiên của mình và nói kết quả sự đầu tư này là do chơi trò 
chơi với chúng tôi. 


Chúng tôi quan sát những thay đổi tương tự khi chúng tôi chơi trò chơi này 
với cha mẹ, anh chị, vợ và các con. Sam Wheelwright, 13 tuổi, chơi trò chơi 
với gia đình và bạn bè. Cậu thường xuyên hỏi về việc mua những ngôi nhà 
trong tương lai và sẽ không trở thành một nhần viên. Như một người có năng 
khiếu tự nhiên trong việc giao dịch mua bán, cậu nói rằng cậu sẽ học những øì 
mình nổi trội và việc thực hành tài năng đó sẽ giúp cậu trở nên giàu có trong 
tương lai. 


Nhiều lần chúng tôi đã thấy những cậu bé bước ra khỏi vòng luấn quấn 
nhanh hơn cha mẹ chúng bởi vì chúng không hề sợ thử điều gì đó mới mẻ. 
Những đầu óc non trẻ và trong sáng không bị mài mòn bởi sự hoài nghi và lo 
nắm bắt những cơ hội trong thời gian hết sức ngắn. 


CHÚNG TA CÓ THỂ LÀ NHŨNG NHÀ KẾ TOÁN NHƯNG CHÚNG 
TA CŨNG CÓ THỂ TRỞ THÀNH NHŨNG NHÀ ĐẦU TƯ 


Không ai trong chúng tôi đã trải nghiệm những vấn đề tiền bạc trong quá 
khứ, đồng thời chúng tôi cũng không đạt được bất kỳ sự tiến bộ quan trọng 
nào trên con đường đến sự tự do về tài chính. Chúng tôi bị kẹt trong nhóm T 
(nhóm người làm tư). 


Giờ dây mọi việc đã khác. Chúng tôi đang trong quá trình, chuyển đổi từ 
làm tư sang xây dựng một doanh nghiệp kế toán mà sẽ cung cấp cho chúng tôi 
một số vốn lớn. Chúng tôi dự định sẽ đầu tư số tiền đó, vốn sẽ cho phép 
chúng tôi nhận thu nhập từ công việc kinh doanh chủ yếu của mình. Chúng 
tôi học được trong số rất nhiều thứ rằng dầu tư là một môn thể thao đồng đội. 
Một nhóm nhà cố vấn “cừ”, từ luật sư, chủ ngân hàng đến những nhà môi giới 
bất động sản, làm việc với chúng tôi để giúp chúng tôi đạt được những mục 
tiêu của mình. 


Nhóm của chúng tôi, trong đó có Diane Kennedy, tập trung vào xây dựng 
doanh nghiệp và không cố gắng trở thành tất cả với mọi người. Là kế toán 
viên, chúng tôi tập trung vào thuế và hoạch định tài chính. Chúng tôi không 
phải là những đại lý bảo hiểm, những nhà môi giới chứng khoán hay những 
chủ ngân hàng cá nhân. 


Chúng tôi cũng may mắn tìm được những nhân viên xuất sắc, những người 
có thể đảm nhận nhiều trách nhiệm và thật sự quan tâm đến công việc kinh 
doanh và khách hàng của chúng tôi. 


Khiến tiền bạc làm việc cho mình phản ánh một thay đổi lớn trong cách 
nhìn về đầu tư của chúng tôi, cả về mặt chuyên môn lẫn cá nhân. Những sự 
đầu tư này, cùng với các quỹ hỗ tương, là những kế hoạch tài chính mà chúng 
tôi dựa vào. Giờ đây chúng tôi biết rằng những chiến lược tài chính triển vọng 
tốt đang chờ sẵn. 


Trong nhiều tháng qua, Amn và tôi đã đầu tư vào sự phát triển của các 
giếng dầu và khí đốt, và bây giờ chúng tôi đang làm việc để mua những ngôi 
nhà lớn cũng như một trung tâm thương mại. Điều này hoàn toàn mới mẻ với 
chúng tôi. Năm ngoái chứng tôi dã không có bất kỳ sự đầu tư nào như thế. 


Trong quá trình đầu tư và cung cấp kiến thức cho các khách hàng của 
mình, chúng tôi đã học được sự kỳ diệu của bất động sản. Chúng tôi đã khám 
phá ra lực đòn bẩy to lớn của việc sử dụng tiền của người khác mà bất động 
sản mang lại. Chúng tôi nhận ra mình đang cho các khách hàng thấy điều này, 
cũng như cho họ thấy tiền bạc của họ có thể phát triển nhanh hơn bao nhiêu 
ngay trong một đầu tư bất động sản trung bình so với bất kỳ dạng đầu tư nào 
khác. Và trên hết, bất động sản có thể cung cấp lực đòn bẩy to lớn cho sự 


giảm thuế. Không chỉ bạn nhận được sự khấu trừ đối với tiền của bạn, bạn 
còn dược miễn giảm dối với tiền của người khác (OPM) mà bạn sử dụng. 
Thật là kỳ diệu! 


Chúng tôi cũng đối mặt với vấn đề mà nhiều người phàn nàn: không đủ 
thời gian để tập trung vào tình hình tài chính cá nhân bởi vì công việc chiếm 
quá nhiều sự tập trung. Với cách nhìn và êkíp thích hợp, chúng tôi đi theo 
những dầu tư của mình bởi vì nhóm những nhà cố vấn giúp mọi việc trở nên 
dễ dàng hơn. 


Mục tiêu của chúng tôi trong năm đến mười năm nữa là xây dựng một 
công ty tư vấn kinh doanh quốc gia từ công ty kế toán. Công ty này sẽ giúp đỡ 
hàng ngàn người trong việc ra những quyết định tài chính hàng ngày một cách 
hiệu quả. 


Đối với chúng tôi, khía cạnh tuyệt vời nhất của việc sử dụng kiến thức từ 
Dạy Con Làm Giàu là khả năng mang sự hiểu biết về tài chính đến những 
người bình thường, để họ không phải dựa vào các triết lý mệt mỏi của những 
định chế tài chính và những đầu tư chưa tới nơi tới chốn của họ. 


CHÚNG TÔI ĐÃ XÂY DỰNG TRÊN MỘT NỀN TẢNG VỮNG CHẮC 


Cả Amn và tôi đều may mắn được cha mẹ dạy rằng bất cứ điều gì cũng có 
thể thực hiện được. Khi tôi trưởng thành, cha tôi là một doanh nhân. Cùng với 
anh trai mình, ông đã nắm trong tay một doanh nghiệp in ấn thành công với 
50 nhân viên. Mẹ tôi là người kiểm soát. Các anh chị tôi làm việc trong bộ 
phận sản xuất. Còn tôi, dĩ nhiên, đã tìm được một chỗ trong bộ phận kế toán. 
Nhưng còn nhiều hơn thế; cha mẹ tôi sở hữu những ngôi nhà cho thuê. Ngay 
từ lúc nhỏ, tôi đã hiểu sức mạnh của kinh doanh. 


Tuy nhiên, tôi đã không hoàn toàn kết nối những khái niệm mà tôi tin là 
thật với khả năng mang chúng để vượt qua chính mình, cho đến khi sự hiểu 
biết tài chính của tôi mở rộng ra. Khi tôi chơi trò CASHFLOVW lần đầu tiên và 
tôi bước ra khỏi vòng luẩn quẩn, tôi đã hiểu những gì mình có khả năng làm. 


Tôi là một cựu binh làm việc cho những công ty kế toán lớn, đang ở độ tuổi 
bốn mươi. Đã đến lúc tôi kiểm soát công việc kinh doanh và cuộc sống của 
mình. 


Khi được xin lời khuyên, câu trả lời của tôi rất kiên định. Nắm bắt nhiều 
thông tin. Đặt những câu hỏi. Hãy làm những gì tốt nhất cho bạn. Và tập 
trung vào những gì bạn muốn, chứ không phải những øì bạn cần. Phần còn lại 
sẽ theo đó mà đến với bạn. 


CHƯƠNG 16 


Một chiến lược mới 


Brian Eagleheart 


Portland, Oregon 


Vào lúc 22 tuổi, tôi đã lảo đảo bên bờ vực tài chính. Một luồng gió mạnh 
cũng đủ thổi tôi ngã xuống một hố tiền bạc sâu thăm mà tôi sẽ không bao giờ 
có thể leo ra được. 


Khoản nợ 60.000 đôla khổng lồ, đó là chi phí học đại học (tôi đã tốt nghiệp 
từ trường đại học bang Portland với chuyên ngành kép về tài chính/quản trị 
kinh doanh và nghiên cứu chầu Phi) và các khoản vay mua xe hơi cộng với 
một số chỉ tiêu thiếu thận trọng, đang de dọa chôn vùi tôi. Cái cảm giác kinh 
khủng của việc bị phó mặc cho người khác đã ám ảnh tôi. Tình hình không 
chỉ là sự mỉa mai. Tôi đang sống từng đồng từng cắc một với nghề tư vấn tài 
chính. 


Trước khi lâm vào tình cảnh này tôi đã sống theo một cách cụ thể và đi 
theo những nguyên tắc dã được đặt ra cho tôi: Đạt được trình độ học vấn càng 
cao càng tốt hay học lấy một nghề. Tìm kiếm một công việc tốt và làm việc 
chăm chỉ. Sau khi lấy được tấm bằng cử nhân tôi đã theo đuổi con đường 
mình chọn và vướng vào nhiều rắc rối về tài chính. Đáng buồn là, tôi đã rất 
quen thuộc với con đường này. Khi tôi lớn lên gia đình tôi không hề có tiền 
cho nên chẳng ngạc nhiên khi tôi không biết manh mối gì về việc tạo ra tiền, 
sử dụng, bảo quản hay lưu tâm đến tiền. 


Mặc dù vậy, tôi cảm giác rằng dù bất cứ điều gì xảy ra tôi vẫn có thể xoay 
Xxở ngay cả khi đó là một việc khó nhọc. 


Sau đó, vào mùa hè năm 2001, một đồng nghiệp đã giới thiệu Kim tứ đồ 
của Dạy Con Làm Giàu cho tôi. Tôi đã không mất nhiều thời gian để nhận ra 
rằng tôi đang ở trên đường đến với một điều gì đó hết sức quan trọng. Tôi đã 
từng gia nhập tập đoàn Marine Corps của Mỹ sau khi tốt nghiệp đại học và tôi 
đã biết về quá trình đi theo những hướng dẫn và dạt kết quả. Dạy Con Làm 
Giàu đã cung cấp một chiến lược đơn giản, có hiệu quả và đầy đủ mà bất cứ 
ai từ bất kỳ nền tảng nào cũng có thể học, thực hiện và đạt được những kết 
quả khả quan. Tôi thích thú vì các bước và các bài tập thật dễ dàng và sau đó 
là những kết quả khó tin mà chúng sinh ra. 


Tôi đã đọc những cuốn Dạy Con Làm Giàu tiếp theo và đăng ký khóa 
Chọn lựa để trở nên giàu có và đến tháng 11 tôi đã hoàn thành tất cả các bài 
tập và điền vào tất cả các bảng cân đối kế toán. Quá trình này đã chứng minh 
là vô giá. Tôi cảm nhận được rõ ràng mình đã ở đâu - và không ở đâu - về mặt 
tài chính. 


Điều đặc biệt hấp dẫn tôi về khóa học là thông tin về cách để tạo lực đòn 
bẩy cả những điểm mạnh cũng như những điểm yếu của tất cả mọi loại đầu 
tư. Những biến cố thảm khốc như ngày 11 tháng 9 đã làm tăng cảm giác thúc 
øiục trong tôi và công nhận rằng tôi đang ở trên con đường đi đúng. Tôi đã 
mua quyển Real Estate Riches của Dolf de Roos và học khóa Con đường đến 
sự giàu có của Người bố giàu (6 bước đầu tư bất động sản). Tôi cũng đã tham 
gia hội nghị chuyên đề một ngày của các nhà cố vấn của công ty Người bố 
giàu tại Arizona. Qua hội nghị tôi hiểu rõ rằng: a) Tôi có thể chọn giống như 
mọi người, mang những gánh nặng nợ nần trong hàng năm trời, hay b) Tôi có 


thể chọn xoay chuyển tình thế theo hướng thuận lợi cho tôi. Và tôi có thể làm 
điều đó nhanh chóng. 


Khoảng hai tháng sau khi tôi bắt đầu khóa học Chọn lựa để trở nên giàu 
có, tôi đã bắt đầu kiểm soát được cuộc sống của mình. Tôi đã “tái cấu trúc” 
tình hình tài chính hiện tại của mình và việc không thay đổi ngân sách giúp 
tôi có thể tiết kiệm thêm 400 đôla/tháng và bắt đầu tặng 200 đôla cho hội từ 
thiện bằng cách đi theo công thức “Làm sao để thoát khỏi gánh nặng nợ nần.” 


Tôi có thể nói thực lòng rằng kiểm soát là cảm giác mạnh mẽ và trọn vẹn 
nhất mà tôi từng trải nghiệm. Ở điểm này tôi biết rằng mình chính là thuyền 
trưởng của con tàu riêng của bản thân, đang lái đến tương lai mà tôi hằng mơ 
ước, một thế giới đầy những việc để làm và những thứ để ngắm nhìn. Cuộc 
sống mang lại cho chúng ta quá nhiều, và sử dụng thời gian một cách khôn 
ngoan là cách hay nhất để tận dụng nó. Giam cầm cuộc đời mình với việc 
thanh toán những hóa đơn cũ không còn là một lựa chọn nữa. 


THAY ĐỔI XẢY ĐẾN 


Đối mặt với những trở ngại riêng không phải là việc dễ dàng, nhưng nó là 
một cảm giác có tác động to lớn khi bạn kiểm soát được chúng. Ban đầu, tôi 
đã có một thói quen xấu, đó là chịu đựng những thái độ tiêu cực của các đồng 
nghiệp bởi tôi lo lắng những gì họ sẽ nghĩ về mình. Với phần lớn những ý 
định tốt, không chỉ vài người thể hiện những quan điểm của họ rằng những gì 
tôi định làm, cụ thể là chấm dứt nhịp độ chậm chạp của tôi trong vòng luấn 
quấn, là ngớ ngẩn nếu không nói là tiêu cực. Nhưng nhận thức của tôi trước 
việc vươn lên về mặt tài chính và thay đổi chất lượng của cuộc sống, ngay cả 
với một công việc tốt, là không thể nếu không có sự can thiệp lớn, thay thế 
những lề lối cũ. 


Khi tôi giải thích những định, nghĩa mới phát hiện của mình về tài sản và 
tiêu sản, sự tín nhiệm của tôi đã được thỏa hiệp. Ban đầu điều đó thật khó 
khăn, nhưng trong thâm tâm mình, tôi biết rằng thông tin của Dạy Con Làm 
Giàu là đúng. 


Với cách nhìn mới, đầu óc tôi đã rõ ràng và tôi đã đạt được sự tập trung. 
Trước khi đọc Dạy Con Làm Giàu tôi nghĩ rằng rủi ro liên quan đến việc đầu 
tư tiền hay làm diều gì đó mà không biết hậu quả sẽ ra sao, giờ đây tôi nhận ra 
rủi ro có nghĩa là có thông tin và hiếu biết về tài chính nhưng vẫn không “ra 
tay”. Không chịu tìm cách để thay đổi hoàn cảnh của mình là một sai lầm. Đã 
đến lúc tôi phải hành động. 


Đầu tiên tôi mở một tài khoản và gầy dựng dược khoản tiền đành dụm 
2.000 đôla. Việc dự trữ ngắn hạn này sẽ được cung cấp cho những nhà cho 
vay thế chấp khi thấy cần thiết. Sau đó tôi làm theo khuyến cáo của Dolf de 
Roos và bắt đầu tìm kiếm tài sản. Tôi đã nghe thấy, “Bạn không thể làm điều 
đó ở đây.” Tôi đã phản kháng lại, “Các tài sản ở đó. Chúng đang đợi tôi tìm ra 
chúng.” 


Phấn khích cao độ, tôi xem xét 75 ngôi nhà trong khu vực Portland và đánh 
số chọn 30 ngôi. Tôi đã tìm được ba hay bốn “ứng cử viên sáng giá” và nói 
chuyện với những nhà quản lý tài sản về chúng. Một tài sản, ngoài việc chỉ ra 
những con số tốt dẹp, còn chứa đựng việc giảm thuế. Tôi đã tìm thấy tài sản 
đầu tư bất động sản đầu tiên của mình. Tôi đã mua một căn hộ đơn vào tháng 
11 năm 2002. 


(Vui lòng đừng hiểu rằng tôi là một kẻ bao biện. Tôi có được một êkip giúp 
dỡ. Êkip đó bao gồm một nhà cố vấn thuế, một đại lý bất động sản, một thanh 
tra tài sản, một luật sư riêng. Tôi đã hỏi thăm bạn bè và người quen về những 
người chuyển đến. Tôi đã tận dụng thời gian thực tập tại một ngân hàng địa 
phương và hỏi những người đã làm việc ở đó về các đại lý bất động sản và 
những tài sản đầu tư.) 


Với ngôi nhà đầu tiên này tôi đã chuyển từ một nhà đầu tư trên giấy tờ 
thuần túy - tôi đã mất 5.000 đôla trên thị trường chứng khoán - sang một nhà 
đầu tư bất động sản. 


Tôi đang ở trên một khúc quanh thu nạp kiến thức để xây dựng của cải cho 
mình, đồng thời tôi tiếp tục học và tăng sự tự tin của mình hơn nữa. Tôi 25 
tuổi - và tôi không muốn đợi lầu hơn. Tôi định làm tư thêm hai năm nữa và 
trong vòng năm năm tôi sẽ có thể sống dựa vào dòng thu nhập bị động của 


mình và tập trung vào những vụ đầu tư. Kế hoạch đó bao gồm việc tham dự 
trường kinh doanh trong năm 2004 dể lấy được tấm bằng MBA. 


Trước khi kiểm soát cuộc sống tài chính của mình tôi đã hình dung mình sẽ 
nghỉ hưu ở tuổi 50 hay 55. Không có một kế hoạch trò chơi thật sự nào cho 
tương lai, tôi đã tính một cách khá ngây thơ rằng tôi sẽ trông vào việc học 
hành và trí thông minh của mình dể kéo tôi đi. Tôi cũng an tâm nổi rằng mình 
hiểu biết tốt hơn. Giờ đây tôi có một kế hoạch thực tế sẽ cho phép tôi nghỉ 
hưu ở tuổi 30 với tiêu chuẩn sống tốt hơn và không ngừng tăng lên. 


Ngoài ra, tôi cung cấp việc hoạch định tài chính tốt hơn cho các khách 
hàng bằng cách sử dụng thông tin tôi chưa bao giờ nghe nói đến trong trường 
kinh doanh. Bằng cách khuyên khích họ sử dụng những quyển sách Dạy Con 
Làm Giàu và các sản phẩm đi kèm của Dạy Con Làm Giàu, tôi trao cho họ kĩ 
thuật cần có để đến đích. Khi họ nhìn thấy rằng quá nhiều thứ có sẵn cho họ, 
họ cũng sẽ tận dụng chúng. 


Một sự thay đối kinh doanh khác phản ánh sự khác biệt trong viễn cảnh tài 
chính của tôi. Tôi đã chuyển từ những mức phí trước đây sang các dịch vụ 
đem lại thặng dư cho tôi. Tôi hiểu rằng dòng thu nhập bị động sẽ không 
ngừng, dù tôi dang ngồi ở bàn làm việc tại Portland hay ngồi trên một bờ biến 
ở Tahiti. 


HÃY TRUNG THỰC VÀ BƯỚC TỚI 


Trung thực với chính mình thật là khắc nghiệt. Có lần tôi đã thú nhận rằng 
tôi đã không đưa ra những quyết định đúng đắn trong quá khứ - việc sử dụng 
quá mức chỉ tiêu cá nhân là một ví dụ cụ thể - tôi đã cho phép chính mình cứ 
như thế. Những gì xảy ra trong quá khứ đã kết thúc. Sự lạc quan đã đánh bật 
những điều tiêu cực và vào đúng chỗ của nó. 


Tôi đã vượt qua những rào cản do mình tự áp đặt về việc quá trẻ, thiếu thời 
gian và chưa có kinh nghiệm về đầu tư bất động sản. Tôi đã tín tưởng bản 
thân mình để đọc những con số và hiểu những rủi ro và tiền lãi tiềm ẩn. Đọc 


qua tài liệu, làm những bảng tính và các bài tập - những việc này không phải 
là khó. Khi bạn hiểu được bạn cần ra sao, thì việc hành động sẽ rất đễ dàng. 


Trong khoảng thời gian ngắn kể từ lần đầu tiên tôi đọc và làm theo Dạy 
Con Làm Giàu, tôi đã đạt được: 


Thu nhập hàng nắm: $28.DOO đền $5D.OOO 
Thu nhập bị động: $D đền $4.ODO - $®6.DDO 
Vòng quay tiển mặt ròng mối tháng: $15O đền $7O 
Nợ xâu: $55.DDO đền $29.DDO 


Tiền đóng góp từ thiện hàng tháng:$O đền $3ÖO hay nhiều hơn 
Tiêt kiệm dế chuyển đối ra tiền mặt: ®%100 dân $3.50O 
Tải sản: từ không có đền sở hữu một ngôi nhà cho thuê 


Tôi sử dụng những bản kê tài chính mà tôi cập nhật ít nhất mỗi tuần. Công 
cụ quản lý đơn giản này cho phép tôi theo dõi dòng tiền ra vào của mình. Tất 
cả sự phỏng đoán về “Tiền của tôi đã đi đâu?” không còn nữa. 


Bài học lớn nhất tôi học được là bây giờ, cũng như trong tương lai, con 
người phải có kiến thức về tài chính. Như Robert làm trong Dạy Con Làm 
Giàu, tôi tin rằng một tương lai bần cùng và đen tối dang đợi những ai không 
kiểm soát cuộc sống tài chính ngay bây giờ. Trong thập niên sau một số lượng 
lớn người của thời kỳ bùng nổ trẻ con sẽ về hưu, chấm dứt nhu cầu chăm sóc 
y tế, vốn sẽ có khả năng vẫn đắt đỏ. Hàng triệu người sẽ không dành dụm đủ 
cho những năm nghi hưu của họ và những khoản thanh toán an sinh xã hội sẽ 
không mang cho họ miếng đệm tài chính mà họ cần. 


Nhưng có một sự lựa chọn. Người trung bình - như tôi - có thể kiểm soát 
của cải của mình bằng cách quyết dinh làm như thế. Tôi đã ra khỏi vực thăm 
tài chính và tìm thấy một mảnh đất vững chắc. Điều kỳ diệu để đạt được 
những kết quả và làm tăng chất lượng cuộc sống nằm trong sự khao khát thay 
đổi và sự sẵn sàng theo những chiến lược đơn giản của Người bố giàu dể trở 
nên giàu có. Dạy Con Làm Giàu thật sự có ích! 


CHƯƠNG 17 


Người học nhanh 


Michelle Labrosse, PMP 


Đông Hartƒord, Connecticut 


“Người bố giàu đã cứu cuộc đời tôi.” Tôi nói điều này với Sharon Lechter 
khi tôi gặp cô tại một cuộc họp của “Hiệp Hội Các Nữ Chủ Tịch” năm nay và 
tôi cũng nghĩ như thế. 


Tôi đã đọc những quyển sách Dạy Con Làm Giàu và nghe cả các băng, về 
cơ bản tài liệu này đã cho tôi những “lý do” để ngừng tập trung vào những 
người thu thập hóa đơn. Đây là một bước ngoặt to lớn bởi lẽ tôi đã đặt sự tập 
trung của mình vào việc xây dựng công việc kinh doanh hơn là xoa dịu những 
người thu thập hóa đơn. Khi bạn bỏ ra một phần của mỗi ngày tính toán bạn 
sẽ thanh toán các hóa đơn của mình như thế nào, thật khó tập trung tìm cách 
để xây dựng một doanh nghiệp một cách tốt nhất. 


Hơn nữa, những quyển sách Dạy Con Làm Giàu nhẫn mạnh đến việc tạo ra 
các quá trình và khiến người khác thực hiện chúng. Tôi đã không làm tốt 
trước khi đọc những quyển sách đó nhưng sau khi đọc chúng, tôi đã nhận ra 
rằng con đường duy nhất để tôi phát triển là học cách thả lỏng như thế nào. 
Tôi cũng biết được rằng tôi thật sự cần biết cách bán hàng và ưu tiên phát 
triển thành thạo kĩ năng này trong việc bán hàng. Không bao giờ có bất kỳ 
điều gì khiến cho người ta thành công, và kiến thức trong Dạy Con Làm Giàu 
đã cung cấp những điều còn thiếu trong khả năng thành công của tôi. 


Tuy nhiên, thất bại là một phần của mỗi câu chuyện thành công. Những 
cuộc phiêu lưu của tôi trong kinh doanh chứng tỏ rằng điều đó là sự thật. Dạy 
Con Làm Giàu đã giúp tôi nhìn thấy những khả năng tôi cần để trở nên thành 
công. Bằng cách tập trung vào công việc kinh doanh của mình, học cách ủy 
thác và bán hàng, tôi đã phát triển công việc kinh doanh của tôi tử 250.000 
đôla trong năm thứ hai lên đến 2,5 triệu đôla trong năm thứ ba. Tôi đã đạt 
được tất cả những điều đó một thân một mình. 


NHỮNG NĂM ĐẦU 


Nhận được một suất học bổng toàn phần của Lực lượng Không quân 
ROTC để trang trải học phí tại Đại học Syracuse, tôi đã tốt nghiệp với tấm 
bằng cử nhân khoa học (BS) trong ngành công trình không gian vũ trụ và một 
tấm bằng thạc sĩ khoa học (MS) trong ngành kĩ sư hóa. Tôi đã bắt đầu nghề 
nghiệp chuyên môn của mình vào năm 1984 với chức vụ trung úy lực lượng 
không quân. 


Năm 1987, ở tuổi 25, tôi đã rời quân ngũ và điều hành doanh nghiệp đào 
tạo và tư vấn riêng của mình bởi vì tôi biết rằng mình không thích hợp với 
môi trường công ty và bản năng của tôi đã thành công, ít nhất trong thời gian 
ngắn. Tôi đã kiếm nhiều tiền khi làm một chuyên gia trong lĩnh vực tìm hiểu 
tác động của môi trường lền điện tử học. Nhưng sự thành công sớm của tôi đã 
dẫn đến thất bại sau đó. Tôi đã không biết cách quản lý vòng quay tiền mặt và 
bị rối trí bởi số thu nhập lớn mà tôi đang kiếm được. Trong khoảng thời gian 
rất ngắn, từ 20.000 đô la một năm đã tăng lên 150.000 dôla. Nhưng không 
may tôi đã không phát triển những kĩ năng cần thiết dể thành công lâu dài. 
Tôi đã để tiền bạc ru ngủ, đưa tôi vào một cảm giác an toàn giả tạo. 


Thêm vào đó, vợ chồng tôi bất đồng về những mục tiêu kinh doanh mà tôi 
theo đuổi. Tôi muốn điều hành công ty riêng của mình cho dù phải chịu lỗ 
một thời gian. Còn chồng tôi cho rằng tôi nên từ bỏ giấc mơ của mình và làm 
một nhân viên. Nhưng sau khi con gái đầu tiên của chúng tôi chào đời năm 
1989, và sự ra đời của con gái thứ hai vào năm 1992, sự tập trung của tôi đã 
thay đổi. Kiếm nhiều tiền với tôi không quan trọng bằng ở nhà với các con gái 
của mình. 


Năm 1995, cuộc hôn nhân của tôi tan vỡ. Một mình tôi phải nuôi dạy hai 
con gái và trang trải tiền các khoản cầm cố. 


Năm 1997 tôi nhận ra mình không có đủ “lực” để thực hiện công việc kinh 
doanh. Thế là tôi từ bỏ giấc mơ của mình, bán ngôi nhà đối diện hồ nước ở 
ngoại ô Seattle mà tôi và chồng cũ đã cùng nhau xây dựng rồi chuyển từ bang 
Washington đến Coimecticut để ở gần cha mẹ tôi hơn. Lây bằng cấp của mình 
làm lực đòn bẩy, tôi đã nhận làm nhà khoa học nghiên cứu trong một công ty 
về không gian vũ trụ lớn. Ở tuổi 35 tôi thấy mình hoàn toàn thất bại. Giấc mơ 
sở hữu công việc kinh doanh riêng tan biến, với tôi làm việc cho người khác 
không phải là tự đứng trên đôi chân của mình. Và tôi phải quay về phía Đông, 
điều mà tôi chắng muốn tí nào. Dù thất vọng nhưng tôi đã nhìn thấy diều này 
như một cơ hội dể bắt đầu một công ty khác. Tôi đã thỏa thuận các quyên tài 
sản trí tuệ của một khóa học mà tôi đã phát triển và dạy trong hơn một năm 
khi làm nghiên cứu cho công ty không gian vũ trụ lớn. Cũng như nhiều công 
ty mới khởi sự kinh doanh, tôi bị buộc phải làm gia tăng sự tài trợ ban đầu. Số 
tiền mặt ứng trước từ thẻ tín dụng, cùng với 40.000 đôla tôi đã lưu giữ trong 
quỹ hưu trong suốt hai năm rưỡi làm việc đã mang lại cho tôi số tiền mà tôi 
cần. Sáu tháng đầu tiên là một thử thách thật sự, một cảm giác mà tôi chưa 
từng gặp phải suốt từ năm 1995 đến 1997, sau khi ly hôn. Tôi và các con đã 
sống rất eo hẹp - không có cách nào thoải mái được. 


Tháng 11 năm 2000 anh trai tôi đã đề nghị tôi đọc Dạy Con Làm Giàu. Tôi 
đã đọc - và nó dã cứu cuộc đời tôi. Ngay lập tức tôi đọc những quyển khác về 
Dạy Con Làm Giàu. Thất bại sắp lùi lại phía sau nhường chỗ cho thành công. 


MỘT HƯỚNG ĐI HIỆU QUẢ KHÁC 


Tôi đã áp dụng triết lý của Dạy Con Làm Giàu vào cách điều hành công 
việc kinh doanh hiện tại của mình, như tập trung vào sự sáng tạo của tài sản 
trí tuệ, bằng sáng chế chăng hạn. 


Để bắt đầu làm việc với những gì Dạy Con Làm Giàu đề cập đến như cột 


tài sản quyền sở hữu trí tuệ, tôi muốn viết một quyển sách dựa trên khóa học 
mà tôi đã tham gia. Tôi đã tìm thấy một nhà xuất bản và mọi thứ khác đã rơi 
vào đúng chỗ của nó. 


Hợp dồng quyển sách đầu tiên của tôi, vốn nói về việc quản lý hiệu quả dự 
án, được ký kết vào tháng 12 năm 2000. Tôi biết mình tôi cần có chứng chỉ 
quản lý dự án (PMP) dể làm tăng độ tin cậy của quyển sách. Kỳ thi đòi hỏi 
phải mất sáu tháng học nhưng tôi đã không muốn đợi lầu đến thế. Tôi rút lại 
thành chương trình học 20 giờ của riêng mình và đi tiếp thị nó. Sau đó tôi áp 
dụng chương trình ấy, và vượt qua bài kiểm tra với điểm số xuất sắc. Kế đó, 
tôi đưa phương pháp này vào một khóa học nơi mà mọi người chỉ học chung 
bốn ngày với chúng tôi và bước vào kỳ thi chứng chỉ quản lý dự án hết sức 
khó khăn vào ngày thứ năm. Cứ như thế chưa đầy một năm, chúng tôi đã trở 
thành nhà cung cấp lớn nhất cho loại hình đào tạo này trong số 65 nhà cung 
cấp cạnh tranh và nắm được khoảng 25% thị trường trong chưa đầy 18 tháng. 


Vào tháng 3 năm 2002 quyển sách của tôi được xuất bản và sản phẩm đào 
tạo của tôi cũng được ra mắt tại Ấn Độ. 


Cả hai việc đó đã mang đến cho tôi vòng quay tiền mặt bị động. Như 
Người bố giàu của Robert nói: “Các tài sản quyền sở hữu trí tuệ của tôi đang 
làm việc cho tôi.” 


Hai tháng sau khi ký hợp đồng quyển sách, các hóa đơn thẻ tín dụng mà tôi 
đã sử dụng để tài trợ công việc kinh doanh của mình được thanh toán hoàn 
toàn. Tôi cũng nhấn mạnh và tập trung hơn vào việc quản lý vòng quay tiền 
mặt và loại bỏ việc sử dụng thẻ tín dụng làm phương tiện cung cấp vốn ngắn 
hạn cho dự án kinh doanh. 


Robert Kiyosaki đã kể câu chuyện trong một quyển sách của mình về việc 
bán hàng nhiều hơn để họ đủ khả năng mua một chiếc máy photocopy. Điều 
đó thật sự ảnh hưởng lớn đến tôi. Thay vì tài trợ những nhu cầu kinh doanh 
của mình bằng tín dụng, tôi đã chuyển sang tài trợ các nhu cầu kinh doanh 
dựa trên doanh thu bán hàng tăng lên. 


Công ty không giữ một thẻ tín dụng nào và tôi sẽ không thiết lập các hạn 


mức tín dụng để trang trải những lúc khó khăn. Đây là cách chúng tôi thực 
hiện: Vào tháng 5 năm 2002 một người bán tài sản phụ trách phần đăng ký 
cho chúng tôi đã giữ 100.000 đôla thu nhập của chúng tôi làm tiền mặt hoạt 
động. Trong hai tuần, qua việc bán hàng tích cực, dự trữ tiền mặt của chúng 
tôi tăng lên. Khoảng thời gian đó đã chứng tỏ cho tôi thấy rằng cách tốt nhất 
để giải quyết những cuộc khủng hoảng vòng quay tiền mặt là bán hàng, chứ 
không phải các hạn mức tín dụng. Như Người bố giàu nói: “Kĩ năng số một 
trong kinh doanh là kĩ năng bán hàng.” 


Doanh thu kinh doanh đã tăng lên 10 lần mỗi năm trong suốt ba năm qua. 
Đây là sự thay đổi to lớn: Trong năm 2000, năm kinh doanh đầu tiên của tôi, 
tôi và các cộng sự đã kiếm được một khoản tiền lớn đáng ngạc nhiên là 
25.000 đôla. Năm thứ hai thu nhập của chúng tôi tăng lên đến 250.000 đôla. 
Và năm rồi, doanh số dã vọt lên 2,5 triệu đôla. 


Hai mươi lăm người được thuê vào làm việc cho công ty của tôi tại năm 
địa điểm trên cả nước. Chúng tôi cũng đăng ký giấy phép cho các sản phẩm 
đào tạo của mình dược sử dụng ở nước ngoài. Việc cấp phép cho các công ty 
và thực hiện sản phẩm theo nhu cầu cụ thể của từng khách hàng là một khía 
cạnh quan trọng khác của kinh doanh, vì nó tạo lực đòn bẩy cho quyền sở hữu 
tài sản trí tuệ ban dầu bằng cách tạo ra những dòng thu nhập mới. 


TÔI ĐÃ THAY ĐỔI CÁCH TIẾP CẬN CỦA MÌNH, VÀ CÔNG VIỆC 
KINH DOANH CỦA TÔI CŨNG THAY ĐỐI 


Trước khi đọc Dạy Con Làm Giàu, tôi đã hạn chế sự phát triển công việc 
kinh doanh bởi vì tôi không nhờ người khác giúp đỡ. Hơn nữa, tôi đã không 
để mọi việc tự nhiên diễn ra. Được đào tạo thành một kĩ sư hệ thống, tôi đã 
dạy vô số khóa học về tạo ra các quá trình kinh doanh. Tôi đã có kĩ năng tạo 
nên những hệ thống kinh doanh mang lại cho tôi thành công nhưng tôi đã bó 
buộc nó. Tôi đã phải học để ngưng chơi trò Nữ siêu nhân. Tôi nhận ra rằng 
công việc của mình là tạo ra các hệ thống, bảo đảm chúng vận hành một cách 
đáng tin cậy, và khác thường. Tôi biết rằng mình phải có kỷ luật hơn về 
những quá trình kinh doanh, tôi đã thuê một nhà chuyên môn tài năng điều 
hành các hoạt động hàng ngày để tôi có thể tập trung vào những sản phẩm 


mới và phát triển kinh doanh. 


Sự thay đổi tầm nhìn quan trộng nhất mà tôi học được từ Dạy Con Làm 
Giàu là tập trung xây dựng tài sản và không lo lắng về các hóa đơn nữa. Điều 
này không có nghĩa là tôi không thanh toán những hóa đơn của mình. Dĩ 
nhiên, tôi thanh toán chúng. Nhưng ngược lại với cách tôi nghĩ trước khi tôi 
đọc Dạy Con Làm Giàu, giờ đầy tôi tập trung vào những việc quan trọng nhất 
với công việc kinh doanh của mình. 


Sự nhận thức về rủi ro của tôi cũng thay đổi. Từ giữa những năm 1980, khi 
còn là một kỹ sư, tôi đã sử dụng một định nghĩa theo hướng quản lý dự án và 
công trình. Rủi ro là một biến cố tiêu cực sắp xảy ra ngăn cản tôi đạt được 
mục tiêu. Sau đó tôi phải tính toán tác động đến việc đạt mục tiêu nếu thật sự 
biến cố xấu ấy xảy đến. 


Ngày hôm nay, rủi ro đối với tôi có nghĩa là nhảy vào một lĩnh vực kinh 
doanh mà tôi không biết gì và làm chìm một tấn tiền vào trong đó trước khi 
tôi học được cách tạo ra một hệ thông vận hành được. Dạy Con Làm Giàu dã 
giúp tôi biết cách hệ thống hóa sự cần cù của mình trong việc khởi sự một 
công việc kinh doanh mới. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro. Tôi đã sử dụng 
cách tiếp cận năm bước để làm giảm rủi ro: 


1. Khái niệm. Đầy là cơ hội, kích thước của thị trường, sức mạnh của 
những đối thủ cạnh tranh và chi phí để phát triển các sản phẩm. 


2. Sự phát triển. Ở đây tôi dùng cách tiếp cận “chiếc máy cắt bánh” và tìm 
kiếm một mô hình hay công thức thích hợp. 


3. Ra mắt sản phẩm. Đây là giai đoạn tiếp thị ban đầu để tìm hiểu chắc 
chắn những gì người ta thích hay không thích về sản phẩm. 


4. Khởi động thị trường. Đây là thời gian mà bộ phận bán hàng và tiếp thị 
thực thi những gì đã học được. 


5. Tất cả các hệ thống vận hành. Biết cách bán và tiếp thị sản phẩm vận 


hành rồi nhưng quá trình sẽ không ngừng ở đó. Liên tục cải tiến sản phẩm 
cũng là một phần của quá trình đó. 


MỘT GHI CHÚ CÁ NHÂN 


Có lẽ quan trọng nhất, ở mức độ cá nhân, mối quan hệ của tôi với gia đình 
cũng đã thay đổi. Những năm trước, khi các giấc mơ lớn làm “nhiên liệu” cho 
những khát vọng kinh doanh của tôi thì gia đình đã nghĩ tôi là kẻ điên rồ. Tôi 
là một người mẹ đơn thân và gia đình tôi cảm thấy có trách nhiệm với tôi. 
Hơn nữa, ông ngoại tôi đã từng là một doanh nhân và ông còn nhớ rõ những 
năm biến động vất vả như thế nào. Giờ đây tôi được xem là một nhà cố vấn. 


Dù vẫn nghĩ là tôi điên rồ nhưng họ khâm phục những øì tôi đã cố gắng 
làm trong hơn hai năm qua. Hơn thế nữa, từng người một theo cách riêng của 
mình đã chủ động ủng hộ tôi. 


Các mục tiêu của tôi còn bao gồm việc bán những dự án kinh doanh trong 
vòng năm năm, để tôi có thể về hưu. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ thật sự nghĩ 
đến chuyện nghỉ hưu. Tôi đang làm những øì tôi thích, tận hưởng sự thoải mái 
thời gian của mình, và đi du lịch bất cứ nơi nào và bất cứ khi nào tôi muốn. 
Tôi thích có thêm thời gian bên các con. Nhưng tôi tiếp tục hứng khởi theo 
đuổi những mục tiêu mới. 


NHỮNG BÀI HỌC CỦA TÔI 


Tôi đã học được cách phát triển các kĩ năng tôi cần để những gì tôi yêu 
thích có thể mang lại cho tôi một tấn tiền. 


Tôi tập trung và tạo ra tiền mặt cho chính mình. 


Không có sự an toàn về công việc. Sự an toàn duy nhất tôi đạt được phải 


phát triển từ việc học cách điều hành thành công doanh nghiệp riêng của 
mình. 


Đừng bỏ cuộc. Nếu một dự án kinh doanh thất bại, tôi biết phải làm gì để 
lần sau được tốt hơn. 


Khám phá những gì tôi cần để thành công và thiết lập những quy tắc riêng 
của tồi. 


Là chính tôi. 


Nhiều người ủng hộ bao quanh tôi và có thể cho tôi những lời khuyên hay. 


Nhớ rằng thành công làm lộ ra những manh mối. Hãy đi theo những dấu 
vết ấy. 


Tôi có thể bắt đầu thông minh nhanh nhẹn bất cứ lúc nào tôi muốn. (Mặt 
ngược lại cũng đúng. Tôi có thể ngừng dại dột bất cứ lúc nào tôi chọn.) Tôi có 
thể chuyển thất bại thành thành công. 


CHƯƠNG 18 


Không có giới hạn 


Terri Bowersock 


Tempe, Arizona 


Tôi đã gặp Robert Kiyosaki năm năm trước tại một hội nghị nơi cả hai 
chúng tôi đều là người dẫn chương trình. Lăng nghe Robert nói, tôi thấy mình 
tương đồng với ông bởi cả hai chúng tôi đều “có vấn đề” khi còn cắp sách đến 
trường. Tôi gặp khó khăn trong việc học đọc và đánh vần. Hơn nữa, tôi nhận 
ra là phải tạo những thay đối trong công việc kinh doanh của mình. Khi quay 
lại văn phòng tôi đã bảo với giám đốc điều hành về những øgì tôi đã nghe và 
đề nghị ông ta đọc Dạy Con Làm Giàu. Sau đó tôi nói: “Chúng ta cần sở hữu 
những tòa nhà.” 


Trước khi biết đến Dạy Con Làm Giàu tôi nghĩ rằng tôi đã hoàn thành phần 
tốt nhất mà tôi có thể làm. Nhưng Dạy Con Làm Giàu đã chỉ cho tôi rằng 
cuộc sống có một bức tranh lớn hơn dành cho tôi. Câu chuyện của tôi sẽ chỉ 
cho bạn thấy điều đó đáng ngạc nhiên như thế nào. Tôi là người sáng lập và 
chủ sở hữu của Terri's Consign & Design Furnishings, một công ty chuyên 
bán mọi loại nội thất đã qua sử dụng và nội thất mới. Tôi đã đi trên một con 
đường dài và đạt được khá nhiều thành công. Tuy nhiên, Dạy Con Làm Giàu 
giúp tôi đi đến những nơi mà tôi đã không thể hình dung ra. 


NHỮNG NĂM ĐẦU 


Dyslexia, hiên tượng bất lực về việc học, đã khiến tôi cảm thấy khác 
thường và ngu ngốc. Suốt thời gian đi học, những lời phê đỏ lòm to đùng của 
giáo viên như “Tệ” hay “Lười biếng” luôn xuất hiện trên những bài kiểm tra 
của tôi. Năm học lớp năm, tôi đã bắt đầu sử dụng trò hề vui nhộn để qua ngày. 
Thầy giáo của tôi nhặt một cái que và giả vờ chơi trò đánh pun (một lối chơi 
bi-a với 16 viên tròn có màu trên bàn) vào sau đầu tôi và nói: “Em ngu xuẩn 
như hòn bi-a bị gậy đẩy”. Câu nói ấy đã làm tổn thương tâm hồn bé bỏng của 
tôi, nhưng tôi đã không thể hiện điều ấy. Thay vào đó, tôi nén nỗi đau và la 
lên: “Fám quả banh trong góc!” 


Nhưng những trò đùa cợt của tôi đã không thay dối. Lúc ra trường tôi biết 
mình bước vào giai đoạn khó khăn. Tôi đã không thể điền đầy đủ một tờ đơn 
xin việc. Ngay cả với kĩ năng đọc kém cỏi của mình, tôi có thể nói rằng 
những đơn xin việc của tôi đầy lỗi chính tả. Tôi là một người phụ nữ 21 tuổi 
đang vật lộn với công việc của một học sinh lớp ba. Tôi cũng hết sức sợ phải 


đưa cái gì đó bằng văn bản viết bởi tôi biết người đọc nó sẽ cho tôi là kẻ ngu 
xuẩn. Một cục bướu phát triển trong cổ họng tôi khi tôi nghĩ đến việc phỏng 
vấn. 


Thậm chí tôi đã thử làm một người bồi bàn, nhưng tôi không thể đánh vần 
chữ “coffee” (“cà phê”). 


Thất vọng, tôi quyết định ngưng chuyện kiếm việc tại Arizona và đến 
Kansas thăm cha tôi. Ngồi trên máy bay tôi đã suy ngẫm tương lai của mình. 
“Tương lai gì đây?” Tôi nghĩ một cách cay đắng. Tôi sẽ không bao giờ có thể 
có một sự nghiệp. Tôi ứa nước mắt và cầu nguyện đừng có ai đó bắt chuyện 
vì tôi sợ rằng mình sẽ òa lên khóc. 


Nhưng câu trả lời về tương lai của tôi đã đến khi cha dẫn tôi đi thăm một 
người bạn của ông tên là Betty. Betty điều hành cửa hàng kỷ gửi hàng hóa 
Clearing House. Tôi đã trông thấy bạc thật, đồ sứ, những đồ đạc nhỏ và đồ lặt 
vặt trưng bày ở đó. Người ta thật sự vui khi họ mua giá rẻ những gì người 
khác không còn muốn nữa! Betty duyên dáng giải thích cách cô đã quản lý 
công việc kinh doanh. Khi cô giải thích xong, tôi biết rằng mình cũng có thể 
làm việc ấy. 


Tâm trí tôi đã bắt đầu tỏa ra hàng triệu hướng. Tôi bắt đầu hình dung ra 
cửa hàng của mình. Đến nửa đêm, tôi đã tính toán được tất cả công việc kinh 
doanh. Tôi nhảy ra khỏi giường và gọi điện cho mẹ tôi để nói với bà về cuộc 
phiêu lưu mới. “Mẹ, chúng ta sắp giàu!” tôi nói với bà. Với sự háo hức cao 
độ, tôi đã giải thích toàn bộ ý tưởng của tôi. 


Ngay lập tức bà đáp lại: “Con muốn nói rằng chúng ta sắp giống như 
Sanforrd & Son? Chúng ta sẽ kéo những đồ bỏ đi bán hàng? Mẹ đi ngủ tiếp 
đầy.” 


Ngày hôm sau, tôi thuyết phục mẹ rằng một cửa hàng nhận ký gửi hàng 
hóa để bán là tấm vé thành công của chúng tôi. Tôi vẽ ra một kế hoạch kinh 
doanh để giúp bà hiểu những gì tôi muốn làm. Đó không phải là một bản kế 
hoạch kinh doanh điển hình. Tôi đã tạo ra một cái mỏ bằng bút chì màu và vẽ 
cửa hàng trông ra sao. Tôi đang thiết kế thành công của mình. Cuối cùng bà 


đã bị thuyết phục về tính khả thi của kế hoạch. 


Mẹ và tôi đã mượn bà tôi 2.000 đôla và bắt đầu quá trình biến tầm nhìn của 
tôi thành hiện thực. Tôi leo lên chiếc xe máy của mình và đi tìm một địa 
điểm. Tôi đã trông thấy một bảng hiệu “Cho thuê” và đi vào nói chuyện với 
người chủ. Sau khi đồng ý thuê theo tháng, bà chủ nhà đưa tôi hợp đồng thuê 
để ký vào. Không thể đọc đợc những biệt ngữ pháp lý, tôi giả vờ đọc bằng 
cách đoán một người “bình thường” phải mất bao lâu để đọc nó rồi sau 
khoảng thời gian đó ngừng lại ký tên. Vậy là xong! Tôi đã bắt đầu kinh 
doanh! Tôi dựng một chiếc giường dằng sau cửa hàng. 


Tôi xin mẹ cho tôi những đồ đạc trong phòng khách của bà cùng với những 
đồ trong phòng ngủ hồi còn bé của tôi. Món hàng đầu tiên tôi bán được tại 
Terri là chiếc gương của mẹ. Khi người mua nói “Tôi sẽ lấy nó”, tôi đã run 
đến nỗi bà ta đã phải nhắc tôi ghi thêm tiền thuế. 


Từ vụ bán món hàng đầu tiên đó vào năm 1979, đến nay công ty nội thất 
Terri Consign & Design Furnishings đã phát triển lên thành công ty có doanh 
thu hàng triệu đôla một năm. Với mười sáu cửa hàng, Terri đã trở thành công 
ty ký gửi hàng hóa lớn nhất nước. Các cửa hàng rộng 6.100mˆ này chứa đầy 
những đồ nội thất đã qua sử dụng nhưng còn tốt và những đồ đạc mới tinh từ 
những ngôi nhà như nhà bạn, cũng như từ những ngôi nhà kiểu mẫu và hàng 
thanh lý. Tôi đã giữ lời hứa với mẹ. Terri không phải là Sanford & Son. 


Tiếng tăm về sự phát triển của công ty lan rất nhanh, nhờ tôi thường diễn 
thuyết cho người khác biết nếu tôi có thể làm điều dó, họ cũng có thể. Kết quả 
là tên tuổi của chúng tôi ngày càng được nhiều người biết đến, tôi bắt đầu 
giành được những giải thưởng quốc gia, trong đó có một giải của tạp chí Inc 
cho doanh nghiệp bán lẻ của năm 1992. Vào năm 1994, tôi đã được trao giải 
thưởng doanh nghiệp Blue Chip của Phòng thương mại Mỹ. Năm 1998 tôi 
được tặng giải Người phụ nữ kinh doanh Avon. Phần thưởng đó, cùng với 
một câu chuyện về tôi trong tờ National Enquirer, đã dẫn đến sự xuất hiện 
của tôi trên chương trình truyền hình Oprah Winfrey show. Thế nên bạn có thể 
hiểu tại sao tôi nghĩ mình đã đạt đến đỉnh cao của thành công. 


Nhưng khi tôi biết đến Dạy Con Làm Giàu, tôi không chỉ nhận ra còn 
nhiều cơ hội nữa mỉm cười với tôi, mà tôi còn biết là mình có thể tận dụng 
chúng. Trước khi đọc Dạy Con Làm Giàu tôi đã trả tiền mặt cho tất cả mọi 


thứ, từ việc thuê, trang thiết bị đến xe tải. Với Dạy Con Làm Giàu tôi đã học 
cách làm thế nào tạo lực đòn bấy để có vòng quay tiền mặt dương lớn. 


ĐÂY LẦ CÁCH TÔI ĐÃ LÀM 


Người bố giàu nói rằng một người phải trở thành nhà đầu tư hay chủ kinh 
doanh thì mới trở nên giàu có. Trước khi đọc Dạy Con Làm Giàu, tôi đã thuê 
hầu hết những cửa hàng của mình. Sau khi lắng nghe Robert tôi đã nhận ra 
mình nên chọn bất động sản để đầu tư nhằm giúp mang lại sự an toàn về tài 
chính. 


Thế là với sự giúp đỡ của vị giám đốc điều hành Kevin Crippa, công ty đã 
mua năm mẫu đất (Anh). Vị trí của mảnh đất hết sức tuyệt vời và chúng tôi dã 
nhanh tay mua. Chúng tôi đã dùng 225.000 đôla tiền của công ty để thanh 
toán trước và vay ngần hàng thêm 225.000 dôla. Dạy Con Làm Giàu bảo hãy 
sử dụng tiền của ngân hàng để tạo ra vòng quay tiền mặt và chúng tôi đã làm 
như thế. 


Sau đó chúng tôi khai thác mảnh đất và thành lập một công ty trách nhiệm 
hữu hạn (LLC) liên doanh với một đơn vị thiết kế; họ đã xây dựng một cao ốc 
văn phòng rộng 22.250m”. Đơn vị ấy sau đó đã trả cho chúng tôi 225.000 đôla 
ban đầu mà chúng tôi đã bỏ ra, tiếp nhận khoản vay trên miếng đất, và cho 
chúng tôi 21% quyền sở hữu cao ốc giờ đây đã kín người thuê và có vòng 
quay tiền mặt luân chuyển đều đặn. 


Kế đó, chúng tôi đã sử dụng giá trị ròng một triệu đôla còn lại của mình 
trong vụ liên doanh này làm lực đòn bẩy để bảo đảm việc tài trợ 100% xây 
dựng tòa nhà thứ hai và lấy nó làm cho chúng tôi. Chúng tôi tiếp tục sử dụng 
giá trị ròng còn lại trong từng tòa nhà để xây dựng thêm ba cửa hàng khác do 
chúng tôi sở hữu. Chúng tôi lên kế hoạch xây dựng thêm hai cửa hàng nữa 
trong hai năm tới. 


Chúng tôi dự định rút tiền mặt ra khỏi hai tòa nhà sau cùng. Trước tiên, 
chúng tôi sẽ mua đất trống. Sau đó chúng tôi sẽ bán hoặc liên kết với một đối 
tác để kinh doanh mảnh đất đó. Sau khi phát triển mảnh đất, việc này làm 


tăng thêm giá trị của mảnh đất, đối tác liên doanh sẽ thiết lập những hợp đồng 
cho thuê đối với mảnh đất này. Cuối cùng, liên doanh sẽ giành được sự tài trợ 
dài hạn cố định. Đến lúc đó chúng tôi sẽ có thể rút tiền mặt ra. 


Sau năm năm chúng tôi sẽ sở hữu sáu tòa nhà. Thật sự trong năm năm qua 
số tiền tôi kiếm được trong lĩnh vực bất động sản nhiều hơn số tiền tôi kiếm 
được sau hai mươi ba năm kinh doanh đồ đạc. Nếu tôi bán doanh nghiệp kinh 
doanh đồ nội thất của mình, bất động sản có thể nuôi sống tôi. 


Tôi cũng đã bỏ vốn ra kinh doanh những lĩnh vực khác. Chăng hạn Terri”s 
Consign & Design Furnishing đang được cấp phép kinh doanh ở cấp độ quốc 
gia về sử dụng khái niệm “trao đổi đồ đạc”. Trong khi phát triển ý tưởng mới 
này, chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi cần phần mềm hỗ trợ cho mảng hàng 
hóa ký gửi. 


Thế là mới đây chúng tôi đã đầu tư vào FurnServe Software Inc., công ty 
có chương trình phần mềm duy nhất hỗ trợ cho mảng hàng hóa ký gửi. Với 
phần mềm này chúng tôi đã thiết kế một hệ thống trao đổi và ký gửi hàng hóa 
độc quyền mà chỉ những người Terri?s Consign & Design Furnishing cấp 
phép mới được sử dụng. Chúng tôi đã thực hiện một vụ trao đổi: Chúng tôi 
tận dụng phần mềm còn công ty máy tính nhận giá trị ròng từ những gì chúng 
tôi định làm với nó. Trước khi gặp Robert Kiyosaki lần thứ hai, tôi đã mua 
một phần của công ty. 


Lần tôi gặp Robert mới đây là tại chương trình nói chuyện buổi sáng tại 
Phoenix, nơi cả hai chúng tôi đều là khách mời. Sau khi lắng nghe cuộc trò 
chuyện của tôi, Robert đã mời tôi tham dự một trong những hội nghị chuyên 
đề của ông. Sau khi di dự hội nghị chuyên đề, tôi đã rất vui sướng. Tôi đã 
thấy việc sở hữu công ty phần mềm là có ý nghĩa bởi vì tôi có thể đăng ký 
phần mềm. Tôi có thể mua nhiều cổ phần của công ty hơn. 


Hội nghị chuyên đề cũng đã chỉ cho tôi tại sao mua nhà rồi cho thuê chúng 
lại thật sự có ý nghĩa vì chúng tạo ra vòng quay tiền mặt. Tôi cũng khởi sự 
một công ty khác với hai người khác. Chúng tôi đã mua những căn nhà, trang 
trí chúng bằng những đồ đạc từ Terri?s Consign & Design Furmishing rồi cho 
thuê. 


Hiện tại, tôi đang tập trung việc đăng ký tên công ty của tôi, khái niệm về 
“trao đổi đồ đạc”, và phần mềm ký gửi hàng hóa. Thu nhập hàng năm của 
chúng tôi, kể cả công việc kinh doanh đồ đạc, giờ đây trên 55 triệu đôla. 


Với sự hướng dẫn của Dạy Con Làm Giàu, tôi đã sử dụng tiền và ý tưởng 
của người khác và áp dụng chúng để tạo ra sự thành công lớn hơn trong công 
việc kinh doanh riêng của tôi. 


TÔI ĐĂ ĐẾN MỘT CON ĐƯỜNG DÀI 


Nếu không có căn bệnh đọc khó ngày xưa hẳn tôi sẽ không bao giờ tìm 
thấy tinh thần doanh nghiệp của mình. Ngày hôm nay, qua việc diễn thuyết và 
qua những cuốn sách của mình, tôi đã truyền cảm hứng cho người khác vượt 
xa những giới hạn của họ. Tôi đã cam kết đền đáp cho xã hội và là nguồn 
động viên cho những người khác bằng cách chia sẻ niềm tin của mình: Bạn có 
thể thành công nếu bạn tin vào chính mình. 


Không có Dạy Con Làm Giàu hăn tôi đã không bao giờ biết rằng mọi thứ 
đều có thể. Một người không cần phải giàu mới có thể đi theo những nguyên 
tắc của mình, chỉ cần anh ta sẵn sàng học những gì có thể, và sau đó đi và 
thực hiện nó. (Một bài học hay mà chúng tôi rút ra là nếu một ngân hàng bạn 
đã hợp tác làm ăn trong một thời gian dài bắt đầu bày ra quá nhiều trò quan 
liêu, hãy nói họ bạn sẽ đi vòng quanh các ngân hàng xem xét kĩ lưỡng lại.) 


Với Dạy Con Làm Giàu tôi đã biết cách làm việc thông minh hơn và không 
cố gáng tự làm hết mọi thứ. Tôi đã làm theo những lời chỉ bảo của Người bố 
giàu và bao quanh mình bằng một nhóm cố vấn rất “cừ”. 


Tôi biết rằng những tòa nhà mà tôi sở hữu sẽ bảo đảm cho giai đoạn tôi 
nghỉ hưu. Không phải lo lắng về tiền bạc trong tương lai khiến tôi dễ thở hơn. 
Thậm chí, tôi có thể mở rộng sang những sở thích khác, kể cả việc diễn 
thuyết, vốn đã biến thành một công việc khác. 


Xin cám ơn sự động viên của Dạy Con Làm Giàu! 


PHẦN VI 


NHỮNG SỰ KIỆN THAY ĐỔI CUỘC SỐNG 


Một trong những bài học sâu sắc nhất mà Người bố giàu đã dạy tôi là nắm 
vững sức mạnh của tiền bạc và không sợ nó. Nhiều người đã trở thành nô lệ 
của đồng tiền bởi vì họ sợ không có đủ tiền. Để chống lại nỗi sợ hãi đó, họ 
tìm kiếm những công việc lương cao. Thay vì tính xem tiền bạc có thể làm 
việc cho họ như thế nào, họ lại làm việc cho tiền bạc. 


Ông cũng kể cho tôi nghe về những người sống trong nghèo khổ. Sự sợ hãi 
và thiếu hiểu biết về tiền bạc cũng đã gây rắc rối cho họ. 


Trong phần này bạn sẽ gặp những người ở cả hai phía của nỗi sợ hãi tiền 
bạc: những người kiếm nhiều tiền và những người không làm việc gì cả. Tất 
cả họ đã sử dụng những thông tin của Dạy Con Làm Giàu như một cách để 
vượt qua những lo sợ về tiền bạc của mình và xây dựng tương lai tài chính 
mạnh mẽ. 


Đầu tiên, bạn sẽ đọc về một người phụ nữ đã vượt qua những điều lạ lùng 
đáng ngạc nhiên. Stacey Baker, sinh sống tại Nem Zealand, đã từng nghèo 
túng, luôn phải sống nhờ tiền trợ cấp xã hội, và dường như chẳng hề có chút 
triển vọng cải thiện tình hình tài chính của mình. Tuy nhiên, cô đã sử dụng 
những thông tin của Dạy Con Làm Giàu để kiểm soát và tạo ra các vòng quay 
tiền mặt. Câu chuyện của cô là một ví dụ tuyệt vời chỉ ra rằng không cần thiết 
phải có tiền mới làm ra tiền. Mặt khác, sự hiểu biết về tài chính thật sự cần 
thiết và giúp bạn nhìn thấy những cơ hội ngay trước mắt bạn. 


Ngược lại với câu chuyện của Stacey, tôi đã nhận được emaiÏ từ những 
người đã trải qua nhiều năm xây dựng sự nghiệp của mình bởi vì với họ, sức 
mạnh của tiền bạc đến từ số tiền lương không ngừng tăng lên. Sự an toàn 
công việc, cũng như sự thăng tiến và bổng lộc hết sức quan trọng. Nhưng sau 
đó họ đã nhận ra hành vi của mình bị điều khiển bởi nỗi sợ không đủ tiền. Họ 
nhận ra rằng tiền lương tăng lên không phải là cách thức bảo đảm an toàn về 
tài chính. Càng kiếm được nhiều tiền, họ càng tiêu xài nhiều. Càng thành 
công, họ càng bận rộn hơn, kết quả là họ càng ngày càng có ít thời gian cho 
gia đình và bạn bè. Họ không thể dựa vào tiền bạc mình kiếm được để xoay 
xở khỉ về hưu. Một mặt, họ xài nhiều tiền bởi vì họ nghĩ rằng sẽ luôn luôn có 
nhiều tiền hơn. Mặt khác, họ không có những tài sản tạo ra vòng quay tiền 
mặt để hỗ trợ họ. Tài sản duy nhất họ có chính là cơ thể. 


Khi họ học được qua Dạy Con Làm Giàu cách “tậu” những tài sản cung 
cấp cho họ vòng quay tiền mặt dài hạn, họ đã thay đổi cách suy nghĩ và hành 
động. Nỗi sợ không có đủ tiền đã tan biến. Những lo lắng về an toàn công 
việc và nợ nần đã được thay thế bằng sự tự tin về vòng quay tiền mặt ổn định 
mà các tài sản mang lại. 


Trong phần này bạn sẽ gặp Yong-Sik Shin, một nhân viên cần mẫn làm việc 
tại một công ty Hàn Quốc. Những mối quan tâm về tiền bạc của anh luôn gắn 
liền với nỗi thất vọng vì sự thăng tiến khó khăn trong công ty anh. Với Dạy 
Con Làm Giàu như một người hướng dẫn, anh đặt tầm nhìn của mình vào 
những mục tiêu khác nhau, khởi sự công việc kinh doanh riêng, và khám phá 
rằng anh có thể kiểm soát tình hình tài chính của mình, tiền bạc không còn 
kiểm soát anh nữa. 


Cũng trong phần này, bạn sẽ làm quen với Ronald Hoard, cư dân 
Calilornfa đang gần sát tuổi nghỉ hưu. Ông đã luôn nhận được những khoản 
lương lớn trong suốt thời gian làm công việc chuyên môn của mình, nhưng 
khi gần 50 ông bắt đầu nhìn lại tương lai tài chính của ông. Kiến thức từ Dạy 
Con Làm Giàu đã cho ông sự hiểu biết về tài chính và sự tự tin mà ông cần có 
để hoạch định những năm trước mắt. Với bất kỳ ai từng thất vọng vì những sự 
đần tư trước đó của mình và quan tâm đến việc có thể nghỉ hưu, hãy xem 
Rondld, với sự giúp đã của Dạy Con Làm Giàu, đã kiểm soát sự an toàn về 
tài chính của mình như thế nào. 


Cuối cùng, Michael Moritzen, người cũng sống tại California, kể về những 
câu chuyện đáng ngạc nhiên của ông. Là một viên chức cấp cao điều hành 
công ty vốn đã có mọi thứ - kể cả món nợ lớn - ông hoàn toàn tái cấu trúc 
tình hình tài chính của ông. Trong trường hợp này, động lực lớn nhất của 
Michael là sống sót sau một trong những sự kiện thảm khốc nhất nước Mỹ. 


Nếu bạn không muốn làm việc cực nhọc trong phần còn lại của cuộc đời 
mình, dù bạn đang sống ở đân, hay hoàn cảnh tài chính hiện tại của bạn ra 
sao, bạn cũng có thể kiểm soát được sự hiểu biết về tài chính của mình và 
thay đổi cuộc sống. 


CHƯƠNG 19 


Những đồng cỏ xanh hơn 


Stacey Baker 


Aucktand, New Zealand 


Cách đây không lâu, sự mô tả về tôi sẽ như thế này: một người bỏ học 
trung học 30 tuổi, một người mẹ đơn chiếc, và sống bằng phúc lợi xã hội. Lún 
sâu vào thói quen xấu mà tôi gọi là “suy nghĩ nghèo nàn”, tôi sợ sự thay đổi 
bởi tôi không biết bất cứ điều øì tốt hơn. Vật lộn để thoát khỏi mê cung tài 
chính và tình cảm, tôi đã sống một cuộc sống chán chường. 


Nhưng tôi thật may mắn vì đã khám phá ra kiến thức của Dạy Con Làm 
Giàu về những khả năng tài chính, thậm chí trong tình cảnh tồi tệ của tôi. Sự 
tập trung đã làm thay đổi tình trạng của tôi. Lòng tự tin của tôi tăng thêm để 
tôi có thể xem xét và hành động trên những sự lựa chọn mới đầy hứng khởi. 


Ngày nay tôi đang làm chủ một phòng khám y khoa rất phát đạt và hai ngôi 
nhà cho thuê. Tôi chọn con dường không đi làm ở công sở. Thay vào đó, tôi 
thích xây dựng một cuộc sống đảm bảo về tài chính chọ con trai tôi và bản 
thân tôi hơn trong khi vẫn tận hưởng trên con đường tôi đã chọn. 


CON ĐƯỜNG TÔI ĐÃ ĐI 


Mặc dù Mangere, nơi tôi chào đời vào năm 1966, đồng nghĩa với những 
khu vườn, nhưng trên thực tế khu vực này chỉ giống như bất cứ vùng ngoại ô 
khác của Auckland. Những người dân trung lưu đi làm thường sống ở đó. 
Mỗi người đều sở hữu một ngôi nhà rộng hơn 1/4 mẫu đất và trông nom công 
việc riêng của mình. Nhà chúng tôi được bao quanh bởi dất nông trại, vùng 
đất trải qua nhiều năm đã bị nuốt chửng bởi một khu vực ngổn ngang các tòa 
nhà cao tầng với dần số ngày càng gia tăng. 


Cha tôi điều hành một cơ sở kinh doanh nhỏ. Ông tạo dựng một công ty 
xây dựng những nhà kính lớn nằm dọc theo hòn đảo phía bắc New Zealand. 


Vì còn là trẻ con, không ai trông mong chúng tôi giải quyết chuyện tiền 
nong. Những lần duy nhất tôi phải đụng đến tiền bạc là khi giá thị trường cà 
chua nhà chúng tôi trồng xuống thấp. Sau đó cha tôi mở một quầy bán hàng 
bên đường cạnh cổng trước nhà chúng tôi. Cũng như sáu anh chị em khác 
trong gia đình, tôi đã làm việc ở đó. Thỉnh thoảng cha tôi hơi lơi lỏng hộp tiền 
nên chúng tôi có thể góp nhặt đủ những đồng tiền lẻ dể mua một chai Coca 
hay vài viên kẹo. Sau này, khi tôi lên 7, cha mẹ tôi chia tay nhau. Tất cả bọn 
trẻ chúng tôi đều rời khỏi nhà cùng mẹ. 


Mặc dù mẹ tôi làm việc bán thời gian sau khi chia tay cha, bà vẫn phải nuôi 
con nhỏ nên có đủ tiêu chuẩn dể nhận phúc lợi xã hội. Ký ức của tôi về thời 
gian đó là đói nghèo và rét buốt. (Tôi vẫn có thể hình dung ra mình khi còn là 
một đứa trẻ, cố sưởi ấm đôi bàn tay dưới vòi nước nóng vào mùa đông.) Ngôi 
nhà chúng tôi sống ở trong tình trạng thật tồi tệ. Tôi nhớ một buổi sáng thức 
dậy trong căn phòng ngủ với mẹ, một anh trai, và một đứa em gái, đặt chân 


xuống nền nhà ãm ướt và lạnh buốt. Tấm thảm đã sờn bị ướt sũng do một lỗ 
rò lớn trong ống nước gây nên. 


Cha tôi cũng gặp khó khăn về tiền bạc, và tôi đã chứng kiến cảnh ông 
phạm hết sai lầm kinh doanh này đến sai lầm khác do thiếu kiến thức. Ông tin 
rằng làm việc chăm chỉ là phần thưởng lớn và ông một mực nhồi nhét điều đó 
cho con mình. Ông không bao giờ buồn nhìn vào sổ sách và mãi mãi làm việc 
không công cho người khác. Một trong những ký ức đau đớn nhất của tôi liên 
quan đến ông. Thật khó cho một đứa trẻ thơ khi nhìn thấy cha mình khóc vì 
tiền bạc. Nhưng điều đó đã xảy ra hai lần khi ông đang nhích dần đến bờ vực 
phá sản. 


Các anh em tôi đã cùng nhau chống chọi, hoàn toàn ngờ nghệch về tiền 
bạc. Tất cả những gì chúng tôi biết về tiền là chúng tôi thấy nó rất ít. 


Mọi thứ ở trường đối với tôi cũng rất khó khăn. Bởi lẽ với tình cảnh của 
mình, tôi thực sự nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ đạt dược điều gì cả. Từ ngày 
tôi bắt đầu học tiểu học, tôi không thể theo kịp bạn bè và tôi biết mình sẽ 
không trở thành một sinh viên thành công, tôi thuộc loại học và nộp bài. tập 


về nhà khi “nước đến chân”. Chơi đùa thu hút nhiều sự quan tâm của tôi hơn. 
Điều đó và cả bữa ăn trưa. 


Đến khi học trung học, tôi được phân đến một lớp học “ngớ ngẩn”. Tuy 
nhiên, tôi lại tìm thấy một môn học yêu thích và tôi đã học nó thật tốt. Môn 
giáo dục thể chất thật vui. 


Việc cúp học đã trở thành thường lệ. Khi thấy tên mình không có trong 
danh sách môn địa lý, lớp học sau cùng của tôi trong ngày hồi tôi 15 tuổi, tôi 
chỉ lặng lẽ về nhà sớm. Mỉa mai thay, đến khi thi cuối khóa, tôi lại nhận dược 
điểm số cao nhất ở môn học này. Dĩ nhiên, tôi vẫn không qua hết các môn. 
Tôi không thể chịu nổi trường học. Với tôi trường học không phải là nơi thích 
hợp mà chỉ là một trò đùa. 


Tham vọng của tôi nhỏ hẹp như những lăn xe trên đường cao tốc. Khi một 
giáo viên hỏi tôi muôn làm øì sau khi tốt nghiệp, tôi nói với cô rằng tôi muốn 
trở thành một tài xế lái xe tải. Nhưng tôi cũng có một vị trí dự trữ. Nếu như sự 


lựa chọn đầu tiên của tôi không thực hiện được, tôi luôn có thể kiếm dược 
việc làm tại một nhà máy. Tôi thậm chí đã không chuẩn bị xa đến thế. 


Ở tuổi 16 tôi bỏ học và trở thành một người phân loại thư từ cho bưu điện 
New Zealand. Tôi nghĩ rằng việc đó là tốt lắm rồi. Thế giới đã đến gần tôi. 


NỖI KHỔ VỀ TIỀN BẠC CỦA TÔI BẮT ĐẦU 


Năm 23 tuổi, tôi đã xài thẻ tín dụng và nợ khoảng 30.000 đôla vì tôi hoàn 
toàn chăng biết gì về tiền bạc. Tôi kiếm được tổng cộng 250 đôla một tuần 
với một cồng việc hoàn toàn không đáng nhớ. (Có hàng loạt công việc như 
thế.) Đến 30 tuổi, tôi là một bà mẹ đơn chiếc sống nhờ phúc lợi xã hội và 
sống trong căn phòng thuê chung với một người bạn. Tôi bỏ thời gian cố nhận 
thêm nhiều tiền từ chính phủ thay vì cố gắng tạo ra nguồn thu nhập cho mình. 


Đó là một thời kỳ đáng sợ, việc thiếu tiền thật kinh khủng. Không có triển 
vọng và chăng ai giúp đỡ, tôi cảm thấy kiệt quệ. Tôi nhớ đã phải lo chật vật 
để đóng tiền học phí nhà trẻ cho Weston, con trai tôi, khoảng 10 đôla một 
tuần. Những điều tồi tệ luôn xảy ra như thế. 


Khi tôi biết đến Dạy Con Làm Giàu qua một chương trình truyền hình về 
những vấn đề thời sự có tên gọi The Holmes Shoxv vào năm 1997, tôi vẫn 
đang sống nhờ vào phúc lợi xã hội. Người ta phỏng vấn Robert trong chương 
trình, và ông cũng nói chuyện về đề tài học hành của trẻ em. Điều làm tôi tâm 
đắc là ông cho rằng ngôi nhà không phải là một tài sản. Điều đó thật đúng. 


Người bạn cùng phòng của tôi, vốn là một bác sĩ y khoa, cũng theo dõi 
cuộc phỏng vấn. Một thời gian ngắn sau đó chúng tôi thây bộ sách ấy trong 
một cửa hàng và bạn tôi đã mua nộ. Lúc đó cô ấy đang đọc dở một quyển 
sách khác nên tôi đã dọc Dạy Con Làm Giàu trước và nhận thấy nó có liên 
quan đến mình. Muốn hiểu rõ thêm, chúng tôi quyết định hùn tiền mua trò 
chơi CASHFLOW 101 và chơi một cách nghiêm túc. 


Khi chơi, tôi bắt đầu hiểu ra rằng có nhiều cách cải thiện tình trạng của 
mình - và tôi muốn tìm ra chúng. Bây giờ, khi người ta chỉ ra tôi là người 
không có học thức, nghèo khổ, và là một người mẹ đơn chiếc sống nhờ phúc 
lợi xã hội, tôi mới nhận ra mình không bị “bế tắc”. Nhờ Dạy Con Làm Giàu, 
tôi thấy cách suy nghĩ của mình thay đối theo chiều hướng tốt hơn. 


Và rồi cuộc đời tôi chuyển sang một bước ngoặt mới. Năm 1998, bạn tôi 
có cơ hội mua phòng khám bệnh nơi cô đang làm việc. Phòng khám này được 
mở khoảng 10 năm, tự tài trợ hoàn toàn và vẫn mang lại lợi nhuận. Nhưng 
bạn tôi không quan tâm vì cô đang định mua một phòng khám khác. Bất chợt 
tôi nhận ra một điều. 


Tôi nhìn thấy một cơ hội, điều mà trước đây tôi chưa bao giờ chú ý, đang ở 
ngay trước mắt tôi: Chúng tôi có thể mua phòng khám y khoa. Với những kiến 
thức mới mẻ hướng dẫn, tôi đã bảo cô ấy như thế. Chúng tôi cùng nhau bàn 
bạc và tự hỏi bằng cách nào chúng tôi có thể thực hiện điều đó. Không ai 
trong chúng tôi có tiền cả. 


ĐÂY LÀ CÁCH CHÚNG TÔI ĐÃ LÀM 


Mức giá mà người chủ đang tìm kiếm không phải là một bí mật. 400.000 
đôla - ông ta cho biết khi tiếp xúc với bạn tôi. Không nản lòng, bạn tôi trở lại 
tìm ông, cho ông biết chúng tôi thích mua và hỏi ông làm sao để có thể mua 
phòng khám này. 


Người chủ vui vẻ đồng ý cho chúng tôi thanh toán trước 100.000 đôla. 
Nếu chúng tôi có đủ số tiền đó, ông sẽ cho tài trợ lưu động phần còn lại. Điều 
đó có nghĩa là ông ta sẽ hành động một cách hiệu quả như một ngân hàng. 
Sau khi đưa ông ta tiền đặt cọc, chúng tôi sẽ trả số tiền còn lại cho ông từ quỹ 
tiền nhận được từ phòng khám trong hai năm tới. 


Bạn tôi và tôi đã trở thành đối tác của nhau. Vì cô ấy được ưu tiên mua 
phòng khám này đồng thời là một bác sĩ, còn tôi đã nhận ra cơ hội qua Dạy 
Con Làm Giàu và chỉ nó cho cô, chúng tôi quyết định chia đều 50/50. Chúng 


tôi cùng chia sẻ rủi ro của việc trả 100.000 đôla tiền mặt và 300.000 đôla tiền 
vay tài trợ lưu động. 


Kế đó, chúng tôi thuê một nhân viên kế toán lo tính toán số sách, bao gồm 
một việc rất quan trọng là phòng khám tư này có doanh thu một triệu đôla 
một năm. Sau đó, tôi tìm được một đối tác làm ăn mới cũng là một bác sĩ, 
chúng tôi đã đến Hội Bảo hiểm Y tế New Zealand, một công ty cho vay tiền 
và cung cấp bảo hiểm cho các chuyên gia sức khỏe. 


Chúng tôi đã giải thích những gì mình muốn làm và trình bày các vấn đề 
tài chính với nhân viên tín dụng. Đây là một kinh nghiệm mới mẻ đối với tôi, 
và tôi khá lo lắng. Xét cho cùng, tôi không có tiền, tôi vẫn sống nhờ phúc lợi 
xã hội - và tôi đang ở đây, xin vay 100.000 đô la! Nhưng khi chúng tôi trình 
bày các vấn đề tài chính, khoản vay của chúng tôi được chấp thuận ngay. Kỳ 
hạn cho vay là 3 năm, với lãi suất khoảng 9%. 


Mọi thứ diễn ra trôi chảy. Việc mua bán được các luật sư tiến hành (luật sư 
của người bán và luật sư của chúng tôi) và công việc kinh doanh đã thanh 
toán các chi phí kết thúc. 


Ngày chúng tôi mua phòng khám, tôi chấm dứt nhận phúc lợi xã hội. Tôi 
chuyển sang giai đoạn tiếp theo của cuộc đời với niềm vui sướng khôn cùng. 


Chúng tôi đã trả 100.000 đôla sau 3 năm và trả khoản vay 300.000 đôla sau 
2 năm. Trong lúc đó, phòng khám luôn kiếm được một nguồn lợi nhuận khá 
lớn. 


Năm 2002 đối tác của tôi đề nghị nhượng lại cho tôi cổ phần của cô trong 
phòng khám với giá 252.000 đôla vì cô muôn thử một lối sống hoàn toàn 
khác. Người quản lý công việc kinh doanh đã nhận tiền thưởng là 25% cổ 
phần của phòng khám. Tôi mua cổ phần của bạn tôi bằng việc tài trợ vốn lưu 
động vì thế chúng tôi không phải tự mình bỏ tiền ra mà sử dụng lợi nhuận từ 
phòng khám. Giờ đây tôi sở hữu 75% cổ phần của phòng khám. Tuy nhiên, 
tồi không dành thời gian cho những việc ở phòng khám, vì tôi không có 
chuyên môn y khoa. Tôi tham gia vào dự án kinh doanh kế tiếp của mình, đầu 
tư vào bất động sản, một việc mà như Dạy Con Làm Giàu đã nói, là một 


phương thức tuyệt vời để có vòng quay tiền mặt. 


ĐÂY LÀ CÁCH TÔI ĐÃ LÀM 


Tôi mở một dự án kinh doanh chuyên mua bất dộng sản vào tháng 8 năm 
2002. Tôi trả 450 đôla cho nhân viên kế toán để thiết lập những thủ tục hợp 
pháp. 


Sau dó tôi bắt đầu tìm kiếm các bất động sản. Tôi tìm được một người môi 
giới bất động sản mà tôi vừa ý và giải thích diều tôi muốn. Tôi cho cô ta biết 
mình sẽ điều khiển những con số trên nhiều bất động sản thông qua chương 
trình phần mềm đầu tư bất dộng sản của tôi, một chương trình định ra tỷ lệ chi 
phí trên lãi và vòng quay tiền mặt, cho đến khi tôi tìm ra những øì mình theo 
đuổi. Nếu tôi không thấy đủ tiền lãi và một vòng quay tiền mặt dương thì tôi 
sẽ không thực hiện vụ đầu tư. 


Vì được báo trước, người môi giới đã xúc tiến việc mua bán bất động sản 
theo cách của tôi. Thỉnh thoảng, nếu một căn nhà không đáp ứng đủ tiêu 
chuẩn của tôi, tôi sẽ đặt một mức giá thấp hơn. (Trên thực tế, mỗi giá tôi đưa 
ra đều thấp hơn giá chào bán rất nhiều.) Một số quay lại với mức giá thấp hơn 
một cách đáng ngạc nhiên và tôi nhanh chóng bắt lấy cơ hội. 


Khi những con số vận hành - giá cả, vòng quay tiền mặt, và giá trị còn lại 
của ngôi nhà - theo cách mà tôi muốn, tôi sẽ fax chúng đến người cố vấn bất 
động sản của tôi - một người môi giới thế chấp bất dộng sản. Chúng tôi bàn 
bạc về căn nhà và nếu ông ta cũng ưng ý thì sau đó ông sẽ sắp xếp việc thế 
chấp cho tôi. 


Để thiết lập việc thế chấp, tôi sử dụng một phần của giá trị còn lại trong cổ 
phần của mình ở phòng khám. Tôi chưa bao giờ đầu tư bất kỳ số tiền nào của 
riêng tôi vào các ngôi nhà. Cả hai việc thế chấp tiếp theo được ấn định trong 
ba năm, với mức lãi suất khoảng 7%. Sau khi khoảng thời gian đó chấm dứt, 
tôi sẽ xin lời khuyên làm thế nào để tiếp tục công việc từ người cố vấn, người 
môi giới thế chấp của tôi. (Ở New Zealand, hầu hết các vụ thế chấp đều được 


ấn định chỉ trong vòng 2 đến 3 năm.) 


Cho đến nay, tôi đã sở hữu hai ngôi nhà cho thuê. Cả hai ngôi nhà đều có 
vòng quay tiền mặt dương, nghĩa là mỗi ngôi nhà đều cho thấy lợi nhuận sau 
khi đã thanh toán tất cả các chi phí và tiền thế chấp. 


Căn nhà đầu tiên tôi mua có 4 phòng ngủ rất rộng. 


Giá mua: $§Ø21.DOD 
Tiền mặt đặt vào căn nhà 


Tiền mặt: 25.000 
Chi phi kêt thúc do tôi trả: $O 
Chỉ phí sửa chữa/nâng cầp do tôi trả: MT: 

$25.000 


Phân tích vỏng quay tiến mặt hàng tháng 
Thu nhận cha thuê: #®1 an 
~ Hao phi phòng trồng (tôi không khâu trừ 
tiến hao phi do phòng trồng vì hiện tại có 


sự khan hiêm về nhà ởi: k0 8) 
Các chi phí hàng tháng: 
~ Thuê [nhà ở]: $99,72 
~ Bản hiểm: ®%41,87 
- Sửa chữa và bảo quản: $%5D 
~ Dự trữ: $D 
~ Chi phí quản K: sO 
~ Thanh toán tiến vay (lãi suât 7% trong 3 năm): $1.141,12 
$1.322,51 
Vòng quay tiền mặt ròng hàng tháng: $B817,48 


Lãi ròng tiền mặt hàng năm 
Vòng quay tiền mặt hảng năm ($617,49 x 12) $7.406,88 


Sô tiền mặt đầu tư vào tài sản $25.DDO 
Tỉ lệ lãi ròng tiền mặt: a9,B% 


Trên tất cả, phần mềm mà tôi sử dụng tính được việc giảm giá sao cho cân 
bằng. Cuối năm tôi xác nhận việc hao hụt do giảm giá và được giảm thuế, 
điều này thực sự làm tăng vòng quay tiền mặt hàng tháng của tôi. 


Năm 2003 căn nhà dược định giá 235.000 đôla. 


Căn nhà thứ hai gồm hai phòng ngủ và tôi tốn 105.000 đôla. 


Năm 2003 căn nhà mà tôi bắt đầu từ tháng tám năm 2002 được định giá 
130.000 đôla nên tôi nghĩ mình đang làm rất tốt. 


ĐÔI KHI BẠN PHẢI THẤT BẠI 


Tuy nhiên tôi phải thừa nhận rằng không phải sự dầu tư nào cũng đều lạc 
quan. Năm 2000, sử dụng cổ tức từ phòng khám y khoa, tôi bắt đầu một dự án 
kinh doanh các sản phẩm và thức ăn hữu cơ bởi vì tôi rất thích ý tưởng này. 


Sau hai năm không có lợi nhuận, tôi chấm dứt vì thua lỗ hàng trăm ngàn 
đôla. Điều này đã xảy ra như thế nào? Tôi cứ chất tiền vào một con tàu đang 
chìm. Nghĩ lại việc đó, lẽ ra tôi có thể đem 370.000 đôla đã đầu tư đặt nó vào 
lửa và chứng kiến một kết quả tương tự. Bài học của tôi là đừng bao giờ bước 
vào một loại hình kinh doanh mạo hiểm nếu không có nhiều kiến thức về nó. 
Bởi lẽ công việc kinh doanh này được khởi sự mà không có cơ cấu hay hồ sơ 
tài chính, khá ít sổ sách cũng như các con số để xem xét. 


Khi mua một cơ sở kinh doanh đang hoạt động, một người có cuộc sống xa 
hoa có thể xem xét những con số và tính toán xem đó có phải là một sự đầu tư 
tốt hay không. Những øì tôi đã làm là một canh bạc ngu ngốc - mà tôi thì 
không thích đánh bạc. 


Tôi đã ghi nhớ điều này như một bài học đắt giá và đau đớn. Nhưng tôi vẫn 
cho rằng không có nhiều người vẫn tiếp tục bước đi vững vàng từ sự thua lỗ 
tài chính nặng nề như thế này. Đó là những gì tôi làm, và tôi không làm nó 
một mình. 


ÊKÍP CỦA TÔI Ở BÊN CẠNH 


Như Dạy Con Làm Giàu gợi ý, êkíp của tôi gồm các chuyên gia trong lĩnh 


vực của họ, những người cung cấp các thông tin chi tiết mà tôi cần. Trong 
trường hợp này, học vấn giới hạn của tôi làm việc theo sự đồng ý của tôi. Vì 
tôi không biết tí gì về đầu tư bất dộng sản nên tôi thuê những người hiểu biết 
về nó làm. Tôi đặt ra nhiều câu hỏi và họ dành thời gian để giải thích cho tôi 
các vấn đề. Vì thế các rủi ro của tôi được giảm xuống tối thiểu. 


Êkíp của tôi bao gồm: 


° Cố vấn bất động sản (cũng là người môi giới thế chấp), người kiểm 
tra lại từng vụ giao dịch cho tôi. 


° Môi giới bất động sản, người biết tôi đang tìm kiếm cái gì và giúp đỡ 
tôi tìm các bất động sản phù hợp với tiêu chuẩn của tôi. 


° Giám sát viên, người kiểm tra các tiêu chuẩn xây dựng của các căn 
nhà và thông báo với tôi nếu cần bất cứ sự sửa chữa nào. 


° Nhân viên định giá, người cho tôi biết chính xác mỗi căn nhà đáng 
giá bao nhiêu. 


Dù sao, tôi vẫn không thể giải quyết các phép cộng và phép trừ cơ bản, 
không đụng đến những kế hoạch làm việc. Nhưng tôi sở hữu một cái máy tính 
khá tốt. Vì thế tôi đoán bạn có thể nói rằng tôi liều lĩnh có tính toán! 


Quan trọng hơn nữa, việc hiểu được sự khác nhau giữa nợ tốt và nợ xấu đã 
làm tăng thêm sự khác biệt to lớn trong cuộc đời tôi. Tôi đã học được từ Dạy 
Con Làm Giàu rằng nợ tốt có nghĩa là mua các tài sản mà tôi không bao giờ 
phải trả tiền cho chúng còn nợ xấu có nghĩa là mua những vật trang trí mà sẽ 
mất giá ngay khi tôi trả tiền mua chúng. Việc hiểu được khái niệm này đã 
mang tôi đến một nơi thật tuyệt vời. Tôi chưa bao giờ được sung túc như thế. 


Lựa chọn đúng đắn và xây dựng từ sự lựa chọn đó là cách thức tôi đã sử 
dụng để thoát khỏi cảnh nghèo túng và được như ngày hôm nay. Và tôi cho 
bạn hay, tôi sẽ khá hơn nhiều so với vị trí tôi đang có hiện giờ. 


NƠI TÔI SẼ ĐI KẾ TIẾP 


Tôi không phải đi làm. Đây là một sự thay đổi lớn so với việc không thể 
tìm được một việc làm đàng hoàng. Tiền của tôi làm việc cho tôi. Tuy nhiên, 
tôi dự định tiếp tục mua bất động sản, gia tăng thu nhập bị động của mình, và 
tích góp lợi nhuận. Trong vòng một năm kể từ bây giờ, tôi muốn sở hữu năm 
ngôi nhà cho thuê khác. Trong năm năm nữa, tôi sẽ đầu tư vào bất động sản 
thương mại, bao gồm những căn hộ. 


Tôi đã học cách không lắng nghe khi người ta bảo tôi “Cô không thể làm 
điều đó ở đây.” Tôi có những nhà môi giới bất động sản đã từ chối đưa các đề 
nghị của tôi cho người bán vì họ nghĩ giá của tôi quá thấp. (Khi tôi định mua 
phòng khám y khoa, cũng có người nói với tôi răng tôi không thể mua nó theo 
cách cảa tôi. Họ cũng đã lầm.) 


Có lẽ tác dộng phi thường và có ảnh hưởng sâu rộng nhất về những điều đã 
xảy đến với tôi là tác dộng ở bên trong tôi. Giờ đây tôi không lo lắng về tiền 
bạc nữa. Tôi cảm thấy an toàn vì tôi biết rằng nếu vì lý do nào đó tôi mất hết 
mọi thứ, tôi có thể làm lại. Việc không lệ thuộc vào chính phủ hay bất cứ ai 
khác đã cho tôi một nền tảng vững chắc. Tôi cảm thấy tương lai của con trai 
tôi an toàn hơn nhiều, ít nhất là về vấn đề tiền bạc. Điều đó thật tuyệt diệu. 


Con trai tôi và tôi cùng chơi CASHFLOW dành cho trẻ con. Ở tuổi lên 
chín, Weston biết về những vật dụng trang trí (tôi không ngừng nhắc nhở 
con), các ngôi nhà cho thuê của tôi, và việc tôi sở hữu một phòng khám y 
khoa. Con tôi cũng đã biết kiếm tiền từ việc làm mẫu và cháu có một tài 
khoản tiết kiệm. Chúng ta hãy xem liệu cháu có quyết định đầu tư nó hay 
không. 


Điều hối tiếc duy nhất của tôi là cha mẹ tôi không còn sống để thấy được 
những điều tôi có thể làm. Nhưng các anh em tôi, những người vẫn luôn lắc 
đầu hoài nghi, rất tự hào về tôi. Một số bạn bè tôi, vốn cùng đi với tôi trên con 
thuyền tài chính có lỗ rò, đã được truyền động lực dể tìm kiếm những thông 
tin họ cần để đến được đất liền và bắt đầu lại. Tôi mừng cho họ. 


Ngày nay con trai tôi và tôi sống ở Tây bác Auckland, cách Mangere 
khoảng mười dặm. Thỉnh thoảng tôi lái xe đến thăm nơi ấy. Hiện giờ nó là 
một vùng kém phát triển và tôi lo lắng cho những người dân đang sống ở đó. 
Tôi tự hỏi liệu họ sẽ đảm bảo tài chính cho bản thân họ bằng cách nào. 


Tôi biết mình đã đi trên một con dường dài chống lại những điều tồi tệ 
nhất. Con đường ấy đem đến cho tôi niềm hy vọng để biết rằng họ có thể sử 
dụng thông tin của Dạy Con Làm Giàu như tôi, và cùng tham gia với tôi. 


CHƯƠNG 20 


Một chiến lược chiếm thắng 


Yong-sik Shin 


Seoul Hàn Quốc 


Trong nhiều năm tôi đã không có nguồn thu nhập nào khác ngoài lương 
bổng. Tôi nhận được một khoản tiền thưởng vào cuối mỗi năm. Nó được tính 
toán trên tiền lãi hàng năm của công ty, bất kể thành tích công việc của người 
nhân viên đó ra sao. số tiền thưởng trung bình lên đến 100% hay 200% số tiền 
lương hàng tháng. 


Hiện tại tiền cung cấp một phương tiện để nuôi dưỡng gia đình tôi. Nhưng 
tương lai thì u ám hơn nhiều. Tôi muốn thực hiện những vụ đầu tư nhưng tôi 
nghĩ mình không đủ khả năng. Dành ra một phần lương để tiết kiệm và có 
khoản lương hưu là điều tốt nhất tôi có thể làm để bảo vệ gia đình mình khỏi 
những mối nguy hiểm không lường trước được. Thế nên tôi đã tiết kiệm 30% 


tiền lương của mình và sử dụng một phần trả tiền thuê nhà. Tôi vay tiền để 
thuê một căn nhà cho gia đình. Như nhiều người khác, chúng tôi muốn sống 
trong một khu vực tốt hơn, có nghĩa là con gái của chúng tôi có điều kiện học 
tập tốt hơn và chúng tôi sống tốt đẹp hơn. Tôi đã 37 tuổi và vợ chồng tôi có 
hai con gái nhỏ. Nhưng những vấn đề tiền bạc vẫn tồn tại. Trong suốt giai 
đoạn thất nghiệp kéo dài sáu tháng, tôi đã phải dựa vào tín dụng cá nhân ở 
ngân hàng. 


Đối với công việc và nơi làm, tôi tin rằng nếu tôi làm việc đủ chăm chỉ 
cuối cùng tôi sẽ trở thành một nhà điều hành trước khi nghỉ hưu ở tuổi 60. Tôi 
đã làm việc trong lĩnh vực phần mềm liên quan đến trò chơi máy tính từ năm 
1994. Tôi cũng đã được cả một công ty lớn và một công ty đầu tư rủi ro mời 
làm việc, chủ yếu là hoạch định chiến lược hay quản lý bán hàng. Bộ phận lập 
kế hoạch chiến lược chăm lo những hoạt dộng như phát triển dự án, giám sát 
(phần tích kinh doanh hay giám sát hoạt động từng đơn vị kinh doanh), và 
quan hệ công chúng (những mối quan hệ nhà đầu tư - công chúng). 


Như nhiều người khác cùng thế hệ, tôi đã cảm thấy rằng không có cách nào 
khác để sống ngoài việc có công ăn việc làm. Không may, là một người làm 
công ăn lương tôi bị buộc phải đối mặt với những giới hạn, bao gồm hệ thống 
tính theo thâm niên tại Hàn Quốc. Cho đến rất gần đây, tại Hàn Quốc, những 
điều như thâm niên, nền tảng giáo dục, và những mối quan hệ, chứ không 
phải năng-lực của một người quyết định người đó có được thăng tiến hay 
không. Cũng không có ngoại lệ nào trong công ty lớn mà tôi làm việc và tôi 
hoàn toàn bị vỡ mộng vì việc này. Mặc dù tôi đã đóng góp rất nhiều cho công 
ty hơn những đồng nghiệp hay các thành viên có thâm niên khác nhưng 
những phần thưởng mà tôi nhận dược không tương xứng. 


Có một vấn dề khác mà tôi phải đối mặt. Mặc dù tôi đã học đại học nhưng 
bằng cấp của tôi không phải là từ một trường “danh giá”. Những người tốt 
nghiệp từ các trường “có tiếng” chủ động trao đổi thông tin và giúp đỡ lẫn 
nhau. Bởi tôi không phải là một trong số đó, tôi lỡ mất những thông tin cần 
thiết và cảm thấy như mình bị loại trừ. 


Nhưng ba năm trước Dạy Con Làm Giàu đã giúp tôi thay dối cách làm 
việc, cách tiến hành kinh doanh và kiếm tiền. Quan trọng hơn cả, tôi đã thay 
đổi cách sống của mình - và cách nhìn vào tương lai của tôi và của gia đình 


tồi. 


NGƯỜI HƯỚNG DẪN MÀ TÔI CẦN 


Đầu năm 2000, tôi đã mua Dạy Con Làm Giàu trong một hiệu sách. Lúc đó 
tôi đang tìm kiếm một quyển sách về quản lý nhưng bìa sách này bắt mắt tôi. 
Tôi nhớ rằng một người bạn nào đó đã từng giới thiệu cuôn sách này, bảo 
rằng tôi nên đọc chúng nếu tôi muốn trở nên giàu có. 


Khi tôi đọc quyển sách, tôi đã hiểu được một người làm công ăn lương 
muốn trở nên giàu có phải khó khăn như thế nào. Làm công ăn lương có 
nghĩa là tiếp xúc với những chính sách và quy định mà kết quả là tính sáng 
tạo yếu đi và một tỉnh thần bị thách thức. Và việc không có phần thưởng nào 
được đảm bảo cho thành tích của mình, dù nổi bật như thế nào, thật là không 
làm hài lòng. 


Tôi đã học từ Dạy Con Làm Giàu rằng bất cứ ai cũng có thể trở nên giàu 
có dù không có nhiều tiền. Đồng thời tôi cũng học được là tôi nên có những 
mục tiêu cụ thể. Tôi khám phá ra rằng, một người giàu đích thực, không chỉ 
có nhiều tiền, anh ta còn phải nồng hậu và rộng lượng. Trên tất cả, tôi nhận ra 
rằng tôi có thể tìm thấy sự tự tin để đạt được những øì tôi muốn làm. 


Thông điệp hối thúc thay đổi của Dạy Con Làm Giàu dã tác động đến gia 
đình bởi vì tình hình buộc tôi phải thay đổi. Tôi đã mất không đầy một giờ để 
đọc quyển sách và nhận ra điều đó và hành dộng. Điều dầu tiên tôi quyết dịnh 
làm là đi làm vào lúc 7gø30 sáng, chỉ có cấp lãnh đạo mới đi làm vào giờ này. 
Thời gian rảnh rỗi sẽ cho tôi nhiều thuận lợi. Tôi có thể làm được nhiều việc 
khác, nắm bắt tin tức, và tìm kiếm thông tin về thị trường bất động sản. 


Ở nhà, tôi bắt đầu trả nợ. Nhờ Dạy Con Làm Giàu, ý nghĩ gánh nặng nợ 
nần có thể cản trở tương lai đã buộc tôi phải trả những món vay càng sớm 
càng tốt. Giờ đây tôi có một hạn mức tín dụng cá nhân và một tài khoản thấu 
chỉ mở trong trường hợp khẩn cấp. Tài khoản thấu chỉ là một tài khoản vay. 
Tôi có thể rút tiền ra và bỏ tiền vào đó. Mặc dù có tài khoản nhưng tôi không 


có ý định sử dụng nó bởi vì tôi muốn làm mà không cần phải vay mượn càng 
tốt. 


Cuối cùng, tôi đã quyết định nghỉ hưu trước khi sinh nhật lần thứ 50 cũng 
như bắt đầu “nhúng tay” vào công việc kinh doanh bất động sản của cha tôi. 


Tôi đã biết từ trước rằng bất động sản là có lợi bởi vì cha tôi là một người 
thành đạt bằng nỗ lực bản thân. Ông đã tạo nên tài sản riêng của mình bằng 
tiền mà ông đã dành dụm từng các một để đầu tư vào các ngôi nhà. Nhưng 
sau khi tôi đọc những quyển sách Dạy Con Làm Giàu, tôi đã có thể lập ra 
những kế hoạch cụ thể và phức tạp hơn. Tôi tính toán tỉ mỉ tính sinh lời của 
những dự án bất động sản và thường xuyên tham khảo những trường hợp mẫu 
mà Dạy Con Làm Giàu mô tả. 


GIAI ĐOẠN KẾ TIẾP 


Vào lúc này cha tôi đang trải qua những khó khăn tài chính vì các khoản 
nợ. Mặc dù khỏe mạnh, ông nhận thấy càng ngày càng khó làm việc. Tôi đã 
đề nghị ông xây dựng một tòa nhà trên một khu sân golf mà ông sở hữu. 


Cân nhắc việc đó, cha tôi thấy mình không đủ khả năng để vay thêm một 
khoản nào nữa, nên tiền xây dựng được cung cấp qua những người thuê nhà 
tiềm năng. Sau khi vay được tiền ngân hàng, từng người đã thanh toán tiền 
mặt dựa trên việc ký hợp đồng cho một căn hộ. 


Bắt tay với một nhà xây dựng có tiếng là điều hết sức quan trọng. May 
thay, việc đầu tư đầu tiên cũng khá nhỏ. Việc thiết kế tòa nhà chỉ tốn khoảng 
140.000 đôla và chúng tôi đã trả phí luật sư để xin cấp giấy phép xây dựng. 
Kế hoạch thành công và tôi đảm trách việc bán các căn hộ. 


Trong khi làm việc đó, tôi nhận ra rằng mình càng thích thú và “mạnh” ờ 
việc kinh doanh bất động sản hơn những gì tôi đang làm để hưởng lương. 
Khởi sự công việc kinh doanh riêng của mình, vốn liên quan đến phát triển và 


quản lý bất động sản, tôi đã điều hành dự án căn hộ nhỏ cho cha tôi và phát 
triển những dự án kinh doanh khác. 


Tôi còn bị thúc đấy bởi một thông điệp khác của Dạy Con Làm Giàu: Nếu 
bạn dã quyết định muốn làm điều øì, hãy tiến hành ngay lập tức. Khi tôi có 
công việc kinh doanh riêng, tôi đã trải nghiệm một cảm giác kiểm soát được 
thời gian và công việc của mình. Sáng tạo và tháo vát đã đến với tôi một cách 
tự nhiên. Môi trường này đã giúp tôi có được những ý tưởng hay để tập trung 
những nguồn lực tốt hơn, cả về mặt con người lẫn tài chính. Một điều khác 
nữa là tiền lương và những phức lợi khác đều tốt hơn trước dó. Vận chuyển, 
viễn thông, và những chi phí khác được tính vào công ty. 


Việc xây dựng nhà thu được nhiều lợi nhuận hơn bán mảnh đất xây nhà đó. 
Cho đến nay 98% các căn hộ đã được bán. Mỗi căn hộ nhỏ rộng từ 137m đến 
174m vuông. Có bảy căn hộ và chín phòng giải trí đã được đặt trước để sử 
dụng sau đó. 


Tổng số tiền bán 338 căn hộ nhỏ sẽ lên đến 32,6 triệu dôla trong khi thu 
nhập ròng từ việc bán chín phòng giải trí sẽ lên đến 2,75 triệu đôla, tổng cộng 
là 35,35 triệu đôla. Sau khi trừ đi các chi phí, bao gồm chi phí xây dựng, thuế, 
quảng cáo và phí tư vấn, chúng tôi có một mức lãi ròng là 5,15 triệu đôla (3,2 
triệu đôla cho chủ đất). 


Giờ đây tôi có thể thấy tương lai tài chính của mình ra sao, tôi đã dành một 
năm gầy dựng công việc kinh doanh trước khi rời bỏ công việc “đều đặn” của 
mình. 


NHỮNG SỰ ĐẦU TƯ KHÁC CŨNG KHỞI SẮC 


Các quyển sách Dạy Con Làm Giàu cũng đã ảnh hưởng đến cách tôi đầu tư 
vào thị trường chứng khoán. Tôi đã bát đầu nhận ra tầm quan trọng của tài sản 
và của việc làm tăng tiền hạt giống. Tôi đã thực hiện việc thứ hai bằng cách 
đặt sang bên một phần thu nhập của mình. Tôi cũng bắt đầu sử dụng những 
chương trình quản lý tài sản tài chính trên Internet. Chúng giúp tôi thực hiện 


việc đầu tư khôn ngoan. 


Tôi đã học cách tìm kiếm những sự đầu tư dài hạn dựa trên sự phân tích 
chính xác các dự án kinh doanh và những doanh nghiệp hơn là triển vọng của 
những chứng khoán đơn lẻ. Khi tôi quản lý những mô hình đầu tư của mình, 
tôi đã xem xét những chính sách kinh tế, môi trường kinh doanh, lãi suất, tỷ 
giá hối đoái, và những nhân tố khác. Tôi để dành 41.000 đôla để đầu tư vào 
thị trường chứng khoán, nhưng ngay bây giờ tôi đang giữ nó lại vì tình hình 
bất ổn của thị trường chứng khoán. 


Tôi may mắn vì đã học từ cha tôi cách giữ số sách kế toán về doanh thu và 
lợi nhuận. Từ khi ở trường tiểu học, tôi đã biết quản lý tiền bạc của mình như 
thế nào. 


TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG 


Tôi đã học - và tiếp tục học - về việc kiểm soát cuộc sống tài chính của tôi. 
Từ Dạy Con Làm Giàu tôi biết được là luôn luôn lên kế hoạch trước và phân 
tích những gì mình đang làm, để tận dụng tốt thông tin từ chúng cùng kinh 
nghiệm và ý kiến của các nhà cố vấn của tôi (chăng hạn những nhân viên kế 
toán thuế và các luật sư). Tôi cũng theo cẩn thận sau những khuynh hướng 
gắn liền với các thị trường tài chính và bất động sản và những thay đổi liên 
quan đến những môi trường kinh doanh để chuẩn bị những dự án phát triển 
bất động sản mới. 


Nếu tôi đã bán tất cả những tài sản của mình giờ đây tôi sẽ có thể có 
840.000 đôla. Nếu tôi đặt số tiền này vào ngân hàng, với lãi suất an toàn nhất 
là 4,5%, tôi sẽ nhận được 3.100 đôla một tháng trừ đi thuế 16,5%. Tuy nhiên, 
vì tôi phải gánh vác gia đình nên tôi cần nhiều hơn thế. Thế là tôi sẽ tiếp tục 
tậu các tài sản cho việc học tập của các con tồi và tương lai của gia đình tôi. 


Công việc kinh doanh của tôi đang tiến triển tốt và tôi thích thu thập thông 
tin và ra những quyết định mà sẽ làm tăng lợi nhuận từ những việc đầu tư của 
mình. Nhưng những øì tôi thích thú hơn là thời gian rảnh rỗi. Tôi có thể quyết 


định khi nào tôi muốn làm việc. Đó là một sự xa hoa mà tôi chưa bao giờ có 
khi làm một nhân viên. Có lẽ đó không phải là tất cả những gì đáng ngạc 
nhiên, cuối cùng tôi đã có thể vượt qua trở ngại của tính lười biếng của mình. 
Tôi đã từng chờ nước tới chân mới nhảy, vốn đôi khi đưa tôi vào rác rối. 
Nhưng giờ đây, với sự thôi thúc của những gì mình đã hoàn thành, tôi không 
muốn bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào. 


CHƯƠNG 21 


Bên bờ nghỉ hưu 


Ronald Hoard 


Khu vịnh San Francisco, California 


Tốt nghiệp tiến sĩ và làm một kĩ sư cơ khí suốt 25 năm trong lĩnh vực 
nghiên cứu và phát triển cho một phòng thí nghiệm quốc gia, phương pháp 
“kiếm tiền” của tôi khá đơn giản: làm việc chăm chỉ hơn và để sau dó lại tiếp 
tục siêng năng hơn nữa. Tôi tính toán rằng làm như thế sẽ đem lại cho tôi sự 
thăng tiến và thu nhập hấp dẫn. Tuy nhiên, tôi đã không chú ý rằng những 
công việc bậc cao thì căng thăng và bất ổn hơn nhiều so với những vị trí bậc 
trung và bậc mới vào nghê. 


Tôi cũng đã nghĩ rằng việc duy trì một công việc tốt ở cấp quản lý là con 
đường duy nhất dẫn đến sự an toàn về mặt tài chính. Trước tuối 30 tôi đã tính 
rằng mức lương nhà nước trả cho tôi là đủ, do đó tôi không hề có thêm sự đầu 
tư nào khác ngoài quỹ tương hỗ 403 (b) mà giờ đây thật đáng nguyền rủa. Vợ 
chồng tôi đã mất gần 60% - tương đương 150.000 đôla - của các tài khoản 
quỹ hỗ tương từ khi thị trường chứng khoán sụp đổ vào năm 2000. Tôi lại trở 
thành một chàng trẻ tuổi chăng có gì trong tay ngoài các hoài bão, sống dè sẻn 


từng đồng từng cắc. 


Nhưng suy nghĩ của tôi đã thay đổi, và thế giới của tôi cũng thay đối. Tôi 
không còn xem việc tự chôn vùi mình vào công việc là một cách sống vững 
vàng, và đặc biệt không phải là một cách kiếm nhiều tiền đáng tin cậy. Giờ 
đây trong khi tôi vẫn làm kĩ sư, những đầu tư của tôi vào bất động sản dưới 
dạng hệ thống căn hộ lớn. Với gia đình tôi, con đường đi đến sự an toàn về tài 
chính đang ở dưới chân chúng tôi. Chúng tôi đang ở trên một con đường dẫn 
đến một cuộc sống tốt hơn. Nhìn lại nơi tôi lớn lên trong một khu vực Do 
Thái ở Chicago, tôi sẽ nói rằng chúng tôi chắc chắn được dắt đi đúng hướng. 
Và thú vị là, việc chơi trò chơi từ Dạy Con Làm Giàu là một phần nguyên 
nhân. 


MỘT TRÒ CHƠI KHÔNG BAO GIỜ NHÀM CHÁN 


Một buổi sáng thứ Bảy năm 1999, con trai tôi, cũng tên là Ronald, lúc đó 
đã mười ba tuổi rưỡi, cùng tôi ngồi chơi trò CASHELOW 101. Năm trước đó 
cả hai cha con đều đã đọc Dạy Con Làm Giàu (tập 1) và rất thích thú. Khi tôi 
thấy quảng cáo về trò chơi ở bìa sau quyển sách tôi đã đặt mua nó. 


Cả hai cha con đều cặm cụi ngồi chơi cho đến khi thoát khỏi vòng luấn 
quấn. Thật sự mất nhiều thời gian hơn chúng tôi nghĩ - và chứa đầy những 
cảm xúc khác nhau. Thất bại đã khiến cho con trai tôi khóc. (Điều đó cũng có 
tác động tương tự đối với tôi. Tôi chỉ che giấu cảm xúc trước mặt con mình.) 
Tôi đã phải làm mọi thứ để con trai tôi - và cả chính tôi - không nản chí và bỏ 
cuộc. Cuối cùng, sau mười một giờ khổ sở, chúng tôi hoàn tất trò chơi. Mặc 
dù mệt mỏi và sa sút tỉnh thần, tôi biết rằng điều gì đó tuyệt vời đã xảy ra với 
chúng tôi. 


Việc tham gia vào trò chơi đã đánh đổ trở ngại lớn nhất của tôi. Tôi đã luôn 
luôn sợ phải vay tiền ngân hàng, phải mắc nợ để đầu tư vào bất dộng sản một 
cách khôn ngoan. Tôi nhận thức sâu sắc câu ngạn ngữ, “Bỏ tiền ra mới kiếm 
được tiền, nhưng không nhất thiết phải là tiền của bạn” - nhưng tôi đã sợ thực 
hiện điều đó. Thay đối để đối mặt với việc vay tiền mua bất dộng sản, là một 
điều hết sức thách thức. Trò chơi CASHELOVW là một “nhà huấn luyện/người 


kích thích về tài chính”. 


Tôi vui vẻ tuyên bố rằng chúng tôi càng chơi nhiều, chúng tôi càng trở nên 
tốt hơn. Chúng tôi đã có thể bước ra khỏi vòng luẩn quấn trong cả trò chơi 
CASHFLOVW 101 và 202 trong khoảng một giờ. 


TÔI ĐÃ ĐI ĐÚNG CON ĐƯỜNG 


Tôi sẽ cho các bạn biết quan điểm của tôi đã thay đối nhiều như thế nào. 
Tôi đã sở hữu bất động sản. Vào năm 1983 và 1984 tôi đã mua hai ngôi nhà 
tại Stockton, California. Giá của những ngôi nhà này ở giữa khoảng 30.000 
đôla đến 50.000 đôla, và chúng tôi đã sử dụng tiền mặt để thanh toán. Việc 
thiếu tiền mặt đã hạn chế chúng tôi, và sau đó chúng tôi chỉ thực hiện những 
vụ giao dịch nhỏ. 


Quyết định mua một ngôi nhà lớn hơn, chúng tôi đã cho thuê căn nhà cũ 
của mình. Nhưng cả các ngôi nhà lẫn việc cho thuê đã không mang lại cho tôi 
vòng quay tiền mặt dương. (Tuy nhiên, chúng cũng có những thuận lợi về 
thuế từ việc giảm giá.) 


Nhưng từ sau khi tôi bắt đầu đọc những quyển sách Dạy Con Làm Giàu, 
tôi đã nhận ra rằng mình có thể bước từ những vụ mua báh nhỏ sang mức độ 
kinh doanh bất động sản kế tiếp. Các căn hộ - những giao dịch lớn - mang lại 
nhiều lợi nhuận hơn nhiều. Tiến trình tư duy của tôi mở rộng ra vì tôi hiểu 
rằng mình có thể sử dụng những giá trị ròng còn lại trong các ngôi nhà cho 
thuê để có một mối lợi lớn hơn nhiều. 


Bằng cách bán những tài sản mà chúng tôi sở hữu (không tính ngôi nhà nơi 
chúng tôi đang sống), chúng tôi sẽ có khoảng 80.000 đôla tiền mặt. 


Tôi bát đầu tìm kiếm tại California nhưng nhanh chóng đi đến kết luận 
rằng chăng có con số nào mang ý nghĩa cả (những vòng quay tiền mặt âm 
lớn). Sau đó, tôi tìm kiếm tại Nevada (khá hơn) và Arizona (cũng khá hơn). 


Cuối cùng, tôi đã biết được, một công ty quản lý căn hộ lớn đặt trụ sở tại 
Dallas, Texas trên Internet. Họ quản lý khoảng 30.000 căn hộ ở trung tâm 
miền Nam Mỹ (Texas đến Oklahoma và Iowa đến Virginia) và họ cũng mua 
và đầu tư vào các căn hộ lớn. 


Tôi đã điện thoại trực tiếp cho người quản lý và hỏi ông ta về các thị 
trường được định giá hợp lý và phát triển. Ông ta đã nhắc đến College 
Station/Bryan, Texas; Jackson, Mississippi và Galveston ở Texas, và đã cho 
tôi số điện thoại của một đại lý bất động sản tại Colleøe Station. Cả ba căn hộ 
của tôi đều nằm trong khu vực đó. 


Ban đầu chúng tôi đã mua một căn hộ 37 phòng tại Bryan với giá 425.000 
đô la. Dù căn hộ trông không được hấp dẫn như những căn hộ cho thuê khác 
trong vùng - nó chỉ có một tầng thay vì hai, không có ban công bên ngoài - 
nhưng nhờ giá thuê thấp nên các phòng đều được thuê hết và ổn định. Mỗi 
phồng đều có một phòng ngủ và có diện tích 124m”. 


Đây là bảng kê chỉ tiết: 


Biả mua: #425.) 
Tiền mặt đặt vảo tài sản 


Tiền mặt: ®$85.DOD 
Chi phí kềt thúc do chúng tôi thanh toán: $6.DOO 
Chi phí sửa chữa, nâng cầp: _SD 

881.000 


Phãn tịch vòng quay tiến rnặt hàng tháng: 


Thu nhập cho thuê (35x37): $12,025 
- Hao phí phỏng trông (5%): __ $6801.25 
$11.423.75 


Các chỉ phí hàng tháng: 
~ Thuê (tài sản} vả bảo hiểm, các tiện Ích, 


sân, rác, bảo quản và sửa chữa: 4.335 
- Chỉ phí quản lý (5% tiền thuê): $571 
~- Tiền vay phải trả (25 năm, lãi suât B,/375%): ®2.7D8 
$7.815 

Vòng quay tiền mặt hàng tháng ròng: $3.B808,75 


Lãi ròng tiền rnặt 
Vòng quay tiền mặt hàng năm ($3.BDB,75 x 12) $45.7D5 
= 
6ö tiền mặt đặt vào tài sản $91.DDO 
Tỉ lệ lãi ròng tiền mặt 50,8% 


Trong năm 2003, tài sản dược đánh giá lại là 669.000 đôla. 


Vượt qua nỗi sợ vay tiền, tôi đã sử dụng giá trị ròng còn lại của tiền vay 
trong tất cả những vụ mua bán căn hộ của mình. Hai trong ba vụ mua căn hộ 
mà tôi đã thực hiện tới nay đã được tài trợ hoàn toàn 100%. 


Năm tiếp theo tôi đã mua thêm hai căn hộ trong cùng khu vực, đưa tổng số 
các căn hộ của tôi lên đến 113. Giá trị của chúng khoảng 3,5 triệu đôla. Một 
căn hộ ngay lập tức sinh ra vòng quay tiền mặt hàng tháng, một căn hộ khác 
sắp được tái tài trợ, vốn cũng tạo ra vòng quay tiền mặt. 


Để canh phòng các khoản đầu tư của mình, tôi đi thăm các ngôi nhà mỗi ba 
hay bốn tháng. Mỗi lần tôi gặp những người quản lý ngôi nhà để nói về những 
điều cần được thực hiện, tôi đều xem qua các chỗ trống, xem xét lại công việc 
dã thực hiện, và những mối quan tâm khác liên quan đến những tòa nhà. 


GIAI ĐOẠN KẾ TIẾP 


Với kinh nghiệm và sự tự tin có được từ những vụ đầu tư này, tôi dự định 
làm một việc thú vị: kế hoạch trò chơi của tôi là sử dụng tiền lương hưu nhà 
nước mà tôi có đủ tư cách để rút hết một lần vào ngày tôi tròn năm mươi tuổi, 
để thanh toán cho một căn hộ lớn hơn nhiều. (Một chọn lựa khác là nhận tiền 
lương hưu hàng năm, vốn chỉ mang lại cho tôi một khoản tiền nhỏ nhoi hàng 
tháng.) 


Việc sử dụng khoản tiền lớn này làm lực đòn bẩy sẽ cho phép tôi nghỉ hưu 
sớm hơn nhiều so với những người cùng độ tuổi với mình, họ sẽ ở lại, hay cố 
gắng duy trì công việc của mình cho đến tuổi 65. Phần lớn họ sẽ chọn con 
đường đó bởi vì họ cần khoản thu nhập. Còn những người khác, sẽ cố gắng 
bù lại thời gian và thu nhập đã mất. Nhiều người trong số họ sẽ không thể giữ 
công việc của mình đến lúc 65 tuổi, vì sức khỏe suy giảm, thất vọng và áp lực 
nghỉ hưu sớm có thể buộc họ rời công việc sớm hơn nhiều. 


Tôi đã thấy những con số thống kê về những người nghỉ hưu vốn rất đáng 
lo ngại. Một nghiên cứu về lĩnh vực không gian vũ trụ cho thấy một người 
trung bình (một nhân viên không gian vũ trụ), người nghỉ hưu ở tuổi 65 chỉ 
sống trung bình thêm 18 tháng nữa. Thế nên mức lương hưu “cả đời” hứa hẹn 
không bao giờ được trả. Quan trọng hơn, một cuộc sống thoải mái trước khi 
nghỉ hưu, và tất cả những thuận lợi mà nó có thể mang lại - thời gian, giải trí, 
du lịch, ít căng thăng, thăm cháu chắt - cùng đi theo nó. Điều đó giống như 
kiểu nghỉ hưu truyền thống và những mức lương hưu khó mà giành được vốn 
đồng hành với họ không hướng vào cá nhân đã làm việc 30 hay 40 năm cho 
họ. Đây không phải là kịch bản tôi muốn xảy đến với tôi và gia đình. 


Những nghiên cứu tương tự cũng cho thấy rằng những ai đã rời công việc 
của mình sớm hơn, chăng hạn khoảng từ 50 đến 55 tuổi, tận hưởng tuổi thọ 
kéo dài đến năm 80 hay 85. Đó là sự lựa chọn dành cho tôi. Đó là toàn bộ số 
phận của cuộc sống được gói vào ít nhất là 35 năm tới! 


Đồng thời tôi cũng muốn nói rằng vợ chồng tôi đã không quyết định bỏ 
toàn bộ số lương hưu của mình vào việc dầu tư bất động sản chỉ trong một 
phút chợt nảy ra ý nghĩ đó. Chúng tôi đã có một kế hoạch hắn hòi. Thấy rằng 
mình cần có kinh nghiệm trước, chúng tôi đã sử dụng tài sản căn nhà mình, để 
mua những ngôi nhà khác và đã bắt đầu dầu tư ba năm trước ngày nghỉ hưu 
mà tôi dự định để đạt được những kinh nghiệm cần thiết. Chứng tôi đã giữ 
công việc của mình trong khi làm điều này, và đã học cách phân tích những 
đầu tư cũng như đối mặt với những nỗi sợ và lo lắng vốn vẫn trỗi lên. 


Thành thực mà nói, thật là đáng sợ khi phải di chuyển ra khỏi vùng an 
toàn. Lùi lại và bình tĩnh xem xét phân tích từng tài sản rất có ích. Việc xem 
những quyết định trong quá khứ nào có tác dụng và những quyết định nào 
không cũng vậy. Vòng quay tiền mặt từ những giao dịch lớn đã mang lại cho 
chúng tôi một tấm đệm êm ái để ngả lưng vào, và điều đó đã mang lại cho 
chúng tôi sự tự tin để không ngừng đầu tư vào những vụ mua bán lớn. Kế 
hoạch của tôi là không ngừng mua thêm những căn hộ vào hai năm một lần 
qua việc tái tài trợ. 


Và trong khi tôi vẫn ngạc nhiên vì vay tiền dể mua các tài sản đầu tư cả 
triệu đôla tương đối dễ dàng, tôi vẫn nhắc nhở mình rằng cần thiết phải theo 
những quy tắc của người cho vay. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ ước mơ là 


mình có thể kiểm soát một số tiền cao ngất như vậy. Sinh trưởng trong một 
gia đình nghẻo, tôi chưa bao giờ nghe bất cứ điều gì về việc làm thế nào để có 
tiền (ngoài chuyện làm việc chăm chỉ dể có nó), chứ đừng nói đến những 
khoản tiền lớn. Học vấn là chìa khóa để tạo ra tất cả các cơ hội. Nhưng trong 
khi bằng cấp đã giúp tôi trong sự nghiệp của mình, và công việc đã cung cấp 
cho tôi những phương tiện dể xây dựng những sự đầu tư mà tôi dã thực hiện, 
nếu không có một sự giáo dục về tài chính thì chắc hăn tôi đã không nhìn thấy 
những cơ hội bất động sản đến với mình. 


Để bắt đầu, chúng tôi định sử dụng 650.000 đôla tiền lương hưu của tôi để 
thanh toán bằng tiền mặt cho việc đầu tư bất động sản lớn kế tiếp, dù là một 
căn hộ chung cư hay một trung tâm mua sắm nhỏ. Để làm điều đó, tôi đang 
làm việc với một CCIM - một nhà quản lý dầu tư đã được cấp chứng chỉ - tại 
khu Houston, người đang kết nối thị trường tại Texas với những khu vực 
khác, bởi vì ông ta cũng được phép tìm kiếm tài sản ở những bang khác. Rốt 
cuộc thì, mức lương hưu của tôi đang “cưỡi” trên nó! 


Hôm nay tôi có sự tự do và kiến thức để xem xét những chọn lựa chứ 
không phải những øì tôi nghĩ mình có. Tôi dang học được nhiều thứ cùng với 
kiến thức về tài chính của mình, răng một người phải học trước khi kiếm tiền, 
nhưng cuối cùng anh ta trở thành những gì mình học (cho nên hãy chọn 
những mối quan tâm, những hoạt động giải trí và các sở thích một cách cẩn 
thận). Hơn nữa, nỗi sợ sẽ làm trở ngại việc học, nhưng kiến thức sẽ chinh 
phục nỗi sợ. 


Êkíp của tôi (những nhà quản lý bất động sản, các luật sư bất động sản, các 
đại lý bất động sản, một kế toán thuế, những người cho vay và các ông chủ 
ngân hàng) đã giúp tôi từng bước trên con đường. Chuyên môn của họ đã 
giúp tôi xua đi nỗi sợ. Tôi cũng khuyên cáo mạnh mẽ việc sử dụng những 
dịch vụ của các công ty quản lý bất động sản lớn để giúp định vị những giao 
dịch. Đây chính là những thành viên có giá trị với bất kì âkíp của nhà đầu tư 
bất động sản nào. 


MỘT NHÀ ĐẦU TƯ ĐANG PHÁT TRIỂN 


Khi vợ chồng tôi hoạch định những năm nghỉ hưu của mình, con trai tôi 
cũng đã tạo một vòng mới cho chính cháu. Trong khi trước đó cháu dự định 
nối gót tôi làm kĩ sư, giờ cháu đã đổi ý. Một mặt, cháu cảm thấy rằng các kĩ 
sư không kiếm đủ tiền. Mặt khác, bằng cách quan sát những gì chúng tôi đang 
làm - và vẫn chơi trò CASHFLOW - cháu đã quyết định chuyên tâm vào đầu 
tư bất dộng sản ở trường đại học. Cháu muốn trở thành một CCIM, vốn sẽ 
cho phép cháu mua và bán những ngôi nhà lớn nhất, như những tòa nhà chọc 
trời và các trung tâm mua sắm. Không giống như nhiều thanh, thiếu niên 
khác, ở tuổi 16 cháu chắc chắn về những gì mình muốn làm và tại sao cháu lại 
muốn nó. Vợ chồng chúng tôi rất vui vì sự phát triển này của cháu. 


Với những ai xấp xỉ tuổi tôi, tôi muốn nói rằng: Hãy bát đầu đầu tư ngay 
bây giờ và dành cho mình ít nhất ba năm để học hỏi, phạm sai lầm và thành 
công. Đừng đợi đến khi bạn 65 tuổi, khi mà phần đời tài chính trong cuộc 
sống của bạn do người khác quyết định. Hãy chịu trách nhiệm về nó ngay bây 
giờ. Ở tuổi hai mươi, nếu tôi đã biết những gì giờ đây tôi biết, tôi hắn có thể 
nghỉ hưu ở tuổi ba mươi. Tôi nghi ngờ rằng con trai tôi có thể làm được điều 
đó. 


CHƯƠNG 22 
Cơ hội thứ hai 
Michael Maritzen 


Premomti, California 


Váo ngày 11 tháng 9 năm 2001, tôi đang ở Ground Zero. Như rất nhiều 
những người Mỹ khác, tôi đã có cảm giác răng mình là một nhân chứng trước 
sự sụp đổ của thế giới mà chúng tôi đang sống. Tôi biết rằng mỗi người đối 


diện với những sự kiện thảm khốc theo cách riêng của họ và trong thời đại 
của họ. Nhưng tôi chưa bao giờ tưởng tượng được rằng một quyển sách - Dạy 
Con Làm Giàu - lại có thể giúp tôi vượt qua một thử thách bất ngờ như thế. 
Những gì thực sự đã giúp đỡ và khiến tôi tập trung để có thể bước ra khỏi tốn 
thương mạnh mẽ đó sau khi tôi trở về nhà, chính là thông điệp của Robert. 
Tôi bám lấy nó và nó đã kéo tôi ra khỏi đống đổ nát tỉnh thần của những øì đã 
xảy ra. Điều này có lẽ nghe khó tin, nhưng đó là sự thật. 


BAY CAO MÀ KHÔNG CẦN TẤM LƯỚI TÀI CHÍNH CHỐNG ĐỠ 


Có lẽ tôi đã. dự định đọc quyển sách này hai hoặc ba tháng trước sự kiện 
11 tháng 9. Là kiến trúc sư trưởng của công ty Sony Mỹ, công việc của tôi 
bao gồm việc phát triển kinh doanh, lập kế hoạch chiến lược, xây dựng và 
củng cố thương hiệu Sony. Để làm điều này, thực tế tôi đã phải sống trên máy 
bay. Việc đáp một chuyến bay di Nhật, bay ngang qua Thái Bình Dương để 
tham gia một cuộc họp kéo dài một giờ, rồi lại bay về nhà, với tôi, chăng bình 
thường chút nào. Vào cái ngày đặc biệt này, tôi đã ở tại sân bay Newark sau 
một cuộc họp về công việc kinh doanh và đang đọc tờ Thời báo Wall Street 
trong khi đợi đến chuyến bay của mình. Một bài báo mà tôi đang lướt qua có 
dề cập đến Dạy Con Làm Giàu khiến tôi chú ý. Nhìn thấy cuốn sách tại một 
trong những quầy sách tại sân bay, tôi đã mua một quyển để đọc trên chuyến 
bay về California. 


Thật là hay! Tôi thầm nghĩ khi đọc quyển sách trên suốt đường bay về nhà. 
Robert dã viết rằng một người bình thường có thể thay đổi cuộc đời mình và 
trở nên giàu có cũng như đạt được sự tự do trong quá trình ấy không cần thiết 
là một thiên tài về tài chính hay một nhà môi giới bất động sản. Thông tin ấy 
rất dễ hiểu, đầy khôn ngoan nhưng có tác động rất lớn. Đây là một kế hoạch 
hành động và các bước để biến điều ấy thành hiện thực. Tôi nhận ra rằng còn 
nhiều điều phải học nhưng sự đền đáp hết sức to lớn - nếu như tôi tin tưởng 
chính mình. 


Điều gây ấn tượng với tôi là cách Robert đối diện với sự sợ hãi. Ông ta 
hiểu rằng nỗi sợ có thể như sóng triều đại dương, làm bạn bất động trong lúc 
chúng tung lên những bọt trắng. Để đảm bảo rằng nỗi sợ không bắt kịp bạn 


nữa, ông đã viết về việc xây dựng sự tự tin. Lắng nghe người khác bảo với 
bạn những gì bạn nên hay không nên làm là tự đánh bại mình. Tin tưởng 
những bản năng riêng của mình là con đường duy nhất bạn nên chọn đi. 


Tôi sẽ chăng bao giờ quên cách bài học này đã đến với tôi. 


THÔNG ĐIỆP RÕỖ RÀNG NHƯNG TÔI SẼ KHÔNG LẮĂNG NGHE 


Nghĩ lại quá khứ, dường như vũ trụ đã cố thuyết phục tôi đừng đi đến New 
York những ngày trước sự kiện ngày 11 tháng 9, nhưng tôi đã không thực sự 
lưu tâm đến nó. Ngày thứ Bảy trước đó, trong thâm tâm, tôi đã linh cảm điều 
øì đó tồi tệ sắp xảy ra. Tôi đã biết mà không mảy may nghi ngờ rằng tôi sẽ 
không quay về từ chuyến đi như dự định. Điều lạ lùng là bạn gái của tôi cũng 
có những linh tính như tôi. Và đôi lúc cả hai chúng tôi đều lo lắng về chuyến 
đi của mình. Chúng tôi hết sức sợ hãi những điều trước đó chúng tôi chưa bao 
giờ trải qua. 


Sau đó tôi được biết cuộc họp bị hủy. Nếu điều ấy không đủ ngăn cản 
chúng tôi thì hăn thời tiết đã làm việc dó. Chuyến bay của tôi đã bị hủy. Tuy 
nhiên, tôi đã nhất quyết giữ người điều hành tậm tâm của công ty lại - có 
nhiều việc phải giải quyết ở New York - nên tôi đã đặt một chuyến bay vào 
lúc khác. Người đó cũng đã không đi. Vậy là người thứ ba không đi. 


Tôi đã ở tại cao ốc South Tower, trên tầng 17, khi chiếc máy bay đầu tiên 
đâm sầm vào tòa nhà North Tower. Mọi người trong cao ốc South Tower 
quyết định chạy khỏi cao ốc, và chúng tôi đã bát đầu đi bộ xuống cầu thang. 
Đang trên đường đi xuống, chúng tôi đã nhìn thấy nhiều người đi ngược lên. 
Mặc cho họ nói chắc chắn là mọi thứ trong tòa nhà của chúng tôi đều ổn cả, 
nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục đi xuống cầu thang. Đó là việc phải làm thuộc về 
bản năng. 


Khi ra khỏi tòa nhà tôi nhận thấy mình đang đứng cạnh một thương nhân 
người Nhật. Với tất cả sự hỗn độn đang diễn xung quanh, tôi chỉ nghe thấy 
một âm thanh không ngớt càng lúc càng lớn. Tôi ngước nhìn lền trời ngay lúc 


chiếc máy bay thứ hai đâm vào tòa nhà South Tower. Sau đó tôi nhìn thương 
gia người Nhật. Tôi như chết lặng đi. Tất cả mọi thứ - thần kinh, bản năng và 
ruột gan - đang bảo tôi di chuyển, di chuyển nhanh chóng. Nhưng người bạn 
đồng hành của tôi như đông cứng. Tôi không phải là người cao lớn, nhưng 
cao hơn ông ta. Thế là tôi đã túm lấy ông ta vào cánh tay mình và chúng tôi 
bắt đầu chạy. Chúng tôi đã chạy mãi, bị bao phủ trong màn bụi xám của tòa 
nhà sụp đổ, cho đến khi chúng tôi đến được cao ốc của hãng Sony tại Đường 
số 55 và Đại lộ Madison cách đó nhiều dặm. Chúng tôi đã không quay đầu 
nhìn lại. 


ĐÒN BẤY LÒNG TỰ TIN = ĐÒN BẨY CUỘC SỐNG 


Cuối cùng tôi có thể lên một chuyến bay quay về California vào sáng thứ 
Bảy tuần sau đó, tôi giống như một tên nhếch nhác bẩn thỉu. Tuy nhiên, tôi 
nhận ra rằng mình đã sẵn sàng bắt đầu một số thay đối lớn. Thứ nhất, tôi 
không muốn trải qua phần đời còn lại của mình trên các chuyến bay nữa. Thứ 
hai, tôi tin rằng tôi đã đạt đến đỉnh cao nhất trong sự nghiệp của mình. Tôi đã 
đạt được mọi thứ trong đời sống công sở nơi tôi đã bắt đầu. Công việc đã 
mang đến cho tôi niềm hãnh diện, một chiếc xe hơi sang trọng có người đưa 
rước bất kỳ lúc nào, một tài khoản chỉ tiêu không giới hạn, một mức lương 
hàng trăm ngàn đôla, những món đồ chơi hiện đại nhất - tất cả là của tôi. 
Nhưng giờ đây những điều này không còn quan trọng với tôi nữa. 


Khi tôi đặt ra cho mình câu hỏi lớn “Mình làm gì bây giờ?”, có điều gì đó 
sôi sục trong đầu tôi. Lần đầu tiên trong đời, tôi đã ghi lại những mục tiêu của 
mình khi đọc Dạy Con Làm Giàu - những mục tiêu dường như đã xa xưa lắm 
rồi nhưng tôi chăng làm gì với chúng. Lúc đó tôi đã chần chừ. Những từ “Nếu 
mà” và “ừ, nhựng?” đã ngăn lòng nhiệt huyết của tôi trước những thông tin 
của Robert. Thật sự là sự phá sản của ông tôi do đầu tư vào bất động sản 
nhiều năm trước đó đã ám ảnh tôi. 


Nhưng giờ đây tất cả mọi thứ đã khác. Tôi cũng đã khác. Tôi sẽ kiểm soát 
và sống cuộc sống theo cách mình muốn. Tôi lại ngồi xuống và viết ra những 
ao ước củà mình. Tôi liệt kê nơi nào tôi muốn đứng về mặt tài chính và những 
øì tôi tìm kiếm. 


Ngày 11 tháng 9 đã chỉ cho tôi rằng một ngày nào đó chính là ngay lúc này. 


CƠ CẤU MÀ TÔI BIẾT 


Trước đây chuyện tự nhận thức sâu sắc như trên, với ít hành động, rất hiếm 
hoi. Giống như nhiều người cùng lứa tuổi với mình - tôi đang ở những năm 
cuối của tuổi tứ tuần - tôi đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi việc cha mẹ, trong 
trường hợp này là mẹ tôi, trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế. Sinh ra ở Maine 
và lớn lền tại Texas, nơi Lực lượng Không quân của cha tôi dóng quân - cuộc 
sống của tôi ngấm đầy sự sợ hãi. Mất việc, không đủ khả năng thanh toán 
những hóa đơn hay tệ nhất là cảnh túng quẫn: có quá nhiều thứ phải lo sợ. Có 
một nền tảng kiến thức tốt, làm việc tận tụy, và để dành một số tiền dự trữ cho 
lúc về hưu là những øì tôi định làm, và đó chính là những øì tôi bắt tay làm. 


Tôi đã lấy bằng thạc sĩ ngành khoa học máy tính tại trường Texas A&M, 
sau đó tập trung hết mình xây dựng sự nghiệp. Tuy nhiên, tôi vẫn thấy mình 
giống như nhân vật Joe bình thường, đang chờ đến ngày nghỉ hưu còn xa tít. 
Có lẽ khi tôi sáu mươi lăm tuổi tôi có thể ngừng làm việc, cũng có thể đến lúc 
bảy mươi. Những ngày tôi nghĩ có lẽ không bao giờ đến. 


Tôi cũng đã tiết kiệm như được dạy dỗ. Nhưng những khoản dành dụm dự 
kiến sẽ chu cấp, lo liệu cho tôi đã đánh bại tôi một cách cay dắng. Từ năm 
1999 đến 2002 tôi đã mất 75% giá trị danh mục đầu tư chứng khoán của 
mình. Danh mục đầu tư quỹ hỗ tương của tôi đã sụt giảm 45% giá trị. Sau hai 
vụ việc này tôi đã mất hơn. 700.000 đôla. Sau cùng là quỹ hưu của tôi giảm 
30% giá trị, đã lấy mất của tôi gần 30.000 đôla nữa. Việc mất mát gần ba 
phần tư của một triệu đôla thật hết sức khó khăn. 


Mọi việc đi từ tôi tệ đến tôi tệ hơn. Năm 2001 số nợ của tôi tăng lên hơn 
30.000 đôla do việc chỉ tiêu thẻ tín dụng và thanh toán tiền xe hơi. Thật sự tôi 
đã phải lấy thẻ tín dụng này để thanh toán cho thẻ khác. Với tất cả số tiền 
kiếm được, tôi vẫn chênh vênh trên bờ phá sản. 


XÂY DỰNG LẠI CUỘC SỐNG CỦA MÌNH 


Không bao lâu sau sự kiện ngày 11 tháng 9, hãng Sony bắt đầu loại bỏ một 
số dự án và vị trí. Tôi quyết định nhân tình hình này nghỉ làm. Một số bạn bè, 
cũng như gia đình tôi, đã nghĩ rằng tôi mất trí. Nhưng tôi cảm thấy rằng mình 
đang làm những øì phù hợp với mình. Một khoản tiền hợp đồng kết thúc rộng 
rãi đã cho phép tôi bước khỏi cuộc sống cũ trong lúc tôi đang định hình một 
cuộc đời mới. Tôi đã tiếp cận với mảnh đất triển vọng mà tôi vừa khám phá 
một cách rất sâu sắc. Những kế hoạch đã xoay quanh tôi chứ không phải công 
việc của tôi. Tôi tự nâng mình dậy, xúc động quét đi những “bụi bẩn” và bắt 
đầu lại về mặt tinh thần. 


Vào tháng 10 năm 2001, tôi đã chấp nhận công việc ở một công ty phần 
mềm nhỏ nơi tôi đã và vẫn tiếp tục lập kế hoạch chiến lược. Không cần suy 
nghĩ tôi đã trích 15% tiền lương, một phần để cộng vào khoản tiền kết thúc 
hợp đồng trên, một phần vì tôi dang định đầu tư vào bất động sản. Hơn nữa, 
công việc này ít căng thăng hơn nhiều so với công việc tại hãng Sony. Thậm 
chí tốt hơn nữa là không đòi hỏi phải đi lại nhiều. 


Từ giữa tháng 10 và 11 năm 2001 tôi đã làm những việc mà trước đó tôi 
chưa từng làm. Tôi lập một hạn mức tín dụng. Tôi đã đọc những quyển sách 
khác của Robert và chơi trò chơi CASHELOW 101 với những người bạn 
cùng chí hướng. 


Tôi cũng đã bắt dầu tìm kiếm những ngôi nhà cho thuê tại Texas trên 
Internet. San Antonio đặc biệt thu hút tôi bởi chị họ của tôi sống ở đó, và chị 
đã đồng ý giúp tôi quản lý những ngôi nhà mà tôi mua. 


Vào tháng 12 năm 2001 tôi đã chọn được hai ngôi nhà song lập và tôi hoàn 
tất mua bán chúng vào tháng Giêng năm 2002. Cuộc sống mới của tôi đã bắt 
đầu. 


Trong giai đoạn mới này một chuyển biến dáng ngạc nhiên và vui sướng 
bắt đầu diễn ra với tôi. Từ một kẻ thù cũ, nỗi sợ hãi đã trở thành một đồng 


minh bất ngờ. Trước đây tôi dã cảm thấy rất lo sợ, thiếu tự tin vào khả năng 
của mình trong việc phân tích và hành động trước các khó khăn về tài chính. 
Giờ sự sợ hãi đã giúp tôi tiến bộ bởi tôi nhận ra rằng mình có thể thay đổi 
tương lai tài chính của mình. Mỗi khi cảm thấy sự hiện diện chua chát của nỗi 
sợ, tôi đã xem lại những khái niệm quan trọng mà tôi học được từ Robert. Tôi 
dã dành thời gian cần thiết để so sánh tiến bộ của mình với những mục tiêu 
đặt ra. Bằng cách dó tôi khăng định lại năng lực của mình để thực hiện những 
quyết định quan trọng và thực thi các kế hoạch của tôi. 


Sự sợ hãi đã từng là trở ngại khiến tôi chùn chân trong suốt thời kỳ trưởng 
thành. Dù nỗi sợ không hoàn toàn biến mất - tôi không nghĩ rằng điều đó có 
thể - nó đã đóng góp vào nguồn năng lượng giúp tôi hành động. 


ĐÂY LÀ CÁCH TÔI ĐÃ LÀM 


Đầu tiên, tôi đã lùi một bước dài để đánh giá đầy đủ và xác định những 
mục tiêu ngắn hạn (một, hai và ba năm) và dài hạn (năm và mười năm). 
Trước đây tôi chỉ đánh giá qua loa, và điều đó có nghĩa là tôi đã bỏ lỡ một thứ 
hết sức quan trọng. Tôi nghĩ chuyện này phổ biến với hầu hết những người 
mới bắt đầu. Đó là, nếu tôi định sử dụng tiền của người khác (OPM) thì tôi 
không những phải lưu tâm tới dịch vụ nợ của việc thế chấp mà còn với dịch 
vụ nợ cho bất kỳ quỹ phụ trợ nào (chẳng hạn như thanh toán tiền mặt). 


Chăng hạn, nếu tôi sử dụng OPM cho cả việc thanh toán bằng tiền mặt và 
thế chấp, nghĩa là không đụng vào bất kỳ khoản tiền mặt nào riêng của tôi đối 
với việc mua bất động sản, tôi phải gộp khoản này vào việc cân đối vòng 
quay tiền mặt. Tôi đã muốn mỗi tài sản phải hoàn toàn là dương tiền mặt 
trong mọi khía cạnh, tự trả cho nó 100% bên cạnh việc cung cấp cho tôi 
nguồn thu nhập bị động. Tôi đã không muốn có bất kỳ sự bất ngờ nào, cũng 
như những chi tiêu ẩn hoặc thiếu sót nào - và vấn đề là tôi dã bám chặt lẫy 
việc sử dụng tiền của người khác (OPM) một cách toàn tâm. 


Điều quan trọng kế tiếp mà tôi nhận ra là vòng quay tiền mặt phải phản ánh 
sự gia tăng những phụ phí hiện tại của tôi theo thời gian. Lạm phát, việc chăm 
sóc sức khỏe đắt đỏ hơn - các chi phí đã luôn tăng trong suốt một quá trình về 


hưu “bình thường”. Việc nghỉ hưu, rút lui khỏi vòng luấn quấn không có gì 
khác biệt. Tôi không thể chỉ đánh giá vòng quay tiền mặt của ngôi nhà. Dù 
bất động sản hăn có thể tự chỉ trả cho nó, nếu nó trả cho những chi phí không 
đầu tư của tôi, thì tôi sẽ cần phải tiếp tục làm việc. Điều đó có nghĩa là chấm 
dứt làm hai công việc hoặc là mãi mãi hoặc là cho đến khi tôi tìm ra sai lầm 
hay tôi trở nên chán ngấy và bị kéo ra khỏi bất động sản. Tôi tính là nếu 
những chỉ tiêu hàng tháng bình thường của mình là $5000 dôla (thế chấp nhà 
cơ bản, bảo hiểm, cáp, điện thoại, báo, thức ăn, đi ăn tiệm, xe hơi và vân vân), 
thì vòng quay tiền mặt từ những việc đầu tư bất động sản của tôi phải phản 
ánh được yếu tố này. 


Thế là tôi đặt ra một khuôn mẫu, trong đó khoảng 60% tôi đã phát triển 
trong suốt ba tháng đầu tiên mà tôi chủ động theo dõi và đánh giá tài sản. 
40% còn lại được tái xác định khi tôi mua hai ngôi nhà đầu tiên của mình. Tôi 
đã nhận thấy rằng nhiều người có khuynh hướng nghĩ về phương diện những 
chi phí bất động sản truyền thống (chăng hạn, loại chi phí xảy ra với một 
người chủ nhà), điều này vốn khác biệt với những chi phí liên quan tới bất 
động sản đầu tư. Do đó, khuôn mẫu của tôi bao gồm việc phân phối những chi 
phí dựa vào những chi phí “tài sản chéo” như chi phí pháp lý và đi lại. Nó 
cũng kết hợp các chi phí hàng tháng, hàng năm, và mỗi mười năm để thiết lập 
một ngân sách chính xác. 


Những chi phí bao gồm bảo hiểm, thuế, phí quản lý tài sản (hàng 
tháng/từng hợp đồng cho thuê và gia hạn hợp đồng cho thuê), quảng cáo, bảo 
quản sân, tiền điện/nước/ đổ rác, tiền hội các chủ nhà, các chi phí di lại thành 
phố trên cơ sở hai chuyêến mỗi năm, và phí dịch vụ luật sư. Sau đó tôi gộp 
những phí tổn mười năm như thay mái nhà; thay thiết bị gia dụng, sơn bên 
ngoài, và những thứ khác có thể xảy ra một lần trong thời gian sở hữu ngôi 
nhà (điều này còn phụ thuộc vào chiến lược “rút” của tôi, đó là khi tôi định 
bán đi). Tôi tin rằng việc không xem xét tất cả mọi loại chi phí này là sai lầm 
đầu tiên mà những nhà đầu tư mới mắc phải, và do đó khiến họ gặp khó khăn 
trong đầu tư bất động sản. 


Mô hình tôi sử dụng là một kịch bản trong trường hợp xấu nhất được tính 
toán thận trọng bởi giả định của tôi là những trường hợp tốt nhất hiếm khi xảy 
ra và nhất định là không bao giờ xảy ra trong năm đầu tiên tiếp nhận ngôi nhà. 
Bằng cách sử dụng sự phân tích trường hợp xấu nhất, mô hình đỏ cho phép 
tôi chắc chắn 99,99% rằng mình sẽ có vòng quay tiền mặt dương từ ngày mua 


ngôi nhà đầu tiên ngay cả nếu nhà còn nhiều chỗ trống, chi phí tiếp nhận ban 
đầu leo thang (chăng hạn, nếu việc sửa chữa ban đầu là cần thiết sau khi 
mua), và vân vân. Điều này cho phép một mức độ linh hoạt tốt trong những 
yếu tố vốn luôn biến đối mà vẫn tạo ra vòng quay tiền mặt dương. 


Mô hình cũng giúp loại bỏ yếu tố đầu tư theo cảm hứng có thể xảy ra, đặc 
biệt lúc bắt đầu quá trình học với những nhà đầu tư mới. Tôi thậm chí đã 
không ngó đến ngôi nhà cho đến khi tôi trải qua mô hình để trước tiên quyết 
định xem là nó có đáp ứng những mục tiêu tài chính của tôi không. Tôi đã 
quay lưng với nhiều ngôi nhà bởi vì chúng không phù hợp với mô hình của 
tôi. 


Tôi đã thấy bốn ngôi nhà đầu tiên trước khi đưa ra lời đề nghị. Hai ngôi 
nhà kế tiếp tôi đã không trông thấy trực tiếp cho đến sau khi tôi có một hợp 
đồng bán chúng. Tuy nhiên, tôi đã nhờ một người bạn trong vùng làm một 
bản mô tả ngắn gọn về vị trí và bề ngoài của nó. Ngôi nhà mới đây nhất tôi đã 
mua mà không cần nhìn thấy, chỉ dựa vào bản mô tả của một người bạn và 
một bức ảnh từ người bán. Tôi tin rằng khoảng cách giúp tôi giảm thiểu hóa 
hoặc loại bỏ những vấn đề có liên quan đến người môi giới hay đại lý gây áp 
lực ký hợp đồng ngay cũng như sự gắn bó tình cảm với một ngôi nhà. 
(Khoảng cách buộc một người phải thực hiện những con số trước. Và nhớ 
rằng những điều khoản của hợp đồng bán luôn luôn bao gồm một điều khoản 
cho phép người mua ngưng vụ mua bán. Việc gián đoạn có thể liên quan đến 
việc thanh tra, thủ tục cho vay, và/hoặc chỉ là một điều khoản rút lui chung để 
đổi lấy khoản phí nhỏ bé nào đó cho người bán như 50 đôla trên một ngôi nhà 
trị giá 150.000 đôla.) 


Thêm vào đó, mô hình của tôi cho phép tôi từ chối một ngôi nhà khi làm 
việc với những đại lý hay những nhà môi giới bất dộng sản, vì thế tránh dược 
việc lợi dụng “bán cứng” mà các nhà đầu tư mới thường gặp phải. 


Tôi dã sử dụng hai phương pháp dể quyết định vòng quay tiền mặt. Một là 
một bảng tính tài sản tôi tạo ra bao gồm tất cả những chỉ phí dự kiến. Phương 
pháp còn lại là một sản phẩm mà tôi đã dùng để xác nhận và công nhận những 
giả định (về mặt cơ bản, tôi đã sử dụng phương pháp này như một cách nhìn 
và xem xét chuyên mồn khách quan trong việc phần tích của cá nhân tôi, 
giống như một hệ thống kiểm tra và những bản quyết toán). 


Với ngôi nhà đầu tiên, tôi đánh giá bảy người vay, trong đó có cả những 
nhà môi giới cầm cố trên mạng. Những chi phí kết thúc là một yếu tố của mối 
quan hệ cho vay. Một lần nữa, khuôn mẫu của tôi bao gồm bản kê những mục 
cần kiểm tra để so sánh những mức lãi suất cơ bản và các chi phí kết thúc 
cũng như cấu trúc vay. Năm trong số những ngôi nhà tôi mua được người bán 
trả mọi chi phí sửa chữa cần thiết trước khi thay đổi chủ sở hữu dựa trên thỏa 
thuận của hợp đồng mua bán. Hai trong số những ngôi nhà tôi mua cần 
khoảng 3,000 đôla tiền sửa chữa mỗi căn. Tôi đã trả số tiền này, nhưng bởi vì 
chứng được gộp vào trong khoản tiền cầm cố, không cần thêm chỉ phí nào 
vào lúc kết thúc nữa. 


Tốt hơn cả, mô hình cho phép tôi ra quyết định đối với tài sản trong vòng 
vài phút. Điều này quan trọng với tôi bởi vì tôi muốn càng xốc vác càng tốt và 
tậu những tài sản có lợi nhanh chóng và hiệu quả. 


Một cuộc điện thoại ban đầu là tất cả những gì cần thiết để đặt ra những 
câu hỏi quan trọng. Tôi có thể đánh giá khoảng mười lăm đến hai mươi tài 
sản ở bất cứ nơi đâu trên thế giới trong một ngày mà không phải rời khỏi nhà. 


Điều này trở nên đặc biệt quan trọng khi tôi gặp một “viên ngọc” tiềm 
năng mới. Tôi đã đưa ra những lời đề nghị trong không đầy 30 phút sau khi 
một tài sản được liệt kê. Trong hai trong số những trường hợp đó, giờ đây tôi 
sở hữu những tài sản và vòng quay tiền mặt dương cho cả hai. 


Tôi đã sử dụng một mẫu danh sách kiểm tra vốn giúp tôi nhanh chóng chọn 
lựa và điền vào những câu trả lời trong suốt cuộc điện đàm ban đầu. Danh 
sách bao gồm: kích thước, sơ đồ bố trí (phòng học, phòng ủi riêng biệt, gara 
liền hay rời nhà), phòng khách riêng biệt, kiểu nhà bếp, phòng giải trí riêng 
biệt, tuổi thọ mái nhà (trong nhiều năm), nền móng, sự xây dựng (khung, 
gạch), máy lạnh và loại máy lạnh, tiện ích và xem có lò sưởi hay không. 
Khoảng cách từ ngôi nhà đến trường học, nơi mua sắm, tiếp cận phương tiện 
giao thông công cộng và khoảng cách đến các con đường lớn ra sao, ngôi nhà 
có ở sát một bãi đất trống hay không cũng được lưu ý. 


Ngày bán gần đây nhất (một số bang giới hạn thông tin về những vụ mua 
bán trước đó), giá cả vụ mua bán trước, sự định giá lần trước, số đơn vị từng 


tài sản, thời gian cư ngụ trung bình, hiện nay tài sản có được thuê hoàn toàn 
không, số thu tiền thuê, và ngày gia hạn thuê là tất cả danh mục cần kiểm tra. 
Nghe tất cả những thứ ấy tưởng như rất nhiều, nhưng tôi có thể hoàn thành 
danh mục này kết hợp với thông tin từ MLS (dịch vụ đa danh sách) và nơilưu 
trữ công cộng trong văn phòng thuế của quận qua Internet không tới mười 
lăm phút. 


Tôi cũng làm một bản kê kiểm tra các hoạt động cần được thực hiện (và 
trật tự của chúng nếu thích hợp). Bản này phác thảo ai làm việc gì, vốn giúp 
bảo đảm rằng tôi có một phương pháp mua nhất quán và không bỏ sót diều gì. 
Việc này đã giúp tôi dễ dàng hơn rất nhiều trong những vụ mua bán mà tôi 
làm việc trực tiếp với người bán hàng cũng như những vụ giao dịch có liên 
quan đến đại lý và các nhà môi giới. Theo kinh nghiệm của mình, tôi nhận ra 
rằng những vụ mua bán có đại lý và môi giới rất dễ có những bước bị bỏ quên 
bởi người mua thường mong đợi các đại lý “bao” hết mọi việc. Tôi đã nhận 
thấy cách nghĩ này không đúng, đó là lý do tại sao khuôn mẫu của tôi bao 
øồm các bước trong một mẫu bản kiểm tra giúp dễ xác định những øì đã được 
làm và những gì còn phải làm. Do đó, việc kết thúc hầu như không có gì phải 
bận tâm. Đó cũng là một công cụ hữu ích cho những cuộc thương lượng bởi 
vì một số đại lý còn thiếu kinh nghiệm hơn vẻ bề ngoài của họ. Là một người 
mua tôi có thể đặt ra những mục có lợi cho tôi trong suốt cuộc thỏa thuận (chỉ 
trừ việc phải giải thích một khoản hoa hồng nhỏ hơn cho các đại lý). 


Cuối cùng, khuôn mẫu chứa một số những đánh giá tiêu chuãn mà một 
người cho vay sẽ làm để đáp ứng điều kiện của người mua đối với một khoản 
vay cũng như những thứ điển hình như lãi tiền mặt, sự giảm giá hàng năm, và 
vần vần. 


Tôi cũng đã quan sát nhiều người rơi vào sự hoảng loạn do nhận thấy sự 
thiếu tiến triển. Với từng tài sản mà tôi mua, tôi xem xét khoảng ba mươi đến 
bốn mươi khả năng. Tôi biết lúc đầu người ta thường có một khuynh hướng 
thất vọng với quá trình này, vốn thường dẫn đến việc ra quyết đỉnh mua dựa 
trên sự hốt hoảng hơn là đánh giá và xác định phẩm chất. “Tại sao tôi không 
thể định vị những tài sản tốt?” hay “Tại sao tôi vẫn chưa mua được thứ øì?” là 
những lời phàn nàn mà tôi đã nghe rất nhiều. Thời gian và sự kiên nhẫn dể 
xác định và đánh giá các tài sản là một phần của quá trình. 


Tôi cũng nên đề cập rằng tôi không phải, cũng như chưa từng là một đại lý 
hay nhà môi giới bất động sản chuyên nghiệp. Nền tảng của tôi chủ yếu là về 
công nghệ cao, và tôi đã vùi đầu vào toán học tại trường. Nếu tôi có thể làm 
điều đó, bất kỳ ai thích thú bất động sản và kiên nhẫn được với quá trình cũng 
có thể làm nó. 


CÁC TÀI SẢN CỦA TÔI 


Khung giá cho tất cả những tài sản của tôi cho tới hôm nay ở trong khoảng 
115.000 đôla và 180.000 đôla. Tất cả đều dưới giá chào bán ban đầu của 
người bán do sự thương lượng sát ván, bao gồm những chi phí mà người bán 
trả cho việc sửa chữa khi chuyển nhượng (những thứ như lò sưởi mới và sửa 
mái nhà). Năm trong số các ngôi nhà có giá trị ròng còn lại vào lúc kết thúc, 
mà tôi đã sử dụng để trả các chỉ phí hay mua những tài sản thêm vào. 


Theo khuôn mẫu này và cấu trúc của những vật thế chấp, một hộ song lập 
sẽ trả tiền thế chấp/bảo hiểm/ bảo hành nhà/thuế. Tôi gộp cả một ngân sách 
chi phí hàng tháng tương đương khoảng 100 đôla mỗi hai hộ trong một căn và 
200 đôla cho bốn hộ trong căn nhà bốn hộ. 


Chị vợ tôi vẫn quản lý tất cả những ngôi nhà tại San Antonio, và một người 
bạn sống tại Fresno, Caliíomia, trông coi ngôi nhà tôi sở hữu ở đó. Tôi đã 
thỏa thuận với cả hai, và họ học về quản lý và đầu tư tài sản trong khi tôi 
dược linh động trong việc trả lương. Cả hai đều được trả lương nhưng thấp 
hơn một nhà quản lý tài sản chuyên nghiệp bởi giờ đây họ chỉ đang bắt đầu 
học kinh doanh. Khi kiến thức và kinh nghiệm của họ tăng lên, mức lương 
cũng sẽ tăng lên. Tôi dự định sẽ cộng tác với hai người trong những vụ mua 
bán tài sản tiếp theo khi tôi cảm thấy họ đã lĩnh hội đủ kiến thức nền tảng tốt. 
Thực tế, tôi có thể “chia sẻ sự giàu có” không chỉ về mặt tài chính, mà còn về 
mặt chuyên môn khi cả hai bắt đầu sự nghiệp mới. 


Tuy nhiên, tôi luôn đưa vào những tỷ lệ tiêu chuẩn cho nhà quản lý tài sản 
trong trường hợp tôi cần sử dụng dịch vụ của họ vào lúc kết thúc hay sau này. 
Bởi danh mục hiện tại của tôi là hai đến bốn căn hộ mỗi ngôi nhà, tôi sử dụng 
10% tiền thuê hàng tháng thu được, cùng với một nửa tiền thuê một tháng đối 


với một người thuê hay hợp đồng cho thuê mới (và giả sử rằng ít nhất có một 
người thuê mới một năm mỗi căn hộ). Các chi phí quản lý cho những tài sản 
thương mại, như một dãy nhà 50 căn hộ, đều dựa trên một mức phí và lịch 
trình khác. Tôi dự định sử dụng một khoản đền bù để khuyến khích người 
quản lý ngôi nhà giữ lại những người thuê nhà tốt, loại bỏ những điều phiền 
toái, và đảm bảo không có sự bảo trì nào bị hoãn lại cả. 


Hiện nay tôi sở hữu bảy ngôi nhà nhiều hộ gia đình ở. Từ ngày tôi mua 
chúng/vòng quay tiền mặt kéo dài ra. Chúng cũng có nhiều tiềm năng đáng 
ghi nhận. Đây là những con số vòng quay tiền mặt từ tháng 1 năm 2001 đến 
tháng 11 năm 2002 (9 tháng) cho sáu ngôi nhà đầu tiên. Ngày tháng trên mỗi 
cột là tháng mua lại. 


AR = số tiền thu dược (tiền thanh toán cho tôi, dó là, tiền cho thuê nhận từ 
người đi thuê). 


AP = số tiền phải trả (tiền thanh toán cho tôi, bao gồm tiền thế chấp, thuế, 
bảo hiểm, phí bảo quản và những phí tổn khác). 


Tháng 1/20O2 1/2002 3/2002 3/2002 3/6006 10/6002 
Căn hộ Cănhộ Căn hộ Cănhộ Cănhộ Căn hộ 
đôi 1 đôi 2 đôi 3 đôi 4 đôi 5 đôi 6 


Tổng sð phụ AR 


$15.,440 $14465 311.220 $12.800 $4545 $%2000 
Tổng cộng AR $59.450,0O 
Tống cộng AP $17.585,12 
Tổng cộng vòng quay tiển mặt $41.854,88 


Đây là những điều cần ghi nhớ: Vòng quay tiền mặt dự tính thực hiện trước 
khi mua lại tài sản và dựa trên những thông tin từ người bán và những nguồn 
khác hầu như không bao giờ tương đương với vòng quay tiền mặt thật sự. 
Một số chi phí thì cao hơn, như các loại thuế và việc sửa chữa. Những chi phí 
khác, như sửa chữa hàng tháng, có thể thấp hơn. 


CUỘC HÀNH TRÌNH DÀI MỘT NĂM 


Kể từ tháng 9 năm 2001 tôi đã nhân đôi giá trị ròng của mình bằng cách 
đầu tư vào bất động sản và khôi phục lại gần 3/4 của một triệu đô la mà tôi đã 
mất trên thị trường chứng khoán. Ở thị trường này, tôi đã học được tầm quan 
trọng của việc chủ động phân tích các cổ phiếu và đi đến quyết định riêng của 
mình. Đây là một chuyến khởi hành lớn từ quá khứ, khi tôi chỉ dựa vào lời 
khuyên của một người môi giới. Phương pháp quản lý và nắm giữ chứng 
khoán mà hiện giờ tôi đang sử dụng đã làm tăng giá trị danh mục của tôi 20% 
từ tháng 9 năm 2001. Tôi không chỉ dựa vào chính mình, mà còn tôn trọng 
những quyết định tôi đã đưa ra. Tôi tin tưởng trò chơi CASHFLOVW 101, vốn 
giúp tôi điều chỉnh bộ nhớ và nhãn quan của mình. Thăng thắn đón nhận 
“kinh nghiệm gần như đời thực” nhất với quá trình quyết định của mình mà 
tôi đã tái xác định và rút ra từ trò chơi sang đời thật, tôi có thể xem xét và cấu 
trúc những vụ mua bán một cách sáng tạo có lợi cho tôi. 


Trong vòng sáu tháng mua bán bất động sản tôi đã trả hết 30.000 đôla tiền 
nợ tín dụng. Hôm nay tôi đang sắp nhân 3 giá trị ròng của mình. 


Trong năm sau tôi dự định chuyển từ những vụ mua bán nhỏ sang những 
giao dịch lớn, một hỗn hợp của bất động sản và những doanh nghiệp với số 
vốn tối thiểu 1 triệu đôla mỗi vụ mua bán. Những giao dịch này sẽ liên quan 
đến hai hay ba đối tác mà tôi biết rất rõ. Chúng sẽ được tài trợ bằng cách sử 
dụng giá trị ròng còn lại kiếm được trong những vụ mua bán trước đây. Sử 
dụng những øì tôi đã làm trong quá khứ làm lực đòn bẩy tạo dộng lực cho 
tương lai, tôi sẽ làm như vậy trong ba đến năm năm. Vào cuối giai đoạn đó tôi 
sẽ chuyển sang vòng nhanh. Đây là những mục tiêu của tôi: 


- Tháng 3 năm 2003, giá trị ròng của tồi sẽ hơn 800.000 đôla. 


- Tháng 3 năm 2004, giá trị ròng của tôi sẽ hơn 2.000.000 đôla. Tôi sẽ nghỉ 
hưu khỏi công việc hàng ngày của mình. 


- Tháng 3 năm 2006 giá trị ròng còn lại của tôi sẽ lớn hơn 5 triệu đôla - và 
đây là kịch bản trong trường hợp tệ nhất. 


NHỮNG BƯỚC ĐẦU TIÊN LÀ NHỮNG BƯỚC KHÓ NHẤT 


Bởi vì nó đối nghịch trực tiếp với tất cả mọi thứ mà cha mẹ đã dạy tôi về 
tiền bạc nên việc học cách để sử dụng đúng tiền bạc của người khác, đối với 
tôi, là phần khó nhất trong việc sử dụng thông tin của Dạy Con Làm Giàu. 
Nhưng nó được cân bằng với phần dễ dàng nhất đối với tôi, vốn là những 
phương pháp và ngôn ngữ thằng thắn chứa đựng những gì tôi cần biết. Để hỗ 
trợ mình, tôi kéo một êkíp những nhà cố vấn cung cấp cho tôi thông tin và 
kiến thức mà tôi cần có để ra những quyết định và hành động trên chúng. Mỗi 
người là một sự liên hệ và mỗi người đều hiểu quan điểm của tôi. 


Tôi cũng đã rút ra một công thức thành công riêng. Thành công = một phần 
kiến thức (những bài học học được) + một phần thông tin (những bài học học 
được do người khác chia sẻ) + rủi ro (giá trị và sự đạt được tiềm năng so với 
trường hợp xấu nhất và tổn thất tiềm năng). Điều này cũng bao gồm sự mất 
mát tiềm năng cơ hội, vốn có nghĩa là việc xem xét những øì tôi có nguy cơ 
mất do không chấp nhận rủi ro. Tôi tin rằng rủi ro là một yếu tố có thể quản lý 
được trong phương trình thành công, dù thành quả đó là tài chính, cá nhân, 
hay bất cứ điều gì khác. 


Đón nhận những rủi ro này mang lại cho tôi nhiều động lực hành động hơn 
và tôi đã quyết định đi những bước khác. Càng đạt được nhiều, tôi càng thêm 
tự tin. Tôi đã sở hữu một cái giếng sâu của sự tự tin mà tôi có thể sử dụng 
theo những cách mà tôi không nghĩ tới. Sau khi kết thúc vụ mua bán đầu tiên 
tôi đã hết sức phấn chấn. 


Sau đó, tôi tiếp cận cái giếng đó để thành công trong một phương diện 
hoàn toàn không liên quan. Như nhiều người khác cùng tuổi, tôi đã lên cân 
trong nhiều năm. Trong khoảng thời gian đó, việc ngồi trên máy bay cộng với 
việc thiếu luyện tập thể thao và nhiều bữa đi ăn vì công việc đã khiến tôi nặng 
thêm 28kg. Bác sĩ cảnh báo rằng tôi đang ở trong tình trạng báo động đột quy. 


Tôi tự hỏi mình có thể mất những øì, và tôi dã sử dụng sự tự tin mới tìm 
được dể đặt ra những mục tiêu thực tế và thi hành những kế hoạch giảm cân. 
Tôi tự hào nói rằng sau mười hai tháng chịu trách nhiệm về cơ thể của mình 


tôi giảm dược 28 kg. Thật là kì diệu: những quan điểm của Robert không chỉ 
thay đổi tâm trí của bạn - chúng còn thay đổi cơ thể của bạn! 


ƯỚC ĐOÁN TƯƠNG LAI 


Tôi thường hay nghĩ về cách để biến chuyển cuộc sống của mình trong một 
năm. 


Vào ngày 10 tháng 9 năm 2001, tôi đã ở trong tình trạng quá cần và chán 
nản về tình hình tài chính xuống dốc của mình. Tôi đã cảm thấy bị khóa trong 
những “chiếc còng tay bằng vàng” của một công việc ở một công ty cao cấp 
mà không có khả năng thoát khỏi. 


Vào ngày 11 tháng 9 năm 2001, tôi dã sống sót sau một “biến động lớn” và 
tìm thấy những phương tiện để ra khỏi trạng thái ngẩn ngơ. 


Ngày hôm nay tôi cảm thấy giống như mình đã leo ra khỏi sự tàn phá của 
Ground Zero để đến đỉnh của một ngọn núi kì diệu. Không khí quá trong lành 
nên tôi có thể thấy hàng dặm. Các cơ hội đang vẫy gọi từ mọi hướng. 


Chúng cũng dang đợi bạn. Hãy đi và tìm chúng. 


Một ngày nào đó là ngay bây giờ. 


